Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 1 of277 


KINH TIỂU BỘ 
Khuddaka Nikaya 


®Ẳ The Short Passages” 
Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt 


MỤC LỤC TIỂU BỘ KINH - TẬP II 


GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QỦY SỰ Gs. Trần Phương Lan 
2.1 THIÊN CUNG SỰ 


LÂU ĐÀI NỮ GIỚI 


. Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) 

. Chuyện thứ hai - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dutiyapìthà-Vimàna) 

. Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Tatiyapìtha-Vimàna) 

. Chuyện thứ tư - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Tư (Catutthapìtha-Vimàna) 

. Chuyện thứ năm - Lâu Đài Con Voi (Kunjara-Vima ana) 

. Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền (Nàvà-Vimàna) 

. Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dutiyanàvà Vimàna) 

. Chuyện thứ tám - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tatiyanàvà-Vimàna ) 

. Chuyện thứ chín - Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dìpa-Vimàna) 

10. Chuyện thứ mười - Lâu Đài Do Cúng Mè (Tiladakkhina-Vimàna) 

11. Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) 

12. Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai (Dutiyapatibbatà-Vimàna) 
13. Chuyện thứ mười ba - Lâu Đài Của Nàng Dâu (Sunisà-Vimàna) 

14. Chuyện thứ mười bốn - Lâu Dài Nàng Dâu Thứ Hai (Dutiyasunisà-Vimàna) 
15. Chuyện thứ mười lăm - Lâu Đài Của Uttarà (Uttarà-Vimàna) 

16. Chuyện thứ mười sáu - Lâu Đài Của Sirimà (Sirimà-Vimàna) 

17. Chuyện thứ mười bảy - Lâu Đài Của Kesakàri (Kesakàri-Vimàna) 

Tổng Kết 


©e@œx»iOƠU>+UMN 


CITTALATÀ 


. (18) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) 

. (19) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna) 

„ (20) Câu chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmadàyikà-Vimàna) 

. (21) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Nàng Chiên-Đà-La (Candàlì-Vimàna) 

. (22) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi-Vimàna) 

. (23) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna) 

. (24) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna) 

8, 9. (25, 26) Chuyện thứ tám và chín - Các Lâu Đài Của Niddà Và Suniddà (Niddà-Suniddà- 
Vimàna) 

10. (27) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdày¡ikà-Vimàna) 

11. (28) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai (Dutiyabhikkhàdàyika- 
Vimàna) 

Tổng Kết 


NG@U>+UM 


PÀRICCHATTAKA 


. (29) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna) 

. (30) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 

. (31) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Chiếc Trường Kỷ (Pallanka-Vimàna) 
. (32) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Latà (Latà-Vimàna) 

. (33) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Guttila (Guttila-Vimàna) 

. (34) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Rực Rỡ (Daddalha-Vimàna) 

. (35) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Sesavati (Sesavati-Vimàna) 

. (36) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Của Mallikà (Mallikà-Vimàna) 

. (37) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Visàlakkhì (Visàlakkhì-Vimàna) 
10. (38) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Cây San Hô (Paricchattaka-Vimàna) 
Tổng Kết 


@@œ@»i0@U+U)M 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 2 of277 


ĐỎ SÃM 


1. (39) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) 

2. (40) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Sáng Chói (Pabhassara-Vimàna) 

3. (41) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Trên Con Voi (Nàga-Vimàna) 

. (42) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Alomà (Alomà-Vimàna) 

(43) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Gạo (Kanjikadàyika-Vimàna) 
(44) Câu chuyện thứ sáu - Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna) 

(45) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Bốn Nữ Nhân (Caturitthi-Vimàna) 

(46) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 

. (47) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Hoàng Kim (Pìta-Vimàna) 

10. (48) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 

11. (49) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ (Vandana-Vimàna) 
12. (50) Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Của Rajjumàilà (Rajjumàlà-Vimàna) 
Tổng Kết 


“emxoau+ 


ĐẠI XA 


1. (51) Chuyện thứ Nhất - Lâu Đài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna) 

2. (52) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Của Revatì (Revatì-Vimàna) 

3. (53) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn (Chattamànava-Vimàna) 
4. (54) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo (Kakkatakarasadàyaka-Vimàma) 
5. (55) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka-Vimàna) 

6. (56) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự (Karanìya-Vimàna) 

7. (57) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đúc Thiện Sự (Dutiyakaraniya-Vimàna) 
8. (58) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Do Cúng Cây Kim (Sùci-Vimàna) 

9. (59) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim (Dutiyasùci-Vimàna) 

10. (60) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Con Voi (Nàga-Vimàna) 

11. (61) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Con Voi Thứ Hai (Dutiyanàga-Vimàna) 

12. (62) Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Con Voi Thứ Ba (Tatiyanàga-Vimàna) 

13. (63) Chuyện thứ mười ba - Lâu Đài Có Cỗ xe Nhỏ (Cùlaratha-Vimàna) 

14. (64) Chuyện thứ mười bốn - Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha-Vimàna) 

Tổng Kết 


PÀYASI 


(65) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna) 
(66) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai (Dutiya-Agàriya-Vimàna) 
(67) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya-Vimàna) 
(68) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Ngừơi cúng chỗ cư Trú (Upassayadàyaka-Vimàna) 
(69) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai (Dutiya- 
Upassayadàyaka-Vimàna) 
6. (70) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực (Bhikkhàdàyaka-Vimàna) 
7 (71) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch (Yavapàlaka-Vimàna) 
8. (72) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai (Kundalì-Vimàna) 
9. (73) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai (Dutiyakùdalì - 
Vimàna) 
10. (74) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Uttara (Uttara-Vimàna) 
Tổng Kết 


m+>SUuw" 


SUNIKKHTTTA 


. (75) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Cittalatà (Cittalatà-Vimàna) 

. (76) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Nandana (Nandana-Vimàna) 

. (77) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích (Manithùna-Vimàna) 

. (78) Câu chuyện thứ tư - Lâu Đài Bằng Vàng (Suvanna-Vimàna) 

. (79) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 

. (80) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Người Chăn Bò (Gopàla-Vimàna) 

. (81) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Kanthaka (Ngựa Kiên-trắc) (Kanthaka-Vimàna) 
. (82) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Có Nhiều Mầu Sắc (Anekavanna-Vimàna) 

(83) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói (Mattakundalì- 
Vimàna) 

10. (84) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Serissaka (Serissaka-Vimàna) 

11. (85) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Của Sunikkhitta (Sunikkhitta-Vimàna) 


W#@3hinnnpe 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Tổ 


2.2 NGẠ 


ng Kết 


QỦY SỰ 


PHẨM CON RĂN 


a@»xA@U>+bUIN"B 


10. 
11. 


. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khettùpamà) 

„ Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra) 

. Chuyện Ngạ Quỷ Có Môm Hôi Thối (Pùtimukkha) 

. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột (Pitthadhìtalika) 

. Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (Tirokuddapeta) 

. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé (Pàncaputtakhadaka) 
. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Đứa Bé (Sattaputtakhadaka) 

. Chuyện Con Bò (Gona) 

. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra) 


Chuyện Nữ Nhân Sói Đầu (Khallàtiya) 
Chuyện Con Voi (Nàga) 


12. Chuyện Con Rắn (Uraga) 


PHẨM UBBARÌ 


@@xiO@U+bUNe 


10. 
11. 
12. 
13. 


. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) 
. (14) Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta (Sàriputtatheramàtu) 

. (15) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Mattà (Mattà) 

. (16) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà (Nandàpeti) 

, (17) Chuyện Mattakundalì (Mattakundalì) 

. (18) Chuyện Đại Vương Kanha (Kanha) 

. (19) Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla (Dhanapàlapeta) 
. (20) Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (Cùlasetthi) 

. (21) Chuyện Ankura (Ankura) 


(22) Chuyện Mẹ Của Uttara (Uttaramàtu) 

(23) Chuyện Cuộn Chỉ (Sutta) 

(24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannamundapetì) 
(25) Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì (UbbarÌì) 


PHẨM TIỂU 


„MP 


(26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhijjamàna) 


. (27) Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin (Sànuvàsinpeta) 


(28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà (Rathakàràpeti) 
(29) Chuyện Rơm Trấu (Bhusa) 


. (30) Chuyện Chàng Trai (Kumàra) 


(31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serinì) 


7. 
8. 
9. 
10. 


(32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda) 

(33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dutiyaludda) 

(34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùtavinicchayika) 
(35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàtuvivanna) 


PHẨM ĐẠI 


. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) 


(40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) 

. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kumara) 

. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràjaputta) 

. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) . 

. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 
. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapeta) 

. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pàtaliputta (Pàtaliputtapeta) 
. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba) 

. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha) 

. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sản (Bhogasamharana) 

. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Setthiputta) 
. (51) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Satthikùtasahassa) 


Page 3 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 4 of277 


GIỚI THIỆU THIÊN CUNG SỰ & NGẠ QỦY SỰ 
Œs. Trần Phương Lan 


Thiên cung sự (Vimanavatthu) và Ngạ quỷ sự (Petavatthu) là hai tập 6 và 7 của Tiểu Bộ kinh 
(Khuddàka Nikàya). Hai tập kinh này được xếp thành một đôi vì cách trình bày hình thức lẫn nội dung 
đều tương tự. Cả hai tập kinh đều đề cập đến sự tương quan giữa nghiệp và quả (Kamma - Vipàka) giữa 
đời này và đời sau. 


Tập Vimanavatthu gồm bảy chương, trong đó có 4 chương, miêu tả các lâu đài trên Thiên giới dành cho 
các nữ nhân và 3 chương dành cho nam nhân. Tắt cả các vị này đều đã sông đời đạo hạnh, hành trì Ngũ 
giới và Bát quan trai giới cùng các việc thiện khác, tùy theo phương tiện khả năng của mình. 


Tất cả các chuyện này đã do Tôn giả Maha Moggallana (Đại Mục- kiền-liên) tường trình lên Đức Phật 
sau khi Tôn giả nhập định và nhờ thần lực đi lên cõi Thiên đề gặp chư Thiên và hỏi chuyện. Về sau Đức 
Phật dùng các đề tài này để thuyết pháp. 


Ở tập kinh này, chúng ta được dịp thưởng thức các vần thi kệ miêu tả đầy đủ mọi chỉ tiết về các kỳ quan 
trên thiên giới mà ta chưa từng gặp trong các tập kinh trước đây của 5 bộ Nikàya. Các vần kệ đây thi vị 
hòa lẫn đạo vị ấy nói lên tính cách phong phú trữ tình của văn học Pàli được chư Tỷ kheo sáng tác với 
mục đích khuyến giáo sự tu tập của giới Phật tử tại gia. 


Chuyện Ngạ quỷ (Petavatthu) là tập kinh song hành với tập chuyện Thiên cung, miều tả cảnh giới đau 
khổ của những người đã tạo ác nghiệp từ Tăng chúng cho đến giới cư sĩ tại gia. Các loài quỷ (Peta) 
trong các chuyện này gồm hai loại: một loại Ngạ quý hoàn toản chịu khổ đau mọi mặt, và một loại quỷ 
thần được hưởng một phần hạnh phúc do một số thiên nghiệp đã làm và một phần khô đau do ác nghiệp 
đời trước. 


Tuy nhiên một số quỷ này được hưởng phước báo khi may. mắn gặp thân nhân hay một vị Tỷ kheo 
thương xót nhận làm các thiện sự, bố thí, cúng dường v.v... rồi hồi hướng công đức về chúng đề mong 
chúng được thoát khổ cảnh. Ở đây ta gặp những vần kệ miêu tả sự tương phản giữa hai cảnh giới ngạ 
quỷ và thần tiên của các loài quỷ. 


Qua hai tác phẩm trên, tôi hy vọng chư vị Phật tử và độc giả thưởng thức những công trình văn học Đàii 
đầy tính cách đạo dức khuyến dụ mọi giới Phật tử một nếp sông đạo hạnh chân chánh để được hưởng 
hạnh phúc ở đời sau, nêu chưa được giác ngộ giải thoát hoàn toản theo lý tưởng Phật giáo. 


(Trích Nguyệt San Giác Ngộ, 01-1999) 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 5 of277 


2.1 THIÊN CUNG SỰ 
R PHÁM I R 
LẦU ĐÀI NỮ GIỚI 


Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác 
1- Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Có Sàng Tọa (Pìtha-Vimàna) 


Một thời Đức Thế Tôn trú tại Sòva#hi (Xá-vệ), ở Jefavana (Kỳ Viên) trong tinh xá ông A4nathapindika 
(Cấp Cô Độc). Sau khi vua Pasenađi (Ba-tư-nặc), nước Kosaia (Kiều-tát-la), đã cũng dường suốt bảy 
ngày lễ vật vô thượng lên Tăng chúng với Đức Phật là thượng thủ và nhà đại phú 4n2thapindika đã cũng 
dường suốt ba ngày để phủ hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử nữ cư sĩ ƒisàkhả đỳ- xá-khư) đã 
cúng dường đại lễ vật như thế, tin đồn về sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Jambudipa 
(Diêm- phù- đề): Phải chăng bồ thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó là sự bố thí hào 
phóng với lễ vật cao sang như vậy, hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của 
mình?”. 


Khi Tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: 


- “Không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn, 
song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì 
vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm thóc hay một tấm giẻ, một tọa cụ bằng cỏ lá hay một hạt đậu trong nước 
tiểu hôi thối của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ vật cũng sẽ 
có đại kết quả, đại vinh quang và thắm nhuần khắp nơi” 


Thiên chủ Søkkha (Đề Thích) đã nói như vầy: 


“Nếu có tín tâm, thì không một vật cúng dường nảo có thể nói là không quan trọng. 
Khi nó được dâng lên đức Như Lai, Chánh Đăng Giác hay vị đệ tử của Ngài”. 


Bấy giờ, chuyện này được phô biến rộng khắp cõi Diêm-phù-đề. 


Quân chúng tùy theo phương tiện của họ bố thí, cũng đường Sa-môn, Bà-la-môn, du sĩ lữ hành và hạng 
người cùng khô; họ cung cấp nước uống trong sân nhà hoặc đề ghế ngồi ở công ra vào. 


Thời ấy có một Tỷ-kheo đầy đủ hảo tướng oai nghĩ, đến khất thực đúng thời trước một nhà kia. Tại đó, 
vị thiện gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính đảnh lễ và trải một tấm vải vàng được ủi thắng trên sàng tọa 
của bà rôi đem lại dâng vị ấy. 


Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm tín thành, bà suy nghĩ: “Nay 
vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành cho ta”. 


Khi vị Tỷ-kheo đã thọ thực xong, vị ây thuyết pháp về sự cúng dường sàng tọa và thực phẩm V.V... TỒi ra 
đi. Khi bà ây nghĩ về việc bố thí của bà và bài pháp thoại, tâm bà lập tức rung động với niêm hoan lạc và 
bà cúng dường vị Tỷ-kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa. 


Ít lâu sau, bà mắc bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng vàng đài 
mười hai do-tuần (dặm). Bà có một đoàn tùy tùng hầu cận gồm một ngàn tiên nữ. Vì trước kia bà cúng 
dường sảng tọa, nên tại đây xuất hiện cho bà một chiếc sàng tọa bằng vàng dài một do-tuần, du hành thật 
nhanh qua bầu trời, giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. Vì thế nó được gọi là Lâu đài có sàng tọa. Vì 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 6 of277 


chiếc sảng tọa được cúng dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên Lâu đài này bằng vàng, 
chứng tỏ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường với tâm hoan hỷ mãnh liệt, 
nên Lâu đài di chuyền rất nhanh. Vì lễ vật ấy được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng 
nhận nó, nên Lâu đài có thê di chuyên tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tín tâm hoan hỷ của nữ nhân 
kia, nên Lâu đài rực rỡ và sáng chói. 


Bấy giờ vào một ngày lễ hội, chư Thiên đều đi được, mỗi vị tùy theo phương tiện do uy lực của mình 
đến Hỷ lạc Viên Nandana để vui chơi trong ngự uyễn, vị Thiên nữ kia phục sức thiên y và điểm trang 
thiên bảo, khởi hành trong Lâu đài có sàng tọa đầy oai nghi với cả ngàn thị nữ hộ tống. 


Lúc Ấy, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới trời Ba mươi ba và xuất 
hiện gân chỗ Thiên nữ này. Khi thấy Tôn giả, vị Thiên nữ vô cùng hoan hỷ, cung kính bước xuống khỏi 
sàng tọa tiến đến gần vị Trưởng lão, cúi mình đánh lễ với năm phân thân thể sát đất, rồi đứng lên bày tỏ 
sự tôn trọng với đôi tay chấp lại, mười đầu ngón sát vào nhau. 


Mặc dầu vị Trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ, đã tự mình thấy rõ như thể ngắm quả 
MWrobalan trong lòng bàn tay, các thiện nghiệp Và ác nghiệp do Thiên nữ này cũng như các vị khác đã 
tạo ra, nhờ khả năng tri kiến của Tôn giả về nghiệp quả tương ứng, tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái sanh 
cõi trời, các Thiên nữ liền hỏi: - “Tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được tái sanh vào thế giới này?” - “Tiểu 
nữ đã làm thiện nghiệp gì để được phước phân này?”, và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận 
đúng đắn, do đó, vị Trưởng lão muôn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư Thiên, bèn bảo Thiên nữ 
này kế lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm, rồi ngâm các vần kệ sau: 


1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, 
Di chuyên nhanh như ÿ của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, 
Vái chào Cung kính khách xa đến, 

Tay chấp, cúng dường theo khả năng. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong dạ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 7 of277 


Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


2. Chuyện thứ hai - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai (Dutiyapìthà-Vimàna) 


Phần giải thích và bình luận chuyện này phải được hiểu tương ứng với những gì đã nói trong chuyện thứ 
nhất. Song có điểm dị biệt là: 


Chuyện kế rằng một nữ nhân sống ở Šảvz//hi thấy một Tỷ-kheo đến nhà bà khất thực; với tâm tín thành, 
khi muốn cúng dường vị ấy một tọa sàng, bà trải một tâm vải xanh trên tọa sảng của bả tặng vị ấy, Vì 
thế, khi bà tái sanh lên thiên giới, tại đó xuất hiện cho bà một sàng tọa làm bằng ngọc bích. Do vậy, có 
các vần kệ: 


1. Tọa sàng ngọc bích thật huy hoàng, 
Di chuyên nhanh như ÿ của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đúc gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khăp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kêt quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, 
Vải chào Cung kính khách xa đến, 

Tay chấp, cúng dường theo khả năng. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đáy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 8 of277 


3. Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Ba (Tatiyapìtha-Vimàna) 


Tại R/agaha (Vương Xá) (như chuyện số 1), vị nữ nhân phát nguyện lúc dâng cúng sàng tọa của bà: 
“Ước mong hạnh nghiệp này sẽ làm nhân duyên cho ta được một sàng tọa bằng vàng trong kiếp sau” 


Do đó, có truyền thuyết như vầy: 


1. Tọa sàng kim sắc thật huy hoàng, 
Di chuyển nhanh như ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực l0 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phản hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 

5. Vì một hành vi nhỏ của con, 

Đây là kêt quả sắc huy hoàng, 

Ngày xưa khi ở trong tiên kiêp, 

Con được làm người giữa thể gian. 


6ó. Con gặp một vô lậu Thánh Tăng, 
An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Đem đền tận tay chiêc tọa sảng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


8. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


4. Chuyện thứ tư - Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Tư (Catutthapìtha-Vimàna) 
Hoàn cảnh chuyện này cũng ở Rài agaha. Chuyện phải được hiểu như đã được tả ở Lâu đài thứ hai vì nữ 


nhân tặng sàng tọa sau khi trải tắm vải xanh lên đó, nên đời sau một Lâu đải bằng ngọc bích cũng xuất 
hiện cho bà. Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể về Lâu đài thứ nhất. Do đó có truyền 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 9 of277 


thuyết: 


1. Toạ sàng ngọc bích thật huy hoàng, 
Di chuyên nhanh như ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỠ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Vì một hành vi nhỏ của con, 
Đây là kêt quả sắc huy hoàng, 
Ngày xưa khi ở trong tiên kiêp, 
Con được làm người giữa thể gian. 


6ó. Con gặp một vô lậu Thánh Tăng, 
An nhiên tâm trí, chẳng mê lâm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Đem đền tận tay chiêc tọa tàng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Là con vinh hiển ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


5, Chuyện thứ năm - Lâu Đài Con Voi (Kun7ara-Vima ana) 


Đức Thế Tôn lúc ấy đang trú tại 3jagaha ở chỗ nuôi sóc trong ƒeluyana (Trúc Lâm). Bắt ngờ một hôm 
có lễ hội được công bố khắp thành Rä/agaha. Mọi người đều phục sức thật đẹp và đi dự lễ hội. 


Bấy giờ Đại vương Bimbisàra thể theo nguyện vọng của thần dân, ngự ra khỏi cung và đi dự lễ quanh 
kinh thành trong cảnh vô cùng uy nghi rực rỡ. Thời ây một thiện nữ nhân trú tại Ràjagaha thấy cảnh huy 
hoàng của nhà vua, lòng đầy kinh ngạc thích thú, bèn hỏi những người có tiếng thông thái: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 10 of277 


- Nhờ phước nghiệp gì ta tạo được cảnh vĩnh quang như thiên giới này? 
Họ bảo nàng: 
- Này bạn, một thiện nghiệp cũng như viên ngọc quý làm thỏa nguyện, hay cây thần ban điều ước này. 


Khi nghe thế, nàng tự nhủ: “Ta thấy kết quả trên thiên giới còn vĩ đại hơn phần thưởng kia (do việc bố 
thí cũng dường)”. Từ đấy nàng trở nên nhiệt tâm thực hành các công đức thiện nghiệp. 


Bấy giờ, cha mẹ gửi cho nàng một bộ Ỷ phục mới, một sảng tọa mới, một bó hoa sen, sữa lạc, mật ong, 
đường và gạo. Khi thấy các thứ này, nàng tự bảo: “Ta muốn bố thí, và bây giờ các lễ vật xứng đáng bố 
thí cúng dường đã có trong tay ta”. Và với lòng hoan hỷ, nàng chuân bị lễ vật, nhà cửa và bản thân vào 
ngày hôm sau. 


Thời ấy Tôn giả Sảripuiia đi khất thực trong thành Ràjagaha, vào đường phố với oai nghỉ của một người 
đang đặt xuống chiếc túi đựng một ngàn đồng tiền. 


Người nữ tỳ của nàng thấy vị Trưởng lão liền thưa: 

- Bạch Tôn giả, xin đưa bình bát cho tiện nữ. 

Và nàng nói thêm: 

- Xin Tôn giả đi lối này để làm đặc ân cho một tín nữ. 

Tôn giả trao nàng chiếc bình bát. Nàng dẫn Tôn giả đến nhà. Lúc ấy nữ nhân kia chào đón và phục vụ 
Tôn giả. Trong lúc nàng thiết đãi ngài, nàng phát nguyện: “Do uy lực của phước nghiệp này, Ước mong 
ta sẽ được mọi cảnh vinh quang trên thiên giới, đầy đủ các thiên tượng, trùng các và sàng tọa, và ước 


mong không lúc nào thiếu hoa sen” 


Kế đó, khi vị Trưởng lão đã thọ thực xong, nàng rửa bình bát và đồ đầy lạc, mật ong, đường, cùng các 
thứ khác, lại lây một xâp vải trải lên sàng tọa và trao tận tay vị Trưởng lão. 


Sau khi vị Trưởng lão đã giã từ, nàng ra lệnh cho hai gia nhân: 
- Hãy đem sàng tọa này và bình bát đến tỉnh xá, cúng đường Trưởng lão ấy rồi trở về. 


Họ tuân lệnh. Vệ sau, nàng từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài băng 
vàng cao một trăm do-tuân và có một đoàn tùy tùng hộ tông, gôm một ngàn tiên nữ. 


Do ước nguyện của nảng, một con voi quý cao năm do-tuân xuât hiện cho nàng, được quân quanh mình 
với các vòng hoa sen và trang điêm cân đai toàn vàng. 


Bấy giờ vào một ngày lễ hội, chư Thiên đều đi dự, mỗi vị tùy theo uy lực của mình đến Hỷ Lạc Viên 
Nandana đề vui chơi trong ngự uyên. 


(Từ đây về sau câu chuyện cũng giống như phần sớ giải Lâu đài thứ nhất). Như vậy chuyện này phải 
được hiểu như trong chuyện ấy, song ở đây, Tôn giả 1⁄oggallàna ngâm các vần kệ sau: 


1. Voi nàng như ngọn núi huy hoàng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page l1 of277 


Tô điểm cân đái đủ ngọc Vàng, 
Khả ái, oai hùng, đây tốc lực, 
Nhẹ nhàng di chuyển giữa không gian. 


s Dây là một bảo tượng liên hoa, 
Ảnh sáng sen xanh, đỏ tỏa ra, 

Chân căng voi đây hương phần phú, 
Sen vàng treo lúng lắng trên ngà. 


3. Rải rác hoa sen khắp mặt đường, 
Pháăng lì, tô điểm cánh sen tàn, 

Khiên lòng mê mắn, đáy êm ái, 

Vương tượng bước đi thật nhịp nhàng. 


4. Trong lúc [ƯỢNg Vương tiến bước lên, 
Chuỗi chuông vàng trôi khúc êm đêm, 
Chung thanh chẳng khác nào âm nhạc 
Năm thứ đàn tơ hợp tấu nên. 


9. 4n tọa trên lưng đại tượng vương, 
Xiêm y nàng trăng, khéo trang hoàng, 
Trông nàng thù thắng về dung sắc, 
Vượt hăn bao tiên nữ cả đoàn. 


6. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hay trì giới, hoặc cháp tay nàng? 
Khi nàng được hỏi điều như vậy. 
Hãy nói cho ta biết rõ rằng. 


7. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


8. Thấy một Sa-môn đủ tướng hiển, 
Hân hoan Thiên định, trí an nhiên, 
Con dâng sàng tọa đây hoa rắc, 
Với một tâm khăn vải phủ lên. 


9. Tâm tín thành, tay tự trải khăn, 
Rải hoa sen nở đã gắn tàn, 

Cùng chung các cánh hoa sen rụng, 
Khắp chốn bao quanh chiếc tọa sàng. 


10. Kết quả này do thiện nghiệp duyên, 
Nên con nhận được của chư Thiên 

Ân tình phụng sự và thương mến, 

Con được tôn vinh ở cối tiên. 


TI. Quả thực kẻ nào có tín tâm 
Muốn đem sàng tọa đê cung dâng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 12 of277 


Những người giải thoát, tâm thanh tịnh, 
Sẽ được như con, hưởng phước ân. 


12. Vậy do ước vọng được an lành, 
Mong quả lớn sau sẽ đạt thành, 
Phải tặng tọa sàng cho những vị 
Mang thân đời cuối chăng lai sanh. 


6. Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền (Nàvà-Vimàna) 


Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Sava//h¡ (Xá-vệ), mười sáu Tỷ-kheo đã an cư mùa mưa trong một ngôi 
làng, khởi hành đến Sàvz/fh¿ vào mùa nắng, bảo nhau: “Chúng ta sẽ đến yết kiến Đức Thế Tôn và nghe 
Pháp”. 


Trên đường đi, có một sa mạc không có nước, vì chư vị bị sức nóng bức bách và không tìm ra nước, chư 
vị liền đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, một nữ nhân cầm bình nước đang đi tới giếng. 


Bấy giờ chư Tăng thấy nàng bèn bảo: 
- Nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thể xin nước. 


Chư vị đi theo nàng, thấy cái giếng, bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước từ giếng lên và thấy chư vị, 
nàng tự nhủ: “Những bậc chân chánh này đang khát nước”, rôi cung kính mời chư vị uống nước. Chư vị 
lấy cái lọc nước từ túi xách ra, lọc nước và uông thật nhiều nước như ý muốn, tâm mát tay chân, nói lời 
chúc lành với nữ nhân vì đã tặng nước cho chư vị, rồi ra đi. Nàng ghi nhớ công đức ấy trong lòng và 
thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến việc ấy. 


Về sau nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Do uy lực công đức của nàng, tại chỗ ấy đã xuất 
hiện cho nàng một Lâu đài vĩ đại, được làm tăng vẻ mỹ lệ bằng một cây thần ban điều ước. Chung 
quanh cây là một dòng suối chảy với nước trong như khối ngọc và đôi bờ cát trắng trải dài lắp lánh như 
những chuỗi ngọc trai và dải bạc. 


Ở hai bên bờ và ngay công đi vào lạc viên của Lâu đài là một hồ sen lớn, được tô điểm với các chùm sen 
ngũ sắc và một chiếc thuyên bằng vàng. 


Thiên nữ ấy an trú tại đó, hưởng thiên lạc, vui chơi nhàn nhã trong chiếc thuyền kia. Rồi một hôm, Tôn 
giả Mahà-Moggallàna trong lúc du hành đến cõi trời, thấy nàng Thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn 
hỏi: 


1. Tiên HƯƠNG đang đứng ở trong thuyên 
Có mái vàng che phú phía trên, 

Nàng bước xuống hỗ sen ngắt hái 

Một hoa sen với cảnh tay tiên. 

2. Trùng các là nơi nàng trú thân, 

Lâu đâi có nóc nhọn nhiễu tâng, 

Khéo xây ngăn nắp và cân xứng, 

Rực rỡ, sáng ngời khắp bốn phương. 


3. Vì sao nàng được sắc như váy, 
Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 13 of277 


Những lạc thủ gì nàng mễn chuộng 
Trong tâm, đếu xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phản hạnh nghiệp, 
Và đây là kêt quả cho nàng: 


6. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, 

Con thấy chự Tăng đang khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 


7. Quả thật ai đây đủ nhiệt tâm, 
Đem dâng nước uống đến chư Tăng 
Khát nhiễu, mỏi một, ngày sau được 
Suối mát đây Sen nở trăng ngắn. 


ổ. Bên mình nước mát với đôi bờ 
Cái trắng viên luôn chảy lừng lờ, 
Đây đủ sà-la, xoài, IgỌC quê, 
Kèn, đào, ti-lak nở muôn hoa. 


9. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quang, 
Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian, 

Đây là kết quả hành vi ấy, 

Ai tạo phước lành hưởng lạc an. 


10. Trùng các là nơi con trú thân, 
Lâu đâi có nóc nhọn nhiều tẳng, 
Khéo xây ngăn nắp và cân xứng, 
Rực rỡ, sảng ngời khắp bón phương. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đấy, oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
7. Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai (Dutiyanàvà Vimàna) 


Trong lúc Đức Thê Tôn trú tại Sảvz//h¡, có một Tỷ-kheo đã đoạn tận lậu hoặc, vào đầu mùa mưa, muôn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 14 of277 


khởi sự an cư trong một làng xóm, nên vị ấy khởi hành sau buổi ngọ trai, lên đường đi từ Sàvz#fh¿ đến 
làng ấy. 


Khi mệt mỏi vì khát nước và đường xa, vị ây ghé đên một làng nọ. Thây không nơi nào có bóng cây và 
nước uông trong vùng lân cận, lại bị cơn mệt nhọc trân áp, vị ây đắp thượng y đi vào làng, dừng chân ở 
cửa nhà thôn trưởng. Tại đó, có một nữ nhân thây vị này bèn hỏi: 


- Tôn giả từ đâu đến? 


Và khi thấy vị ấy mỏi mệt, khát nước, bà mời vị ấy vào nhà và ngồi trên sàng tọa. Bà lại đưa nước rửa 
chân, dầu đề xoa chân và quạt hầu vị ấy. 


Khi cơn nóng đã dịu, bà dọn nước ngọt, thơm mát mời vị ấy. Vị Trưởng lão uống nước xong, cơn khát 
lắng xuống, vị ấy cám ơn bà và ra đi. Về sau bà từ trần, được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba. Mọi việc 
cần được hiểu như ở chuyện Lâu đài trước. Các vần kệ cũng giống như vậy. 


8. Chuyện thứ tám - Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba (Tatiyanàvà-Vimàna ) 


Trong lúc Đức Thế Tôn du hành quanh thị trân với hội chúng Tỷ-kheo đông đảo, Ngài đến một ngôi 
làng Bà-la-môn tên là 71»nø ở quôc độ Kosala. Các gia chủ Bà-la-môn ở 7?na nghe tin: “Người ta nói 
rằng Sa-môn Gø/za đã đến tại cánh đồng làng ta”. 


Bây giờ các gia chủ Bà-la-môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiệt, bảo nhau: 


- Nêu Sa-môn GŒøfama vào làng này và ở lại độ hai ba ngày, vị ây sẽ an trú tât cả dân làng này vào Giáo 
pháp của vị ây. Khi ây giáo lý Bà-la-môn sẽ không có nơi nương tựa. 


Và cố ngăn cản Đức Thế Tôn dừng chân tại đây, họ đưa thuyền bè ra khỏi bến đậu và làm cho cầu công 
trở thành vô dụng. Họ lấp kín các giếng nước trừ một giếng cũ đầy cỏ rác và che giấu các mạch nước, 
nhà nghỉ và lầu trọ. Chuyện được kê trong Kinh Uđàna (Cảm Hứng Ngữ) như vậy ở phẩm VI], 9. 


Đức Thế Tôn biết được ác nghiệp . của họ và sinh lòng thương xót họ, bèn du hành giữa không gian cùng 
chư Tỷ-kheo vượt qua sông, rôi tiếp tục đi đến làng Bà-la-môn 7‡na. Ngài rời đường cái và ngồi xuống 
một gôc cây. 


Vào lúc ấy, một số nữ nhân đi ngang và xách nước gần Đức Thế Tôn, trong lòng đã có sự giao ước: 
“Nếu Sa- -môn GŒø/zma đến đây, không được ai - đón vị ấy, và khi vị ấy đến nhà nào thì không ai được 
đem thực phẩm cho vị ấy hoặc đệ tử của vị ấy cả” 


Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà- la-môn đi đến với một ghè nước, thấy Đức Thế Tôn được một hội 
chúng Ty-kheo vây quanh, nhận ra rằng chư vị đều khát nước và mệt mỏi; với lòng đầy tín thành, nàng 
muốn đem nước cúng dường chư vị. Nàng tự nhủ: “Cho dù dân chúng làng này đã quyết định không 
được cho Sa-môn Gø/zma thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh lễ cung kính, tuy nhiên, nếu khi ta 
đã tìm ra các phước điền vô thượng, xứng đáng được cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa 
cho ta bằng cách chỉ đem nước cúng dường mà thôi, thì biết bao giờ ta mới được giải thoát khỏi cuộc 
sống đau khổ trong đời sau? Ta hãy vui lòng để chủ ta và mọi người trong làng này đập ta, trói ta, ta vẫn 
quyết cúng đường nước cho phước điền như thế” 


Khi nàng đã quyêt tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân khác đang xách nước cô ngăn cản nàng, nàng vân 
không quan tâm đến tính mạng mình, nhâc ghè nước trên đâu xuông, đặt sang một bên, đên gân Đức 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 15 of277 


Thế Tôn với lòng đầy hân hoan, hạnh phúc, nàng đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất, và dâng nước 
lên Ngài. 


Đức Thế Tôn nhận ra tín tâm của nàng, và đề ban đặc ân cho nàng. Ngài rửa tay chân và uống nước mát. 
Nước trong bình không giảm xuống. Cô gái thấy vậy càng tăng tín tâm, đem nước đến lần lượt cho mỗi 
vị Ty-kheo, Tôi cho tất cả chư vị. Nước cũng vẫn không giảm bớt. Lòng đầy hân hoan phấn khởi, với 
bình nước vẫn đầy như bao giờ, nàng trở về nhà. 


Gia chủ Bà- lạc -môn của nàng nghe tin nàng đem cho nước uống. “Nó đã phá luật lệ của làng này và ta sẽ 
bị chê cười”, ông bảo. . Lòng nôi cơn giận bừng bừng sôi sục, ông ném nàng xuống đất đấm đá túi bụi. Vì 
bị trận đòn tàn nhẫn ấy, nàng qua đời, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và một Lâu đài xuất hiện 
cho nàng như được tả trong chuyện Lâu đài có chiếc thuyền thứ nhất. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước giếng cho Ta. 

VỊ Trưởng lão đáp: 

- Bạch Thế Tôn, giếng ở đây đã bị dân chúng 7hzna làm ô nhiễm. Con không thể lấy nước được. 

Nhưng Đức, Thế Tôn ra lệnh cho vị này lần thứ hai, lần thứ ba, vị Trưởng lão cầm bình bát của Đức Thế 
Tôn và đi về phía giếng. Khi vị ấy đến, nước giếng đã dâng đây lên cao, tràn khỏi miệng, và chảy ra mọi 
phía. 

Mọi thứ rác rến trồi lên mặt nước và chảy đi sạch. Vì nước dâng lên, các mạch nước khác cũng tràn đây, 
nên làng này bị nước vây quanh, và vùng đất quanh làng bị chìm ngập. Các Bà-la-môn thấy việc hi hữu, 
lòng đầy kinh ngạc lẫn kỳ thú, họ đến xin Đức Thế Tôn tha lỗi. Lập tức nước lụt biến mắt dần. 

Dân chúng liền cung cấp chỗ ở lên Đức Thế Tôn và chư Tăng, thỉnh cầu chư vị ngày mai và ngày kế tiếp 
đi đến thọ trai. Sau khi đã chuẩn bị đại lễ cúng dường, họ dâng cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mềm 


lên chư Tăng với Đức Phật là vị thượng thủ. 


Khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, và cất tay ra khỏi bình bát, toàn thê dân chúng 7zøa đều ngồi đảnh 
lễ cung kính quanh Ngài. 


Ngay lúc ấy, VỊ Thiên nữ quán sát thành tựu của nàng và nhận ra nguyên nhân chính là việc nàng cúng 
dường nước uông. Lòng đây hoan hỷ, nàng nói: 


- Tốt lắm, nay ta muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta muốn tuyên bồ cho thế giới loài Người biết thành quả to 
lớn của các thiện nghiệp, thậm chí rất nhỏ nhặt, được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. 


Với nhiệt tâm tràn trẻ, cùng đoản tùy tùng một ngàn tiên nữ hộ tống trong lạc viên của nàng có cả tòa 
Lâu đài kia, nàng xuất hiện với đại oai thần của Thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thể dân chúng. 


Nàng bước xuống khỏi Lâu đài, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng trong đáng điệu cung kính. 
Sau đó Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ kết quả công đức của nàng cho đám quần chúng trước mặt Ngài, 


bèn hỏi nàng qua các vần kệ: 


1. Tiên nương đang đứng ở trong thuyên 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 16 of277 


Có mái vàng che phú phía trên, 
Nàng bước xuống hỗ sen ngắt hái 
Một hoa sen với cảnh tay tiên. 


2. Trùng các là nơi nàng trú thân, 
Lâu đài có nóc nhọn nhiều tâng, 
Khéo xây ngăn nắp và cân ' xứng, 
Rực rỡ, sáng ngời khắp bốn phương. 


3. Vì sao nàng được sắc như vầy, 
Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ gì nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sảng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Đức Phật tòan giác hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


6ó. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, 

Con thấy chự Tăng đang khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 


7. Quả thật ai đây đủ nhiệt tâm, 
Đem dâng nước uông đên chư Tăng 
Khát nhiêu, mỏi mệt, ngày sau được 
Suối mát đây Sen nở trăng ngắn. 


ổ. Bên mình nước mát với đôi bờ 
Cái trắng viên luôn chảy lừng lờ, 
Đây đủ sà-la, xoài, ngọc quế, 
Kèn, đào, ti-lak nở muôn hoa. 


9. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quang, 
Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian, 

Đây là kết quả hành vì ấy, 

Ai tạo phước lành hưởng lạc an. 


10. Trùng các là nơi con trú thân, 
Lâu đài có nóc nhọn nhiều tâng, 
Khéo xây ngắn nắp và cân xứng, 
Rực rỡ, sáng ngời khắp bốn phương. 


12. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 17 of277 


Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


13. Nhờ đấy, nay con có lực thân, 

Dung quang sảng chói khắp mười phương, 
Đây là kết quả phân công hạnh 

Đem nước dâng Đức Phật cúng dường. 


Sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp và giảng Bốn Thánh Đé. Khi pháp thoại chấm dứt, vị Thiên nữ được 
an trú vào sơ quả Dự Lưu. 


9. Chuyện thứ chín - Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dìpa-Vimàna) 


Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Sàvaí/hi, vào ngày Bồ-tát (trai giới) nhiều thiện nam tín nữ cư sĩ tuân thủ 
ngày này, thực hành sự bố thí buổi sáng trước giờ ngọ, mỗi người tùy theo phương tiện của mình, thọ 
thực trước giờ quy định và y phục chỉnh tề với áo khoác ngoài sạch sẽ, cầm vòng hoa, hương liệu đi đến 
tinh xá vào buôi chiều, hầu cận chư Tỷ-kheo làm phát khởi tín tâm và nghe pháp buôi chiều tối. 


Trong lúc chư vị vẫn còn nghe pháp và muốn ở lại qua đêm trong tinh xá, thì trời tối dần. Lúc ấ Ấy: một nữ 
nhân suy nghĩ: “Mọi người cần có đèn ở đây”, và bà đem đèn cùng các vật đề thắp đèn từ nhà đến, thắp 
đèn lên, đặt trước ,pháp tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng dường đèn, bà tràn ngập niềm hân hoan, 
hạnh phúc và ra về sau khi cung kính đảnh lễ chư Tăng. 


Vệ sau bà từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài băng ngọc báu rực rỡ. 
Song vì hảo quang của thân thê Thiên nữ này quá vĩ đại, nàng sáng chói hơn các Thiên nữ khác và tỏa 
ánh sáng khắp mười phương. 


Bấy giờ, một hôm Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên Thiên giới (như các truyện trước) nhưng ở 
đây, Tôn giả đặt câu hỏi bắt đầu băng ba vân kệ: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Vì sao nàng có được hào quang 
Thanh tịnh, vượt xa hăn mọi nàng? 

Vì cớ gì thân nàng rực rỡ, 

Làm cho sáng chói khặắp mười phương? 


4. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


5. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 18 of277 


Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kêt quả cho nàng: 


6. Thuở được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sinh ở chôn phàm trần, 
Khi màn đêm tối buông dày đặc, 
Con thắp đèn lên để cúng dâng. 


7. Khi trời tốt mịt một đêm đen, 
Ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, 
Sẽ tái sanh trong lầu bảo ngọc 
Đây hoa nở rộ cạnh hồ sen. 


8. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


9. Con là Thiên nữ tỏa hào quang 
Thanh tịnh, vượt xa hẳn mọi nàng, 

Vì thể toàn thân con rực rỡ, 

Làm cho sáng chói khắp mười phương? 


10. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy, oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


10. Chuyện thứ mười - Lâu Đài Do Cúng Mè (Tiladakkhina-Vimàna) 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú ở Sảvwz//hi, tại Kỳ Viên, trong tỉnh xá ông Cấp Cô Độc. Thời ấy tại 
Ràjagaha có một nữ nhân đang mang thai, rửa sạch mè và phơi khô vì bà muốn uống một ít dầu mè. 


Thọ mạng của bà sắp chấm dứt, và bà có số phận phải chết ngay hôm ấy với các hạnh nghiệp chồng chất 
đưa đến tái sanh vào địa ngục. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn, trong khi quán sát thế gian vào lúc rạng đông, với Thiên nhãn Ngài thấy bà và 
suy nghĩ: “Nữ nhân này sắp chết hôm nay có thể tái sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ Ta hãy làm cho bà 
ấy tái sanh thiên giới băng cách nhận mè do bà ấy bố thí”. 


Chỉ trong chốc lát, Ngài đi từ Sàva/fhi đến Rajagaha, và trong khi Ngài đi khất thực ngang qua thành 
Rajagaha, Ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy thấy Đức Thế Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội 
đứng lên chắp hai tay, và thấy không có gì khác xứng đáng . để cúng dường, bà rửa tay chân và lùa mè lại 
thành một đồng, bà bụm cả hai tay lại, bôc đầy mè và đặt nắm mẻ vào bình bát Đức Thế Tôn. Do lòng từ 
mãn đối với bà, Đức Thế Tôn bảo: “Mong con được an lạc”, rồi tiếp tục lên đường. 


Đêm ây, lúc gân rạng đông, bà kia từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài 
băng vàng rộng mười hai do-tuân. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna, trong lúc du hành lên cõi trời (như được tả trên đây), gặp bà và hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 19 of277 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ảnh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đêu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vây, 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ gì nàng mên chuộng 
Trong tâm, đêu xuát hiện ra ngay? 


3. Hõi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang sáng chói khắp mười phương. 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phản hạnh nghiệp, 
Và đây là kêt quả cho nàng: 


5. Trong đời sống trước giữa phàm trần, 
Con được sinh làm một thê nhân, 

Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm. 


6. Gặp Phật, con đây đủ tín thành, 
Cung dường lê vật chính tay mình, 
Lòng không tham vọng, đem mè tặng 
Đáng Giác Ngộ là bậc xứng danh. 


7. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đáy, oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


11. Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Trinh Phụ (Patibbatà-Vimàna) 
Bấy giò, Đức Thế Tôn trú tại Sàwaf/hi. Trong thành â ấy có một trinh phụ. Nàng sống hòa hợp với chồng, 
nhẫn nại và thông minh. Nàng không la măng ai, dù khi hờn giận, nàng nói năng dịu dàng, chân thật, 


đầy tín tâm và cúng dường bố thí tùy theo phương tiện của nàng. 


Khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Phần còn lại cũng giống như 
chuyện đã được kê: 


1. Thiên nga, sếu, hạc với chim công, 
Cu gáy du dương lượn khấp vòng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 20 of277 


Lâu các, lạc viên, hoa tuyệt sắc, 
Dáp dìu bao ngọc nữ tiên đồng. 


2. Thiên nữ đằng kia đại lực hùng, 
Thay hình đổi dạng với thần thông, 
Cùng đoàn tiên nữ vậy quanh ây 
Mua hát vui chơi thật thỏa lòng. 


3. Đạt thành thiên lực đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Con là trinh phụ chẳng tà dâm, 
Như hiển mẫu chở che con trẻ, 
Không nói lời thô lúc hận sân. 


6. Chân thật, đoạn trừ các vọng ngôn, 
Hán hoan bồ thí, tính án cán, 

Với tâm thành tín, con cung kính 

Hào phóng cúng dường thức uống ăn. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Vì thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng khắp mười phương. 


12. Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai (Dutiyapatibbatà-Vimàna) 


Tại Sàvafthi, tương truyền có một nữ đệ tử tại gia là một trinh phụ, mộ đạo, đầy tín tâm. Bà giữ Ngũ 
giới, bô thí tùy theo phương tiện và khi từ trân, bà được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Phân còn lại 
như đã được tả ở trên: 


1. Trụ bằng ngọc bích sáng muôn màu, 
Thiên nữ oai nghỉ thượng thúy lâu, 
Nhờ đại thân thông nàng lạc trú, 

Thay hình đổi dạ thỏa mong cầu. 


2. Tiên nữ vây quanh ở khắp nơi, 
Đàn ca múa hát mãi vui chơi, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 21 of277 


Thân thông thiên giới nàng thành tựu 
Do tạo đức gì ở cối người, 

Oai lực của nàng sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng mọi phương trời? 


3. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


4. Khi làm người giữa cõi nhân gian, 
Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 

Con bỏ sát sanh loài thú vật, 

Và không lây của cải tha nhân. 


5. Con chẳng hễ ham uống rượu nông, 
Con không nói láo, chỉ yêu chồng, 
Với lòng thành tín, con cung kính 
Dáng cúng dồi dào thức uống ăn. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


13. Chuyện thứ mười ba - Lâu Đài Của Nàng Dâu (Sunisà-Vimàna) 


Tại Sàva#i, trong ngôi nhà kia, có một nàng dâu vốn là một thiện gia tín nữ, thấy một Trưởng lão Tỷ- 
kheo đã đoạn tận lậu hoặc đến nhà khất thực, lòng nàng tràn ngập hân hoan, hạnh phúc, thầm nghĩ: “Một 
phước điền vô thượng đã xuất hiện cho ta”, nàng bèn cầm phân chiếc bánh nếp mà nàng đã nhận cho 
mình và cung kính cúng dường vị Tỷ-kheo. VIÁ ây nhận bánh, nói lời tùy hỷ công đức và tiêp tục đi. 


Về sau, nàng dâu ây qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Phân còn lại cũng giông như đã 
được giải thích ở trên. 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang. 
Nàng đứng, toàn thân đêu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thần, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 22 of277 


Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


3. Con làm dâu ở tại nhà chẳng, 
Khi được làm người giữa thê nhân, 
Thây một Tỷ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lâm. 


6. Với người, con có tín tâm thành, 
Dáng bánh bằng tay của chính mình, 
Trước đã cúng người phân chiếc bánh, 
Nay con hưởng thủ Lạc Viên đình. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 
Công đức con làm giữa thế nhân. 
Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
14. Chuyện thứ mười bốn - Lâu Dài Nàng Dâu Thứ Hai (Dutiyasunisà-Vimàna) 


Giống chuyện Lâu Đài Nàng Dâu ở trước, chỉ trừ điểm: Ở đây, vật cúng dường là phần 
bánh bột gạo (Kummaàsa) 


15. Chuyện thứ mười lăm - Lâu Đài Của Uttarà (Uttarà-Vimàna) 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại R3/agaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Thời ấy có một người nghèo 
tên là Punna, sông làm công cho một vị triệu phú chủ ngân khô ở R3/agaha. Vợ y có tên U/arà và con 


gái cùng tên Ư/arả là hai người duy nhật trong nhà y. 


Ngày kia, tại Ràj/agaha có lễ hội suốt bảy ngày. Ông triệu phú nghe tin đó, nên khi Puøna đến vào sáng 
sớm, ông bảo: 


- Này chú, tât cả gia nhân ta đêu muôn cử hành lê hội, vậy chú muôn dự lễ hay muôn làm việc lây tiên 
công? 


Punna đáp: 


- Thưa ô ông chủ, những việc như lễ hội để dành cho người giàu, chứ nhà con không có cả gạo để nấu 
cháo ngày mai nữa. Lễ hội có nghĩa gì với con chứ? Nếu có đôi bò, con sẽ đi cày. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 23 of277 


Ông chủ đáp: 
- Được rồi, thế thì lấy bò ra. 
Punna đem đôi bò lực lưỡng và cây cày tốt về bảo vợ: 


- Nàng ơi, dân chúng trong thành đang làm lễ hội. Còn ta sắp, đi làm công vì nhà ta nghèo. Nhưng ngay 
hôm nay, nàng hãy nấu gấp đôi phần ăn dành cho ta và đem đến chỗ ta. 


Sau đó y ra đồng. 


Bây giờ, Trưởng lão $drijp„:a đã nhập Diệt định suốt bảy ngày, vừa xuất định, bèn quán sát thế giới và 
suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ có dịp làm ân cho a1?” 


Tôn giả thấy Punna xuất hiện trong phạm vi nhận thức của mình, liền quán sát thêm và suy nghĩ: “Nay 
người này có phải là thiện nam tử chăng? Y có thể làm ơn cho ta chăng? 


Khi nhận thấy Punna là một thiện nam tử có khả năng làm ơn phước, và vì thế sẽ tạo nên kết quả lớn 
cho y, Tôn giả cầm y, bát đi ra đồng nơi y làm việc cày bừa, rồi đứng đó nhìn vào bụi cây ở cuối bờ 
ruộng. 


Ngay khi Puøna thấy vị Trưởng lão, y ngừng cày, đảnh lễ Tôn giả với năm phần thân thê sát đất và tự 
nhủ: 


- VỊ ây cân cái tăm xỉa răng. 


Y đưa Tôn giả cái tăm xỉa răng đã làm sẵn sảng, để dùng. Sau đó Tôn giả kéo bình bát và khăn lọc nước 
từ túi xách ra và đưa cho y. Y tự nhủ: “Vị ấy cần nước uống”. Đuøna bèn cầm lấy khăn lọc nước uống 
và trao cho Tôn giả. 


Tôn giả suy nghĩ: “Người này ở tại chính ngôi nhà cuối cùng trong làng. Nếu ta đi đến cửa nhà Ấy, vợ y 
sẽ không thây ta. Vậy, ta sẽ đứng lại ngay tại đây cho đên khi vợ y bước ra đường cái với phân ăn của 


Là) 


Vy. 


Tôn giả đợi đó một lát, và khi biết rằng vợ y đã lên đường, Tôn giả ra đi về phía thành phó. Khi người 
vợ thấy vị Trưởng lão trên đường, bà suy nghĩ: “Thỉnh thoảng ta có một vật xứng đáng để cúng dường 
thì ta lại không thấy ai xứng đáng để nhận nó. Thỉnh thoảng ta gặp một người xứng đáng, ta lại không có 
gì xứng đáng cúng dường. Song hôm nay ta lại gặp một nguời xứng đáng, đồng thời ta lại có vật xứng 
đáng cúng dường. Chăc chăn ngài sẽ làm ơn cho ta”. 


Bà đặt đĩa thức ăn xuống đó, đảnh lễ vị Trưởng lão với năm phần thân thể sát đất rồi thưa: 


- Bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhận cho tôi tớ của Tôn giả mà không quan tâm đến món thực phẩm này 
ngon hay dở”. 


Lúc â ấy vị Trưởng lão đưa bình bát ra, và khi bà cầm đĩa với một tay và trao thức ăn cúng dường Tôn giả 
bằng tay kia, Tôn giả bảo: 


- Thôi đủ rôi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 24 of277 


Khi vừa đúng nửa dĩa được cúng dường, Tôn giả lấy tay che bình bát lại. Bà đáp: 

- Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia hai. Nếu Tôn giả không muốn làm ơn cho tôi tớ của ngài 
trong đời này thì xin Tôn giả làm ơn cho đời sau. Con muốn cúng dường tất cả, chứ không phải để lại 
bất cứ vật gì. 

Nói vậy xong, sau khi đặt mọi vật vào bình bát, bà phát nguyện: 

- Ước mong con được dự phần vào Đạo pháp mà Tôn giả đã chứng đắc. 

Tôn giả đáp: 

- Mong được như vậy. 


Tôn giả nói lời tùy hỷ công đức lúc đang đứng, và khi Tôn giả đã ngồi xuống một nơi thuận lợi có nuớc 
chảy, Tôn giả thọ thực. 


Người vợ ây về nhà, kiêm một ít gạo và nâu cơm nữa. 


Trong lúc Punna đã cày xong nửa thửa ruộng, và không thê nào chịu nôi cơn đói, y tháo cái cày ra khỏi 
đôi bò, đi vào bóng cây, ngôi xuông nhìn ra đường. 


Bấy giờ vợ y đang đi trên đường, cầm thức ăn và thấy y, bà suy nghĩ: “Chàng đang ngồi đó mong chờ ta 
vì bị cơn đói hành hạ. Giả sử chàng mắng chửi, bảo: “Nó đi trễ quá'”, và giả sử chàng lấy BàY đánh ta, 
thì việc ta làm vừa rồi sẽ không có kết quả gì. Vậy ta sẽ nói trước với chàng để ngăn cản việc ấy”. 

Với ý tưởng nảy trong trí, bà bảo: 

- Thưa phu quân, hôm nay, ngay chính ngày duy nhất này, hãy tạo nhiệt tâm, tỉnh tấn, đừng làm cho việc 
thiếp vừa làm trở thành vô hiệu quả. Trong khi thiếp đang đem cơm cho chàng từ sáng sớm, thiếp. thấy 
vị Tướng quân Chánh pháp đi trên đường. Thiếp cúng dường ngài phần ăn của chàng và sau đó về nhà 
nâu cơm lại và đem đây. Xin phu quân hãy tạo nhiệt tâm. 

Y đáp: 

- Nàng đang nói gì thế? 

Và khi đã nghe câu chuyện, y đáp: 


- Này nàng, nàng đã làm rât chánh đáng khi đem phân ăn của ta cúng dường bậc xứng đáng này. Hôm 
nay, lúc tảng sáng, ta cũng cúng dường ngải cái tăm xỉa răng và nước súc miệng.” 


Và với tâm thành tín, y thỏa mãn với câu chuyện vợ y vừa kể, rồi mệt mỏi vì ăn cơm trễ trong ngày, y kê 
đầu lên lòng vợ và ngủ thiếp đi. 


Bây giờ, tât cả phân đât được cày từ sáng sớm, gôm cả đât được nghiên nát, đêu trở thành vàng sáng 
chói và luôn giữ vẻ rực rỡ, như một đám hoa kanø/kâra màu vàng óng ả. 


Khi Punna thức dậy, y nhìn và bảo vợ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 25 of277 


- Này nàng, ta thấy hình như cả đám đất được cày đã trở thành vàng. Nàng hãy cho ta biết, chẳng phải 
mắt ta bị lóa vì ta ăn cơm quá trê lúc xê trưa đây chứ? 


Bà đáp: 
- Thưa phu quân, thiếp cũng thấy đất có vẻ như thế. 
Y đứng lên, đến đó cằm một cục đất đập vào đầu cái cày, thấy nó chính là vàng bẻn kêu to: 


-Ô kìa, kết quả việc bồ thí cũng dường vị Tướng quân Chánh pháp xứng đáng â ấy đã xuất hiện ngay hôm 
nay rồi. Song rõ ràng là ta không thể hưởng riêng số tài sản quá lớn như vậy”. 


Y đô đây vàng vảo cái dĩa vợ y đem lại và đi đên cung vua, khi được vua cho phép, y bước vào đảnh lê, 
và vua hỏi: 


- Này nhà ngươi, có việc gì thế? 
Y đáp: 


- Tâu Hoàng Thượng, hôm nay mảnh đất hạ thần đã cày đều biến thành vàng khối cả, và vẫn còn nguyên 
như vậy. Sô vàng ấy này cần phải được trình lên Hoàng thượng. 


- Nhà ngươi là ai? Nhà vua hỏi. 
- Tiểu thần tên là Punna. 
- Song nhà ngươi đã làm gì hôm nay? 


- Tảng sáng nay, tiểu thần dâng cái tăm xỉa răng và nuớc súc miệng lên vị Tướng quân Chánh pháp và 
vợ tiểu thần dâng ngài thức ăn được đem đến cho tiểu thần. 


Khi vua nghe vậy, ngài bảo: 

- Ngay hôm nay, kết quả do bố thí cúng đường đã xuất hiện. Này nhà ngươi, ta sẽ làm gì đây? 
- Xin Hoàng thượng phái nhiều ngàn chiếc xe đi chở vàng về dâng Hoàng thượng. 

Nhà vua truyền đoàn xe ra đi. 

Khi quân của vua cầm vàng lên và bảo: 

- Vàng này thuộc về Hoàng thượng. 

Mỗi thỏi vàng họ cầm đều hóa thành đất. Khi họ về trình vua, ngài hỏi họ: 

- Các người nói gì khi cầm vàng? 


Họ đáp: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 26 of277 


- Chúng thần bảo vàng thuộc về Hoàng thượng. 

Nhà vua bảo: 

- Thế thì các ngươi hãy đến lần nữa và bảo trong lúc nhặt vàng: “Vàng này thuộc về Pưnng ”. 

Họ tuân lệnh. Mọi thỏi vàng được nhặt lên vẫn giữ nguyên trạng. Họ mang vàng về chất thành đống 
trong sân châu. Đông vàng cao đên tám mươi cubít (khoảng 40 mét) . Nhà vua triệu tập đám thị dân đên 
hỏi: 

- Người nào trong thành này có nhiều vàng như vậy chăng? 

- Tâu Hoàng Thượng, không. 

- Thế phải tặng cái gì cho người có như vậy? 

- Tâu Hoàng thượng, chiếc lọng của một đại phú chủ ngân khố (se/ii) 

Nhà vua phán: 

- Hãy cho ngươi ấy làm vị Đại phú gia. 

Rồi ngài trao cho y chiếc lọng Đại phú gia và nhiều vàng bạc. 

Lúc ấy Punna trình nhà vua: 


- Tâu Hoàng thượng, suốt thời gian qua chúng thần ở đậu nhà người khác. Xin Hoàng thượng ban cho 
chúng thân một nơi đê ở. 


Nhà vua bảo: 

- Thế thì hãy xem đây. Chốn này giống như rừng hoang. Hãy dọn dẹp sạch sẽ mọi sự và xây nhà mới. 
Rồi vua chỉ cho y thấy cảnh nhà vị Đại phú gia trước kia. Chỉ trong vài ngày, ngài đã truyền xây một 
nhà mới trên khuôn viên ây, rôi cử hành lê tân gia và lề nhận chức vụ cùng một thê. Y lại làm lễ cúng 
dường Tăng chúng với Đức Phật là vị thượng thủ suôt bảy ngày. 

Sau đó, vị Đại phú gia cũ ở R/agaha đi hỏi con gái của Puna về làm vợ cho con trai ông. Y đáp: 

- Tôi không muốn gả con gái tôi. 

VỊ Đại phú gia bảo: 


- Đừng làm như vậy. Ông đã được may mắn ngay thời gian ông đang ở nhà chúng tôi. Nay hãy gả con 
gái ông cho con trai tôi. 


Punna đáp: 


- Con trai ông không phải là kẻ mộ đạo. Con gái tôi không thể sống thiếu sự nương tựa Tam Bảo. Chỉ vì 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 27 of277 


vậy mà tôi không muôn gả con gái tôi cho cậu ây. 
Sau đó nhiêu người có địa vị đên khân câu y: 
- Đừng phá vỡ môi giao hảo của ông với ông này. Xin hãy gả con gái cho con ông ây. 


Y chịu theo lời khẩn cầu của họ và gả con gái đúng vào ngày rằm trăng tròn tháng 4sà/¿ (khoảng tháng 
sáu-bảy). Nàng đi về sống với nhà chồng. 


Từ khi về đó, nàng không được phép đến gần Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI, cũng không được bố thí cúng 
dường hoặc nghe pháp. Khoảng hai tháng rưỡi như vậy trôi qua, nàng hỏi đám nô tỳ hầu cận: 


- Nay mùa mưa còn lại bao lâu nữa? 

- Thưa tiêu thư, còn nửa tháng. 

Nàng nhắn tin với cha: “Tại sao họ lại thả con vào cảnh lao tù như vậy? Thả rằng trước kia cha đóng dấu 
trên người con và cho con làm nô tỳ kẻ khác còn hơn gả con vào trong một gia đình không có lòng tin 
vào đạo. Từ lúc đên đây, con không được phép làm một thiện sự công đức nào cả, thậm chí cũng không 
được nhìn một Tỷ-kheo”. 

Bấy giờ cha nàng, sau khi bày tỏ nỗi buồn phiền, bèn nói: “Than ôi, thật khổ thân con ta!”. Rồi truyền 
đem mười lăm ngàn đồng kahàpana đến giao cho nàng và nhắn tin: “Trong kinh thành này có một kỹ nữ 
sang trọng tên là Sr/mà. Mỗi ngày nàng kiếm được một ngàn (wahàpana). Con hãy dùng số tiền này nhờ 
người đưa nảng đến gặp con, trao nàng cho chồng con, rồi con hãy tự mình thực hành mọi thiện sự như 
con muốn” 

Uiarà làm như vậy. Khi chồng nàng thấy Srimà liền hỏi: 

- Chuyện gì đây? 

Nàng đáp: 


- Thưa phu quân, trong nửa tháng này xin hãy để cho cô bạn của thiếp săn sóc chàng, còn suốt nửa tháng 
này thiệp không muôn làm gì ngoài việc cúng dường bô thí và nghe pháp. 


Chông nàng nhìn kiêu nữ kia và dục vọng khởi lên, liên đông ý ngay: 
- Được trôi, tôt lăm. 


Về phần U#arà, nàng gởi lời cung thỉnh Tăng chúng với Đức Phật là bậc thượng thủ: “Bạch Thế Tôn, 
suốt nửa tháng này xin đừng đi nơi nào khác, mà chỉ nhận lễ cúng đường tại đây”. 


Khi nhận được sự đồng ý của bậc Đạo Sư, nàng nói: 
- Từ nay cho đến Đại lễ Tự Tứ (Mahàpavàranà), ta sẽ có thể hầu cận bậc Đạo Sư và nghe pháp. 


Với lòng hân hoan về việc ây, nàng đi quanh sắp đặt mọi sự cân làm trong nhà bêp, bảo: “Hãy nâu cháo 
cách này, làm bánh cách nọ”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 28 of277 


Bấy giờ chồng nàng suy nghĩ: “Ngày mai là Đại lễ Tự Tứ, vừa đứng ở cửa số nhìn ra nhà bếp vừa tự hỏi: 
“HBây giờ không biệt con bé ngôc nghếch này đang bận làm gì?” Chàng thấy nàng đang đi quanh, thân 
ướt đẫm mồ hôi, dính đầy tro bụi, lắm lem cả than lẫn bồ hóng do mọi việc chuẩn bị, liền nói: 


- Con bé ngốc nghéch này không thụ hưởng xa hoa lạc thú trong một nơi như thế này. Nó cứ đi quanh 
quần với lòng hân hoan chỉ vì ước muốn hầu hạ đám Tỷ-kheo trọc đầu. 


Rồi chàng cười to và bỏ đi. Khi chàng bỏ đi, Sir/mà đang đứng cạnh chàng và tự nhủ: “Nay chàng thấy 
gì khiến chàng cười to vậy?” Rồi nhìn ra cửa số ấy, nàng thấy /arà và suy nghĩ: “Chàng nhìn vợ và 
cười to, chắc có sự mật thiết giữa hai người”. 

Bấy giờ chuyện kể rằng, mặc dù kiều nữ này đã làm khách mời suốt nửa tháng trong nhà này, tuy thế, vì 
nàng đang hưởng thụ xa hoa lạc thú, nàng quên nghĩ đến địa vị khách mời của mình, lại có ý tưởng: “Ta 


là chủ nhà này”. 


Nàng đem lòng căm hận /arà và tự nhủ: “Ta sẽ phá nó”, liền đi xuống từ thượng lầu, vào nhà bếp và 
đến nơi người ta đang làm bánh, lấy cái muỗng lớn múc một ít dầu bơ nóng sôi, đi về phía U/arà. 


Uưarà thấy nàng đi đến, suy nghĩ: “Bạn ta đã làm ơn cho ta. Chu vi quả đất này quá hẹp, Phạm Thiên 
giới quá thấp, song đức độ của bạn ta thật vĩ đại vì nhờ nàng, ta mới có thể cúng dường và nghe pháp. 
Nếu ta tức giận nàng, thì dầu bơ này sẽ làm bỏng ta, nếu không, nó sẽ không làm bỏng ta”. 

Dầu bơ ấy, dù được tưới trên đỉnh đầu nàng, vẫn giống. như nước lạnh vì toàn thân nàng được thắm 
nhuằn từ tâm. Rồi khi các nô tỳ của rà thấy Sirimà tiễn đến phía họ sau khi đã múc đầy một muỗng 
bơ khác và suy nghĩ: “Bơ này cũng sẽ nguội lạnh sao?”, họ đe dọa nàng: 


- Ở kìa, ác nữ nhân kia! Sao ngươi đám tưới dâu sôi trên đâu bà chủ ta? 


Rồi từ mọi nơi trong nhà bếp, họ xông tới lấy tay chân đâm đá nàng và xô xuống đất. Dù rà muốn 
ngăn cản họ, nàng cũng không thê chận họ được. 


Sau đó Uarà đứng bên Srimà, xua các nô tỳ lui ra, và nói với Sirimà bằng giọng trách móc: 

- Tại sao cô lại làm một việc tai hại như vậy? 

Rồi nàng lấy nước ấm tắm cho kiều nữ và xoa đầu nàng ấy với loại đầu đã được lọc kỹ cả trăm lần. 
Ngay lúc ấy, Sirimà nhận ra sự thực nàng chỉ là khách mời, bèn suy nghĩ: “Ta đã làm một việc tai hại 
khi rắc dầu sôi lên đầu nàng. Thậm chí nàng cũng không ra lệnh cho đám nô tỳ: “Giữ lấy nó!”, nàng lại 
còn xua họ đi ra khi họ đả thương ta và làm cho ta những việc đáng làm. Nếu ta không xin nàng thứ lỗi, 
đầu ta sẽ bị vỡ ra bảy mảnh”. 

Nàng liền quỳ xuống chân /arà và nói: 

- Xin bà tha thứ cho tôi. 


U1iarà đáp: 


- Ta là cô con gái còn có cha. Nếu cha ta tha thứ, ta sẽ tha thứ nàng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 29 of277 


- Thưa bà, tôi sẽ xin lỗi cả thân phụ bà là Đại phú gia Punna nữa. 


- Thân phụ Punna là người cha đã sinh ra ta trong vòng luân hồi sinh tử (sưmsàr4). Song nếu vị thân phụ 
đã sinh ra ta trong vòng không luân hôi (Mibbàng) tha thứ nàng thì ta sẽ tha thứ. 


- Thể ai là vị thân phụ sinh ra bà trong vòng không luân hồi? 
- Đức Phật Chánh Đăng Giác. 
- Tôi không quen biết Ngài. Làm sao bây giờ? 


- Bậc Đạo Sư sẽ đến đây vào ngày mai với Tăng chúng của Ngài. Nàng hãy đem bất cứ lễ vật cúng 
dường nào nàng sắm được và đến đây xin Ngài tha thứ. 


- Thưa bà, được lắm. 


Sirimà nói xong, đứng dậy về nhà nàng, ra lệnh cho năm trăm nữ tỳ chuẩn bị nhiều loại món ăn cứng và 
mềm, và ngày hôm sau, nàng đem mọi lễ vật thiết đãi ấy đi đến nhà #arà rồi ngồi đợi, chứ không dám 
đặt thứ gì vào bình bát của Tăng chúng với Đức Phật là vị thượng thủ. Chính zarà nhận lấy mọi lễ vật 
và sắp đặt mọi việc cả. Còn 5ïrmà và đoàn tùy tùng của nàng đợi khi buổi thọ thực hoàn tất, liền quỳ 
dưới chân bậc Đạo Sư, lúc ấy bậc Đạo Sư hỏi nàng: 


- Cô có lỗi gì? 

- Bạch Thế Tôn, hôm qua con đã làm như vậy như vậy, song bạn con đã chận đám nô tỳ ây đang đả 
thương con. Thay vào đó nàng đã làm ơn cho con. Con nhận thấy đức hạnh của nàng, bèn xin nàng tha 
lỗi, song nàng bảo với con rằng khi nào con được Thế Tôn tha lỗi thì “Ta sẽ tha lỗi”. 

- Có đúng như cô ấy nói không, /arà? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạn con đã đồ dầu sôi lên đầu con. 

- Thế lúc ấy con nghĩ gì? 

- Con nghĩ: “Chu vi quả đất quá hẹp, Phạm Thiên giới quá thấp, song đức hạnh của bạn con thật vĩ đại, 
bởi vì nhờ nàng giúp đỡ, con mới có thể cúng dường lễ vật và nghe pháp. Nếu con tức giận nàng thì dầu 
ấy cứ làm bỏng con; còn nếu không thì nó không làm bỏng con. Nghĩ như vậy, con đã làm cho nàng 
được thấm nhuân từ tâm tỏa rộng. 

Bậc Đạo Sư bảo: 

- Lành thay, lành thay. Ứarà, ta cần phải nhiếp phục hận sân như vậy. 

Và để làm sáng tỏ ý nghĩa này: “Ta phải lấy vô sân nhiếp phục người sân hận, nhiếp phục người phỉ 
báng bằng cách không phỉ báng; nhiếp phục người mạ lỊ bằng cách không mạ lỊ; nhiếp phục người keo 
kiệt bằng cách đem cho tài vật của mình; và nhiếp phục người nói dối bằng lời chân thật”, Ngài ngâm 


vần kệ: 


Ta lấy vồ sân thắng hận sán, 
Láy hiện lương nhiêp phục tà gian, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 30 of277 


Lấy hào phóng thẳng người keo kiệt, 
Láy thật chân thăng kẻ vọng ngôn. 


Khi Ngài đã ngâm vần kệ xong, Ngài thuyết giảng Tứ Đề, Uiiarà được an trú vào quả Nhất Lai. Còn 
chồng nàng và cha mẹ chồng nàng đều đắc quả Dự Lưu. Về sau, khi #arà từ trần, nàng tái sanh vào 
cõi trời Ba mươi ba. 


Khi Tôn giả Mahà-Mosgallàna du hành lên thiên giới như đã tả ở trên, thấy Thiên nữ #arà, bèn đặt 
câu hỏi nảng qua vần kệ bắt đầu với: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức giữa thê nhân, 

Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng kháp mười phương?” 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


3. Tĩnh con không tật đó, ghen hờn, 
Keo kiệt, khi đang sông với chồng, 
Tuân phục chỗng, không hê Siận dối, 
Giữ ngày trai giới thật tỉnh cân. 


6. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mông tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bô-tát giới tu thân. 


7. Con hành trì giới Bái quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong Lâu đài lạc trú, 
Điêu thân tiết độ, cúng dường hoài. 


ở. Hại mạng sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dối trá sai ngoa, 
Cũng không lấy vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tả. 


9. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 31 of277 


Thánh Đề con nghiên cứu thật tỉnh, 
Đệ tử đức Cô-đàm Chánh Giác, 
Nhãn quan thấu suốt, đại uy danh. 


10. Bản thân giữ đạo đức nghiêm trang, 
Đạt được thanh danh thật vẻ vang, 

Nay thọ hưởng công mình đã tạo, 

Con thường hạnh phúc lân khang an. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đáy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con, cung kính đánh lễ chân Thế Tôn và nói: “Tín nữ có tên 
Uiarà cung kính khẩu đầu đảnh lễ chân Thế Tôn” được chăng? Thực sự, bạch Tôn giả, nếu Đức Thế 
Tôn có tuyên bố cho con đạt được một trong các Sa-môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì”. 

Về sau Đức Thế Tôn đã tuyên bó quả Bắt Lai cho nàng. 

16. Chuyện thứ mười sáu - Lâu Đài Của S¡irimà (Sirimà-Vimàna) 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rdjagaha (Vương Xá) ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Thời ẫy 
Sirimà, kỳ nữ sang trọng đã được nói đến trong chuyện trước, cũng từ giã nghề nghiệp ô ô uế của nàng, vì 
nàng đã đắc quả Dự Lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hằng ngày cho tám vị trong Tăng chúng 
được chọn theo phiếu. 

Từ buổi đầu, tám Tỷ-kheo đã đến nhà nàng hằng ngày. Nàng thường múc đầy các bình bát và nói: “Xin 
hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa...” Phân ăn môi người nhận được đủ cho ba bốn người. Mỗi 


ngày số thực phâm cúng dường có giá trị bằng mười sáu kahäpana (giả hai con bò sữa). 


Một hôm, một Tỷ-kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho tám vị xong, bẻn đi đến một tinh xá cách 
đó ba do-tuân (khoảng 20 km). 


Bấy giờ, về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận chư Trưởng lão, chư vị hỏi: 

- Này Hiền hữu, Hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây? 

- Tiểu đệ đã dự buôồi ngọ trai dành cho tám vị tại nhà cô Sirimà. 

- Thế cô mà đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành chăng? 

- Tiểu đệ không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia. Cô ấy cúng dường thực phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn. 


Chỉ một phần ă ăn một người nhận được cũng đủ cho ba bốn người. Song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ 
vật được bố thí là dung sắc của cô ấy, vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này thế này...” Rồi vị ấy kê lại 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 32 of277 


mọi vẻ đẹp hâp dẫn của nàng. 


Bấy giờ, một Tỷ-kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng, mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới 
nghe kể về nàng, vị ấy đã đâm ra sỉ tình nàng và nghĩ thầm: “Ta muốn đi nhìn nàng”. 


VỊ ây bèn nói về sô hạ lạp (mùa an cư đã trải qua) và hỏi một Tỷ-kheo về vị trí của mình trong Giáo 
đoàn. Khi nghe vị kia bảo: 


- Này Hiền hữu, ngày mai Hiền hữu sẽ là vị Tỷ-kheo trưởng thượng, Hiền hữu sẽ được dự một buổi ngỌọ 
trai dành cho tám vị. 


Vị ấy liền cầm y bát ngay lúc ấy, và khởi hành từ lúc rạng đông, vị ấy vào phòng phát phiếu và đã làm vị 
Tỷ-kheo trưởng thượng, vị ây đi thọ dụng một buôi ngọ trai dành cho tám vỊ. 


Song ngay đúng lúc vị Tỷ-kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một căn bệnh phát ra trong thân 
thể $rzmà. Vì thế nàng cởi hết tư trang và đi năm. 


Lúc ấy đám gia nhân của nàng thấy các Tỷ-kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai dành cho tám vị, liền báo 
tin cho nàng. Vì không thê chính tay câm các bình bát hoặc mời chư Tăng an tọa, nàng ra lệnh cho các 
nữ tỳ: 


¬ Này các chị, hãy cầm lấy bình bát, mời chư Trưởng lão an tọa, dâng chư vị nước cháo đề uống, rồi đọn 
các thức ăn cứng (bánh trái), và khi đến giờ ngọ trai (buổi cơm chính trước ngọ), hãy múc đầy các bình 
bát và dâng chư vỊ. 


Họ làm theo lệnh Ấy, Nàng lại bảo: 
- Hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào. Tôi muốn đảnh lễ chư vị Tôn giả. 


Rồi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các Tý-kheo và đảnh lễ chư vị với thân hình run Tẩy. 
Khi vị Tỷ-kheo (đã sĩ tình nàng) thấy nàng, vị ấy suy nghĩ: “Dầu đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung 
sắc mỹ lệ sáng tươi, vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến đường 
nào?” và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nỗi dậy tấn công vị ấy. Vị ấy trở nên thần thờ, không 
thể ă ăn cơm được nữa, bèn cầm bát trở về tinh xá, đậy bình bát lại, để sang một bên, và trải một gÓc chiếc 
y rồi nằm xuống. Sau đó dù một bạn đồng tu đến van nải, vị ấy cũng không thê ăn gì được. Vị ấy cứ thế 
nhịn ăn. 


Ngay tối hôm ấy, Sirima từ trần. Nhà vua gửi lời nhắn với bậc Đạo Sư: “Bạch Thế Tôn, $zzz„à, em út 
của y sĩ Jivaka đã từ trần”. Khi bậc Đạo Sư nghe tin Ấy, Ngài gửi lời nhắn với nhà vua: “Không nên hỏa 
thiêu thi hài S7rữn. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh giữ đê các loài 
diều quạ đừng ăn thịt nó”. 


Nhà vua làm theo như vậy. 


Ba ngày liên tiếp trôi qua, vào ngày thứ tư xác bắt đầu sình lên. Dòi bọ bắt đầu bò ra từ chín lỗ. Toàn 
thân chăng khác nào một thùng gạo thôi. Nhà vua truyên lệnh khắp kinh thành: 


- Ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà, tất cả mọi người nào không đi viếng %znà đều phải nộp phạt 
tám kahàpana (giá tiền một con bò sữa). 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 33 of277 


Rồi nhà vua gửi lời nhắn với bậc Đạo Sư: “Xin chư Tăng cùng với Đức Phật là vị thượng thủ hãy đến 
viêng Sïrimà ”. 


Bậc Đạo Sư thông báo với các Tỷ-kheo: 
- Chúng ta sẽ đi viếng $%irimà. 


Vị Tỷ-kheo trẻ đã nằm dài suốt bốn ngày không đề ý gì lời ai nói, cũng không ăn uống gì. Thậm chí thức 
ăn trong bình bát đã hôi thôi, vị ây cũng không nhâc chân lên. Nay một vị đông tu đi đên bảo: 


- Này Hiền hữu, bậc Đạo Sư sắp đi viếng Srimà đây. 


Chỉ mới nghe nhắc đến tên 4%izimà, vị Tỷ-kheo trẻ, dù đang đói lả người, cũng vùng dậy. Vị đồng bạn 
hỏi: 


- Bậc Đạo Sư sắp đi viêng S7r7a, thê Hiên hữu có đi không? 
- Tôi sẽ đi. 
VỊ ây đáp rôi vừa đô cơm ra, vị ây vừa rửa bình bát và cùng đi với Tăng chúng. 


Bậc Đạo Sư được chúng Tỷ-kheo vây quanh đứng thành một nhóm. Hội chúng Tỷ-kheo-mi, đám triều 
thân và thiện nam tín nữ đứng riêng thành từng nhóm. Bậc Đạo Sư hỏi nhà vua: 


- Thưa Đại vương, cô ấy là ai thế? 

- Bạch Thế Tôn, đây là em gái của J)vaka, tên là Sirimà. 
- Đây là S/rimà ư? 

- Chính thế, bạch Thế Tôn. 


- Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp kinh thành rằng bất kỳ ai muốn đều có thể chiếm được $irimà 
với giá một ngàn kahàpana. 


Nhà vua truyền làm như vậy. 

Chẳng có ai buồn nói “có” hay “không” trước lời đề nghị ấy cả. Nhà vua nói với bậc Đạo Sư: 
- Bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả. 

- Thưa Đại vương, thế thì hạ giá xuống. 

Nhà vua lại bảo truyền lệnh bằng trống. 

- Hãy lấy nàng với giá năm trăm kahàpana. 


Khi không thấy ai nhận, nhà vua lại truyền trống lệnh: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 34 of277 


- Hãy lấy Sirimà với giá hai trăm rưỡi! 

- Với giá hai trăm. 

- Với giá một trăm. 

- Với giá năm chục. 

- Với giá hai mươi lăm kahäpana. 

- Với giá mười kahäpana. 

- Với giá năm kahàpana. 

- Với giá một kahäpana. 

- Với giá một nửa kahàpana. 

- Với giá một phần tư kahàpana. 

- Với giá một màsaka (= 1/10 kahàpamd). 

- Với giá một kàkanikà (1⁄10 màsakq). 

Và cuối cùng nhà vua truyền trống lệnh: 

- Hãy nhận lây không tốn tiền! 

Song cũng chăng có ai nói “có” hay “không” trước lời đề nghị trên cả. Nhà vua nói: 

- Bạch Thế Tôn, không ai muốn nhận nàng dù chăng tốn tiền. 

Bậc Đạo Sư bảo: 

- Này các Tỷ-kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả thế giới ái mộ ngay trong kinh thành này, ngày 
trước, họ đưa một ngàn kahàpana để hưởng một ngày bên cô ây, thế mà bây giờ không ai muôn nhận 
lấy dù chẳng tốn gì cả. Đây sắc thân là như vậy, đầy mắm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc vàng 
đê làm cho hấp dẫn, thật ra đó là một đống thịt đầy thương tích vì có chín lỗ chảy chất ô uế, được kết 
hợp lại nhờ ba trăm cái xương, luôn luôn đau nhức, đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng vì thế giới ngu 
sỉ này cứ chiêm ngưỡng nó, một tắm thân không chút bền vững. 

Và Ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này: 

Hãy ngắm hình nhân được vẽ màu, 

Kết thành một đống vết thương đau, 


Chủ đề của biết bao tư tưởng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 35 of277 


Nhức nhối, không bền vững chút nảo. 


Khi kết thúc bài giảng, vị Tỷ-kheo si tình nàng Sizữnà đã xả ly mọi nỗi tham đắm dục vọng, vị ấy phát 
triển thiền quán và thành tựu quả A-la-hán. Tám mươi bốn ngàn người khác đắc Pháp nhãn. 


Và thời ấy Thiên nữ %irznà, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang thành đạt của nàng, lại chiêm 
ngưỡng nơi nàng đã giã từ và thấy Đức Thế Tôn được hội chúng Tỷ-kheo vây quanh cùng đám dân 
chúng đang tu tập quanh thi thể nàng. 


Rồi được năm trăm tiên nữ của nàng hộ tổng cùng năm trăm cỗ xe, nàng xuất hiện nguyên hình, bước 
xuống khỏi cỗ xe, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với đoàn tùy tùng của nàng rồi nàng đứng yên trong dáng 
điệu sùng kính. 


Lúc ấy Tôn giả ƒzngisa đứng gần Đức Thế Tôn, liền thưa với Ngài: 
- Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu. 

- Này ƒangìsa, hãy hỏi đi. Đức Thế Tôn đáp. 

Tôn giả Vangisa liền hỏi Thiên nữ Sizimà câu này: 


1. Đàn ngựa thắng Cương khéo điểm trang, 
Lực thân thẳng tiễn XuÔng trần gian, 

Năm trăm xa mã theo hầu cận, 

Được đám quản xa giục bước đường. 


2. Đứng trong xa mã đại huy hoàng, 
Tỏa sáng, dung quang thật vẹn toàn, 
Rực rỡ như ngàn sao chiêu rọi, 

Hồi nàng Thiên nữ sắc vinh quang, 

Từ loài sanh chúng nào đi đến 

Đảnh lê dưới chân Phật Thượng nhân? 


Khi được vị Trưởng lão hỏi vậy, Thiên nữ giải thích về bản thân nàng: 


3. Người bảo, tôi cao giữa hữu tình 
Là nơi Thiên chúng thích thay hình, 
Từ sanh loại ấy, nàng Thiên nữ 
Biến hóa hình dụng thỏa ý mình, 
Con đã đến đây xin đảnh lễ 
Phật-đà tôi thượng giữa quân sanh. 


Khi Thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư Thiên Hoá Lạc, vị Trưởng lão lại 
muốn nàng kề về kiếp trước của nàng, công đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng: 


4. Thuở trước rằng theo thiện hạnh nào, 
Vinh quang vô lượng á ấy nhờ đâu, 

Phi hành đại lực, đáy an lạc, : 
Tỏa sáng mười phương sắc nhiệm máu. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 36 of277 


9. Thiên chúng váy quanh, đây mễn thương, 
Từ đâu tận số, đên Thiên đường, 

Nàng vắng: lời dạy người nào đó, 

Có phải môn đô Phật Thể Tôn? 


Đê giải đáp vân đê được vị Trưởng lão hỏi, Thiên nữ ngâm các vân kệ này. 


6. Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, 
Hầu hạ quân vương thật vẻ vang, 

Con được luyện chuyên vê múa hát, 
Si-ri-mà, chúng gọi tÊn con. 


7. Giác giả tôi ca, Phát Thế Tôn 
Dạy con Khổ, Tập, ấy vô thường, 
Niết-bàn, Khô diệt, là trường cửu, 
Đây Đạo thăng ngay, Đạo cát tường. 


ổ. Khi nghe Bất tử, vô duyên sanh, 
Tối thượng Như Lai Đạo pháp lành, 
Con chế ngự cao theo giới luật, 

Trủ an trong Phật Pháp quang vinh. 


9. Khi hiểu Niễt-bàn chẳng nhiễm ô, 
Như Lai tối thượng thuyết mình cho, 
Chính con đạt định tâm an tịnh, 
Tịnh tín tôi cao quả thật là. 


10. Khi đắc Pháp kia chẳng diệt vong, 
Làm con xuất chúng, vững an lòng, 
Nổi danh thiên quán, không nghỉ hoặc, 
Con đã được dân chúng kính nhường, 
Con thọ hưởng bao niêm lạc thú, 

Hân hoan tâm trí thật vô lường. 


TỊ. Thiên nữ là con thấy Pháp Ngài, 
Môn đồ đức tôi thượng Như Lai, 

Vì con thấy Pháp, tâm an trú 

Sơ quả Dự Lưu, chẳng đọa rồi. 


12, Cung kinh Pháp Vương sảng tuyệt trần, 
Đến gần đảnh lê đáng Siêu nhân, 

Và con đảnh lê toàn Tăng chúng 

Thích thủ thiện hành, tạo phước ân. 


13. Mừng vui, phần khởi ở trong tâm, 
Khi thấy Như Lai, Đại trí nhân, 

Là bậc vinh quang trên thể giới, 

Ngài điễu ngự những kẻ nhu nhuân 
Ngài trừ diệt hết lòng tham ái, 

Thích thú thiện lương, vị trưởng đoàn, 
Con kính lê chân Ngài tôi thượng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 37 of277 


Từ bi, lân mẫn cõi phàm trần ”. 
Như vậy Thiên nữ Srznà long trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận và bày tỏ lòng quy ngưỡng 
Tam Bảo. Nàng đánh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh 
chư vị, nàng trở lại thiên giới. 
Đức Thế Tôn lấy việc nàng từ thiên giới xuống trần làm cơ hội thuyết giảng pháp thoại. Khi chấm dứt 
pháp thoại, vị Tỷ-kheo đã từng mơ tưởng 5ïi/mà chứng đắc quả A-la-hán, và pháp thoại cũng rất lợi ích 
đối với toàn thể hội chúng ấy. 


17. Chuyện thứ mười bảy - Lâu Đài Của Kesakàri (Kesakàri-Vimàna) 


Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nại trong vườn Nai ở Trú xứ chư Tiên (7/sipatäng). Buổi sáng các Tỷ- 
kheo đắp y, cầm y bát và đi vào Ba-la-nai. Chư vị đến gần cửa nhà một Bà-la-môn. 


Trong nhà ây, có con gái vị Bả-la-môn, tên Kesakảr¡ đang bắt chây trên đâu mẹ nàng gân cửa, thây các 
Tỷ-kheo đi ngang qua, bèn hỏi mẹ: 


- Mẹ ơi, các vị này từ giã đời thế tục hình như còn ở độ tuổi xuân xanh, thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa 
nhìn, không gặp tai họa khô đau nào cả. Thể tại sao chư vị xuất gia ở tuổi này? 


Mẹ nàng đáp: 

- Này con, có vị Thích tử xuất gia từ dòng họ Thích-ca đã hiện ra ở đời làm bậc Đạo Sư được gỌI là Đức 
Phật. Ngài thuyết pháp, hoàn thiện ở : phần đầu, phần giữa, và phần cuối cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài 
tuyên bô đời Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Chư vị này đã xuất gia vì nghe pháp ấy. 


Bấy giờ có một cư sĩ tại gia đã đắc Sơ quả và hiểu pháp, nghe được câu chuyện khi đi ngang qua đường 
ấy và đến gần hai mẹ con. Vị nữ nhân Bà-la-môn hỏi vị ấy: 


- Này cư sĩ, nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân quyến để xuất gia trong dòng họ 
Thích-ca. Vì cớ gì họ xuât gia như vậy? 


Vị cư sĩ nghe bà nói, liền đáp: 
- Vì thấy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia. 


Vị ấy giải thích đầy đủ chỉ tiết về động lực ấy theo khả năng hiểu biết cao nhất của mình, vừa nêu rõ các 
đức tính của Tam Bảo vừa thuyết giảng sự hữu ích tiện lợi của Ngũ giới liên hệ đến đời nay và đời sau. 


Sau đó, thiêu nữ Bà-la-môn hỏi vị ây: 


- Thế chúng tôi có thể hưởng phần hữu ích tiện lợi mà Tôn giả vừa nói, qua sự quy y Tam Bảo và giữ 
Ngũ giới chăng? 


Vị ấy đáp: 


- Tại sao lại không? Những điều được Đức Thế Tôn thuyết giảng cần được mọi loài hưởng phần đều 
nhau. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 38 of277 


Rồi vị ấy cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới. Khi nàng đã chấp nhận Tam quy và hành trì Ngũ giới, 
nàng hỏi: 


- Thê còn phải làm gì nữa ngoài việc này? 


Thấy nàng có trí thông tuệ, người ấy nghĩ thầm: “Chắc hắn nàng là một trong số người hội đủ khả năng 
điều kiện”. Và khi giảng giải bản chất của thân thể, vị Ấy, nói đến đối tượng của thiền quán là ba mươi 
hai phần của thân, vị ây gợi lên cho nàng sự nhàm chán sắc thân và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc 
động với một bài pháp thoại liên hệ đến Vô thường, Khổ, Vô ngã, vị ây chỉ con đường đưa đến tuệ quán 
và từ g1ã nàng. 


Nàng ghỉ nhớ mọi sự vị ấy nói và với niềm suy tư do nhận thức sự bắt tịnh của thân, nàng phát triển tuệ 
quán và chăng bao lâu chứng đắc Sơ quả Dự Lưu vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. 


về sau nàng từ trần và được tái sanh làm Thiên nữ hầu cận Szkka Thiên chủ. Đoản tùy tùng của nàng 
gồm một trăm ngàn tiên nữ. Khi Szk#z Thiên chủ thấy nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các 
công đức nàng đã làm trước kia: 


1. Cung điện này, nơi ta trú an, 

Trụ bằng ngọc bích, sáng huy hoàng, 
Khéo xây dựng để trường tôn mãi, 
Mọi phía cây vàng tỏa bóng râm, 
Đã được tạo nên do kêt quả 

Của công đức thiện nghiệp ta làm. 


2. Ai đã từng sanh (rướng. ở đây, 
Đểu là ngọc nữ cỗi trời này, 

Một trăm ngàn chấn đoàn tiên nữ, 
Vì thiện nghiệp nàng đã đên đáy, 
Nàng thật vinh quang đây ánh sáng, 
Đứng kia Thiên nữ vẻ vang thay. 


3. Nhự vắng trăng, chủa rẻ HuÔN Sao, 
Chiếu sáng hơn tỉnh tú biết bao, 
Cũng vậy, nàng sáng ngời rực rỡ, 
Giữa đoàn tiên nữ đẹp dường nào. 


4. Nàng đã từ đâu xuất hiện đây, 

Hối nàng tuyệt sắc đến trời này? 
lnd-ra Thiên chủ cùng Thiên chúng 
Tam thập tam Thiên giới hiện nay ˆ 
Ngưỡng mộ Phạm Thiên và bởi thê 
Chẳng ai nhàm chắn ngắm nàng vây. 


Khi được Szkka Thiên chủ hỏi thế, vị Thiên nữ đáp hai vần kệ sau: 


5. Đề Thích ân cân đã hỏi han: 
“Nàng từ đâu đến, chốn từ trần?” 

Xưa kia thành phố Kà-si ấy 

Tên gọi Ba-la-nại lây lừng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 39 of277 


Tại đó, ngay trong thành phố nọ, 
Ke-sa-kà ây chính tiên thân. 


6. Con có lòng thành tín Phát-đaà, 
Chuyên tâm quy ngưỡng Pháp, Tăng-già, 
Đoạn nghĩ, trọn vẹn con frì giới, 

Đạt thành các quả vị vừa qua, 

Giáo pháp vững tin, đường Giác ngộ, 
Thân thường không tật bệnh chỉ mà. 


Sau đó, Sakka Thiên chủ hoan hỷ vì thành tựu công đức của nàng và cảnh vinh hiển trên thiên giới của 
nàng, bẻn ngâm kệ đáp lại: 


7. Chúng ta hoan hỷ đón mừng nàng, 
Nhờ Giáo pháp, nàng chiếu ánh quang, 
Tịnh tín, nàng hoàn toàn kính ngưỡng 
Phật-đà, Giáo pháp, với chư Tăng, 
Đoạn nghĩ, trọn vẹn tu trì giới, 

Đạt đến các thành quả vẻ vang, 

Giáo pháp vững tin, đường Giác ngộ, 
Thân thường vô bệnh, được khang an. 


Sau đó Sakkø Thiên chủ kế cho Tôn giả Trưởng lão Mahà-Moggallàna về sự kiện này, Tôn giả lại trình 
với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lấy đề tài ấy làm dịp thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có 
ích lợi cho thế giới bao gồm cả Thiên giới nữa. 

Tổng Kết 

- Năm tọa sàng (bốn tọa sàng và một con voi), ba chiếc thuyền, một ngọn đèn, một nắm mè. 

- Hai bà vợ, hai nàng dâu, Ư/arà, Sirima Kesakarihà. 


Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Lâu Đài Nữ Nhân : Phẩm Thứ Nhất 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 40 of277 


PHÁM II : 
CITTALATÀ 


1. (18) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi-Vimàra) 


Trong khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên, một đệ tử tại gia ở Sàvatthi đến tinh xá về buổi chiều cùng 
nhiêu cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng lên, vị ây đên gân Đức Thê Tôn và thưa: 


- Bạch Thê Tôn, từ nay về sau con xin cúng dường bôn buôi ngọ trai vĩnh viền. 


Sau đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp thoại cho vị ây được lợi lạc nhân dịp này và bảo vị ây ra về. Vị ây 
trình với Tỷ-kheo phụ trách ngọ trai: 


- Bạch Tôn giả, con đã chuẩn bị bốn buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường Tăng chúng. Từ ngày mai, xin 
chư vị Tôn giả đên nhà con. 


Xong vị ấy ra về. Vị ấy giải thích vấn đề này cho người nữ tỳ và bảo: 
- Trong vấn đề này, nhà ngươi phải luôn luôn tỉnh cần. 
- Thưa vâng, được lắm. Nàng đáp. 


Bản tính nàng đây thành tín, mong muôn làm công đức, có thiện hạnh, vì thê mỗi ngày nàng dậy rât 
sớm, chuân bị các món ăn thức uông hảo hạng. 


Sau khi quét dọn chỗ ngồi thật sạch sẽ, nàng lau chùi cân thận với nước hoa, sắp đặt sàng tọa và khi chư 
Tý-kheo đến, nàng mời chư vị ngồi đó, cung kính đảnh lễ, cúng dường chư vị hương liệu, vòng hoa, 
chiên-đàn, đèn và phục vụ chư vị thật trọng thể. 


Bấy giờ, một hôm, khi chư Tỷ-kheo đã thọ thực xong, nàng đến gần đánh lễ và nói như vầy: 


- Bạch chư Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thế nào được giải thoát hoàn toàn các khổ đau do 
sanh, lão, bệnh, tử? 


Chư Tỷ-kheo â ấy bèn cho nàng thọ Tam quy và Ngũ giới, giảng giải bản chất của sắc thân, và gợi cho 
nàng suy nghĩ về lão tử. Sau đó, chư vị thuyết giảng cho nàng nghe về tính vô thường. 


Nàng giữ giới suốt mười sáu năm liền, thỉnh thoảng nàng tác ý suy tư thật chuyên tâm. Một ngày kia, 
nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri kiến của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán 
và chứng đắc quả Dự Lưu. 


Chăng bao lâu sau, nàng từ trần và tái sanh làm vị Thiên nữ hầu cận được Sakka Thiên chủ súng ái. Khi 
nàng thơ thần trong các hoa viên đây đó, được nghe cả sáu mươi ngàn nhạc khí hòa tấu long trọng cử 
hành đại hội, nàng tận hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tống quanh nàng. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy nàng trong cách được tả trên bèn hỏi nàng: 
TỄ Chẳng khác nào Thiên chủ Sak-ka, 


ỞƠ Lâm Viên lạc thủ Cif-fa, 
Nàng đi thơ thán, đoàn tiên nữ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 4l of277 


Háu cận quanh nàng rộn múa ca, 
Làm tắt cả phường trời rực rỡ 
Như vì sao cứu hộ Ta-bà. 


2. Vì đâu nàng được sắc nh vây, 

Vì cớ gì nàng vinh hiên đáy, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đêu xuát hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khặăp mười phương. 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


3. Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Con là tỳ nữ một gia đình, 

Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác, 

Đức Phật Cô-đàm đại hiển vinh. 


6. Thành công nhờ nỗ lực tỉnh cần, 
Trong Giáo pháp Ngài bát động nhân, 
Mong ước thân này dâu hủy hoại, 
Con không hề giảm sút chuyên tâm. 


7. Con đường Ngủ giới để tu thân 
Thật vững chác và tạo phước ân, 
Được bậc trí hiển này dạy bảo, 
Không gai, lưới, bây, thăng như chân. 


8. Hãy nhìn kết quả của tỉnh cần 
Thành tựu do tỳ nữ tiêu nhân, ` 
Nay được hâu bên Thiên chủ ây, 
Sak-ka với tôi thượng quyên năng. 


9. Sửu mươi ngàn nhạc cụ đàn fơ 
Thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ, 
Alamba, Gagsara, Bhìma, 
Sadhuvadin và Samsaya. 


10. Pokkhara và Suphassa, 
Vinàmokkhà cùng các nàng kia, 
Nandà cũng như Sunandà, 
Sonadinna và Sucimhità. 


1. Alambusà, Missakesi, 
Cùng nàng tiên ác PundariRaà, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 42 of277 


Emiphassa và Suphassà, 
Subhaddà và Muduvadini. 


12. Các nàng Thiên nữ diễm kiểu này 
Đánh thức thân tiên lúc ngủ Say, 
Buôối sáng các nàng thường đến bảo: 
- Chúng em múa hát giúp vui đây. 


13. Nan-da-na, Hỷ lạc Viên này, 
Không phải đề dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiễu phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 

Đã hoàn thành được nhiễu công đức, 
Là Đại Lâm viên của cối trời 

Tam thập tam thiên đây lạc thú, 
Không gì phiên não, mãi vui tươi. 


14. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau, 
Cực lạc dành cho những kẻ nào 
Không tạo tác nên nhiêu phước nghiệp, 
Song đời này lần cõi đời sau, 

Đề dành cực lạc cho bao kẻ 

Làm các thiện hành phước nghiệp cao. 


15. Vậy những ai mong chúng bạn hiên, 
Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, 
Vì người tạo được nhiều công đức, 
Hưởng lạc thú nhiều ở cỗi thiên. 


2. (19) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Của Lakhumà (Lakhumà-Vimàna) 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Ba-la-nai. Thời â ấy có một công vào thành Ba-la-nai tên là Ngư Phủ 
Môn. Một ngôi làng được dựng lên gần đó cũng được mang tên Ngư Phủ Môn. 


Tại đó có một nữ nhân tên Lakhumà, một người mộ đạo, có lòng tin, đầy đủ trí tuệ thông minh, thường 
đảnh lễ các Tỷ-kheo lúc chư vị đi vào làng qua công ấy, nàng đưa chư vị đến nhà nàng, lấy thực phẩm 
cúng dường chư vị, và do đó tín tâm nàng tăng trưởng, nàng dựng lên một cái đình để thiết đãi chư 
Tăng, nghe pháp theo hội chúng của chư vỊ. Rồi sau khi đã được an trú vào Tam quy và Ngũ giới, nàng 
chuyên tâm tinh cần tu tập các đề tài thiền quán mà nàng đã học, chẳng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điều 
kiện cần thiết, nàng tự an trú vào quả vị Dự Lưu. 


Vệ sau nàng từ trân và được tái sinh vào một Lâu đài lớn ở cõi trời Ba mươi ba. Đoàn tùy tùng của nàng 
gôm một ngàn tiên nữ. Nàng trú tại đó thọ hưởng thiên lạc. 


Trong chuyến du hành lên thiên giới, Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi nàng như vầy: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ảnh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đêu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 43 of277 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Bèn giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


5. Xuất phát từ làng Ngư Phủ Môn, 
Đó là nơi trú ngụ thân con, 

Nơi chư giác giả môn đồ Phật 

Qua lại ngày xưa ở dọc đường. 


6. Thuở ấy con đầy đủ nhiệt tâm 
Đem cơm, bánh, sữa, để cung dâng, 
Đậu, rau xanh mát, tương chua mặn, 
Làm thực phẩm cho bậc chánh chân. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mông tảm, những ngày CÓ sảng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bó-tát giới tu thân. 


ổ. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong Lâu đài lạc trú, 
Điêu thân tiết độ, cúng dường hoài. 


9. Hại mạng, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dồi trá sai ngoa, 
Cũng không lây vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tả. 


10. Hân hoan giữ Ngũ giới tu hành, 
Thánh đề con nghiên cứu thát tình, 
Đệ tử đúc Cô-đàm Chánh Giác, 

Nhãn quang thâu suốt, đại uy danh. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thần 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 44 of277 


Công đức con làm giữa thế nhân, 
Vì thể oai nghỉ con rực rỠ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương . 


Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con đảnh lễ chân Thế Tôn và nói: “Tín nữ có tên Lakkhumà 
in khấu đầu đảnh lễ chân Thế Tôn” . Thực sự, bạch Tôn giả, nếu Đức Thế Tôn có tuyên bố cho con đạt 
được một trong các Sa-môn quả, thì điều ấy cũng không lạ gì”. 


Về sau, Đức Thế Tôn đã tuyên bố quả Nhất Lai cho nàng. 


3. (20) Câu chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmadàyikà-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại thành Ràjagaha (Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. Cũng vào 
thời ây, những người trong một gia đình kia tại Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ây đều 
chết trừ một nữ nhân. Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc thóc lúa bên trong ấy 
chạy trốn qua một chỗ nứt của vách tường. 


Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin ở nhờ phía sau. Người trong nhà â ấy thương 
hại nàng đem cho nàng cháo gạo, cơm chín và cơm cháy cùng các thứ còn sót lại trong nồi niêu. Nhờ 
lòng rộng lượng của họ, nàng có thê sống tại đó. 


Vào thời ấy Tôn giả Mahà-Kassapa (Đại Ca-diếp) đã nhập. Diệt Định suốt bảy ngày và đã xuất định, 
trong lúc Tôn giả suy nghĩ: “Hôm nay ta sẽ làm ơn cho ai bằng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sầu 
bi cho ai?”, Tôn giả thây nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện 
cho nàng. 


Tôn giả suy nghĩ: “Khi ta đến gần, nữ nhân này sẽ cho ta cơm cháy mà nàng nhận được cho phần mình, 
và do chính hành động ấy nàng sẽ được tái sanh vào Hóa Lạc thiên gIỚI. Khi ta đã giải thoát cho nàng 
khỏi tái sinh vào địa ngục như vậy, chắc chắn ta sẽ tạo hạnh phúc thiên giới cho nàng”. 


Sau khi đã đắp y vào buôi sáng sớm, Tôn giả câm y bát và đi vê phía nơi nàng cư trú. 


Bấy giờ, Sakka Thiên chủ giả dạng cúng dường Tôn giả thực phẩm thiên ĐIỚI đầy đủ mọi hương vị thơm 
ngon cùng nhiêu loại cháo, canh và cà-ri. VỊ Trưởng lão nhận ra ngài, bèn chôi từ và bảo: 


- Này Kosiya, tại sao ngài đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như vậy? Xin đừng làm hỏng dịp 
may của những kẻ bất hạnh khốn khổ”. 


Rồi Tôn giả đi đến đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường Tôn giả một vật gì đó, liền suy 
nghĩ: “Ở đây không có gì xứng đáng để cúng đường vị Trưởng lão đại oai nghỉ này cả”, và nàng nói: 


- Xin ngài hãy tiến lên một chút nữa. 
VỊ Trướng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người khác cúng dường. Nàng 
thấy rõ ràngTôn giả muốn giúp nàng, bèn cùng dường Tôn giả miếng cơm cháy của mình, Tôn giả vừa 


ăn ngay tại đó vừa bảo: 


- Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 45 of277 


Xong Tôn giả ra đi. 


Nàng từ trần ngay đêm â ấy và được tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. Sau đó Thiên chủ Sakka biết 
tin nàng từ trần và không thấy nàng ở trong hội chúng cõi trời Ba mươi ba bèn đến gần Tôn giả Mahà- 
Kassapa vào khoảng canh giữa đêm và hỏi: 


1. Khất thực, ngài đang tiến bước lên, 
Rồi Ngài yên lặng đứng gân bên 

Một nàng hành khái bán cùng nọ, 
Sông ở nhà sau của láng giêng. 


2. Nàng áy có tâm đạo tín thành, 
Dáng ngài cơm cháy với tay mình, 
Rồi nàng xả báo thân trần tục, 
Nàng đến cảnh nào lúc tải sanh? 


Sau đó vị Trưởng lão nói đến sanh thú kia đề đáp lời ngài: 


SÃ Khất thực, tôi đang tiễn bước lên, 
Rồi tôi yên lặng đứng gân bên 

Một nàng hành khát bản cùng nọ 
Sông ở nhà sau của láng giêng. 


4. Nàng ấy có tâm đạo tin thành, 
Dáng tôi cơm cháy với tay mình, 
Rồi nàng xả báo thân trần tục, 
Giải thoát khổ đau lúc tái sanh. 


9. Có loài Thiên chúng đại thân thông, 
Thích thú thay hình đổi dạng luôn, 
Nàng ở cõi trời đây hạnh phúc, 

Nhờ cho cơm cháy, dạ hán hoan. 


Khi Sakka Thiên chủ nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng dường như vậy, liền nói: 


6. Ô kìa! Tặng vật kẻ ăn mày 

Đem cúng ngài Ca-diêp, hợp thay! 
Thực phám được xin từ kẻ khác 
Đã mang kết quả lớn như váy! 


7. Nữ hoàng chánh hậu Chuyển luân vương, 
Khả ái toàn thân, đẹp vẹn toàn, 

Yếu điệu dưới mắt nhìn Thánh Chúa, 

Cũng không có giá trị ngang bằng. 

Một phán mười sắu nàng hành khât 

Đem một miêng cơm cháy cúng dường. 


ở. Một trăm con ngựa, trăm cán vàng, 
Xa giá do la kéo, một trăm, - 

Kiểu nữ trăm ngàn trang điểm ngọc 
Hoa tai, giá trị cững không bằng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 46 of277 


Một phân mười sáu nàng hành khất 
Đem một miêng cơm cháy cúng dường. 


9. Một trăm voi ở Tì uuyết Cao Sơn, 

Ngà giống càng xe, thật trắng Cường, 
Vương tượng oai hùng mang áo giáp, 
Cân đại vàng IIgỌC cũng không bằng 
Một phân mười sáu nàng hành khất 
Đem một miêng cơm cháy cúng dường. 


10. Dù người năm giữ mọi quyên năng 
Khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng 
Chỉ một phần mười sáu lễ vật 

Người đem cơm cháy đến cung dâng. 


Trưởng lão Mahà-Kassapa trình lên Đức Thế Tôn tất cả mọi sự do Sakka Thiên chủ nói với Tôn giả, 
Đức Thế Tôn lấy đó làm đề tài thuyết pháp. 


4. (21) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Nàng Chiên-Đà-La (Candàlì-Vimàna) 


Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú ngụ tại Ràjagaha, Ngài nhập định Đại bi mà chư Phật thường trú, sau 
đó xuất định và quán sát thế gian. Ngài thấy ngay trong thành phó á ấy tại khu vực của dân chúng Candàla 
(Chiên-đà-la, hạng người vô loại khôn cùng không ai tiếp xúc) có một bà lão sắp mạng chung và một ác 
nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. 

Với tâm Đại bị, muốn làm cho bà tạo một nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ: “Ta sẽ an trú kẻ 
ấy vào thiên giới”, Ngài liền cùng đại chúng Tỷ-kheo vào Ràjagaha khất thực. 


Vào lúc ấy, bà lão Chiên- đà-la chống gậy ra khỏi thành, thấy Đức Thế Tôn đến gần, và khi bà đối diện 
Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng dừng lại và đứng ngay trước mặt bà như thể cản bà tiến lên. 


Sau đó, Tôn giá Mahà-Moggallàna, biết tâm bậc Đạo Sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, bèn thúc 
giục bà đánh lễ Đức Thế Tôn: 


1. Lễ chân Đức Phát Go-fa-ma, 

Vì xóf (hương cho số 2 phận bà, 

Giác giả tôi cao, danh tiếng rỘng, 
Đứng ngay trước mặt, hối Chiên-đà. 


2. Hãy hướng tâm đây đủ thiện duyên 
Về Ngài La-hán, bậc an nhiên, 

Mau mau đánh lễ, hai tay chấp, 

Vì mạng sống kia chẳng được bên! 


Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc động, bà phát khởi tâm tín hướng, về bậc Đạo Sư, liền đảnh 
lễ Ngài với năm phần thân thê sát đất, và do hân hoan trước Đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu 
cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo: 


- Thế này là đủ đề bà ấy lên thiên giới. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 47 of277 


Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn cùng với bê 
con, lao về phía bà già, lây cặp sừng húc bà chết tại chỗ. 


Đề giải thích tất cả sự kiện này, chư vị Trưởng lão kết tập Kinh điển ngâm hai vần kệ: 


3. Được lời khuyên của bậc chân nhân 
Là bậc mang thân xác cuối cùng, 

Bà lão Chiên-đà liên đảnh lễ 

Cô-đàm Giác Giả, đại danh lừng. 


4. Bò cái đả người khốn khổ trên, 

Lúc bà đang đứng chặp tay lên 

Khấu đầu đánh lễ ngài Viên Giác, 
Người chiếu hào quang giữa bóng đêm . 


Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời Ba mươi ba. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tông gôm cả một trăm 
ngàn tiên nữ. 


Ngay đúng ngày hôm ấy, bà đã hóa thành một Thiên nữ trong Lâu đài của mình, hiện xuống cõi trần, 
tiên đến gần Tôn giả Mahà-Mogøgallàna và cung kính đảnh lễ Tôn giả. 


Đê giải thích việc này Thiên nữ nói: 


9. Bạch Tôn giả đại lực anh hùng, 
Con đã đạt thiên giới lực thân, 
Đến đảnh lễ người vô lậu hoặc, 
An nhiên, thanh tịnh, ở trong rừng. 


Bậc Trưởng lão hỏi: 


6ó. Nàng Thiên nữ có sắc nhà vàng, 
Danh tiếng cao vời, tỏa ảnh quang, 
Tô điểm ngọc châu, vừa hiện xuống 
Từ lâu đài, đảnh lễ nghiêm trang, 
Được đoàn tiên nữ theo hầu cận, 
Hãy nói là ai đó hỡi nàng? 


Được Trưởng lão hỏi, Thiên nữ đáp bốn vần kệ: 


7. Tôn giả, con là kẻ khốn cùng, 
Được ngài thúc giục, bậc anh hùng, 
Con liên đảnh lễ Cô-đàm Phật, 
Bậc?ng Cúng, danh vọng lẫy lừng. 


ổ. Khi con đánh lễ chân Ngài xong, 
Là kẻ khôn cùng, con mạng vong, 
Niện ở Lâu đài muôn điêm lệ, 

Lâm viên Hỷ Lạc cõi thiên cung. 


9. Trăm ngàn tiên nữ đứng háu con, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 48 of277 


Xuất chúng, con hơn hẳn cả đoàn, 
Vượt trội các nàng về Mỹ sắc, 
Vinh quang danh vọng, mạng trường tôn. 


10. Nhiệt tâm, con tỉnh giác tỉnh cần, 
Khi đã làm nhiễu thiện sự xong, 

Tôn giả, con về đây đánh lễ 

Bậc hiển lân mẫn cõi phàm trần. 


Lân nữa, một vân kệ lại được chư vị kết tập Kinh điên thêm vào: 


1. Khi việc này vừa được nói xong, 
Nàng Chiên-đà ấy dáng tri ân 

Xác mình việc trước, và qu) lạy 
Bậc?ng Cúng rồi biến mắt luôn. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn. Ngài liền lẫy đó làm đề tài thuyết pháp 
cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc. 


5. (22) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi-Vimàna) 


Bấy giờ, Thế Tôn trú tại Sàvatthi ở Kỳ Viên trong tỉnh xá ông Cấp Cô Độc. Thời ấy ở thành phố 
Kimbila có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn 
vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo, tín thành, được 
đặt tên Bhaddà (Cát Tường) vì bản chât tôt đẹp của nàng. 


Bấy giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bhaddà cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về 
và cử hành hôn lễ, hai người sống đời hòa thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là Phu 
nhân Khả ái. 


Thời ấy, hai vị Đại đệ tử cùng đoàn hộ tống năm trăm Tỷ-kheo đang du hành trong nước đến thành 
Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư Trưởng lão, cung kính đánh lễ chư vị và mời 
chư vị thọ trai ngày hôm sau. 


Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư Trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe 
pháp, thọ Tam quy và nguyện tuân hành Ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày Bát quan trai giới 
cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư Thiên thân ái mộ đặc biệt. 


Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đên cho nàng và danh tiêng về đức hạnh 
cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyên khắp nơi trên trân thê. 


Nguyên do là trước đó nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila trong khi chồng nàng đang ở Takkasià 
để buôn bán, nhân lúc cao hứng muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bẻ khuyến khích, bèn 
đi gặp chồng nàng tại Takkasilà sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó. 


Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila, theo thời gian, tình trạng thọ thai của 
nàng đã rõ ràng, nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 49 of277 


Nhưng rồi do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có vẻ như bị chìm ngập trong đại 
hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đồ lên đầu nàng phải thối lui nhờ mãnh lực của lời 
tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng, chẳng khác nào cơn đại 
hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống. 


Khi tái hợp với chông và đưa ra chiếc nhẫn làm tin cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, 
nàng phá tan môi ngờ vực, nên được chồng nàng cùng toàn thê bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. 
Do vậy tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy đến chân 
trời góc đất. 


Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Khi Đức Thế Tôn từ Sàvatthi du hành đến cõi 
trời ấy và an tọa nên Thạch bàn Pandukambala (ngai Hoàng bảo thạch của Sakka) dưới gốc cây San hô 
(Pàricchattaka), và trong khi Thiên chúng đến cung kính đảnh lễ Ngài, Thục Nữ khả ái cũng đến ngồi 
một bên. 


Đức Thê Tôn bèn hỏi nàng vê hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các vân kệ: 


1. Sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen, 
Được nhiều tơ mịn phú lên trên, 
Muôn màu, muôn vẻ kia tô điểm 

Cây mạn-đà-la ở cõi thiên. 


2. Chuỗi mạn-đà-la có đủ màu 
Mà nàng đang đội ở trên đâu, 
Hồi nàng Thiên nữ đây thông tuệ, 
Chăng tháy cáy kia ở cối nào. 


3. Vĩnh quang Thiên nữ hiện thân đây 
Tam thập tam thiên, cảnh giới này, 
Khi được hỏi, cho ta biết rõ, 

Nghiệp gì mang đến quả như vây? 


Khi được hỏi Đức Thê Tôn hỏi vậy, nàng Thiên nữ đáp lại các vân kệ sau: 


4. Mọi người đêu biết ở Kim-la 
“Khả ái Phụ nhân ”, kẻ tại gia, 
Đây đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bồ thí, cúng Tăng già. 


5. Các thứ đèn dẫu, thức uống ăn, 

Tọa sàng, y phục với đô dùng, 

Con dâng cúng những người chân chánh 
Với mọi niêm thành kính nhiệt tâm. 


6.Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mông tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bó-tát giới tu thân. 


7. Con hành trì giới Bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 50 of277 


Kiêng ky sát sanh loài thú vật, 
Tránh xa dồi trả, nói hai lời. 


ö. Đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, 
Không uống thuốc say hoặc rượu nông, 
Thích thú con tu hành Ngũ giới, 

Chuyên tâm học Thánh Đề tỉnh thông. 


9. Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 
Sinh thời con sông thật tỉnh cần, 
Nhờ cơ duyên tôt xưa con tạo, 
Thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần, 
Con nhẹ bước trong vườn Hỷ lạc 
Với ảnh hào quang của bản thân. 


10. Xưa cúng dường bao thức uống ăn 
Chư Tăng, hai đệ tử thân thông, 

Bậc Hiên đại tuệ đây bi mẫn, 

Nhờ tạo cơ duyên lúc mạng vong, 

Thiện nghiệp hoàn thành, con nhẹ bước 
Trong vườn Hỷ lạc với hào quang. 


TỊ. Xưa con trì giới Bát quan trai 
Đem phước lạc nhiễu vô lượng thôi, 
Với các nghiệp lành con thực hiện, 
Cùng cơ duyên đã tạo trên đời, 

Nay con nhẹ bước vườn Hoan lạc 
Trong ánh hào quang tỏa sảng ngời. 


6. (23) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Sonadinnà (Sonadinnà-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên tỉnh xá. Thời ấy ở Nalandà có một nữ đệ tử tại gia tên 
là Sonadinnà, một người mộ đạo, có tín tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân 
cần phụng sự chư Tỷ-kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì Bát quan trai giới. 


Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đầy đủ điều kiện nhân duyên, tu tập Tứ Thánh đề, lấy đó làm đề 
tài thiền quán của nàng, nên nàng đắc quả vị Dự Lưu. Về sau, khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái 
sanh lên cõi trời Ba mươi ba. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỏi nàng qua các vần kệ sau: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ảnh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đêu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Mhững lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 51 of277 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khăp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


3. Ngày xưa con ở Na-lan-dà, 
Tín nữ So-na được gọi là, 

Đây đi tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bồ thí, cúng Tăng già. 


6. Các thứ đèn dâu, thức uống ăn, 

Tọa sàng, y phục với đồ dùng, 

Con dâng cúng những người chân chánh 
Cùng với niêm thành kính nhiệt tâm. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mông tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bô-tát giới tu thân. 


ổ. Con hành trì giới Bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Kiêng ky sát sanh loài thú vật, 
Tránh xa đồi trá nói hai lời. 


9. Đoạn trừ trộm cắp thói tà dâm, _ 
Không uông thuốc say hoặc rượu nông, 
Thích thú con tu hành Ngũ giới, 
Chuyên tâm học Thánh Đề tỉnh thông, 
Con là đệ tử Cô-đàm Phật, _ 

Bậc Nhãn quang danh vọng láy lừng. 


10. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


1L Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


7. (24) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Uposathà (Uposathà-Vimàna) 


Chuyện này cũng tương tự chuyện Lâu đài trước, nhưng có những điểm khác biệt là ở đây, Uposathà là 
một nữ đệ tử tại gia ở Sàketa, và sau khi nàng đã giải thích cho Tôn giả Mahà-Moggallàna những gì đã 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 52 of277 


xảy ra trước kia mà nay dung sắc của nàng chiêu sáng khắp mười phương, nàng lại nói thêm về một lỗi 
lâm của nàng: 


1. Xưa vẫn thường nghe Hỷ lạc Viên, 
Trong con khởi dục vọng triên miên, 
Tâm con giữ chặt niêm mơ ước 

Nên tải sanh về Hỷ Lạc Viên. 


2. Con chẳng hành trì pháp Đạo Sư, 
Ngài là thân lộc của vâng ô, 
Trí con không hướng điều cao thượng, 
Do vậy, ăn năn mãi đến giờ. 

VỊ Trưởng lão hỏi: 
3. U-po-thà, tru tại Lâu đài 
Trong khoảng bao lâu, hãy đáp lời, 
Khi được hỏi xem nàng có biết 
Bao lâu thọ mạng ở trên trời? 

Thiên nữ đáp: 


4. An trú đây ba mươi triệu năm, 
Và thêm vào đó sắu mươi ngàn, 
Bạch T ồn giả, đến khi thân hoại, 
Con sẽ đồng sinh với thê nhân. 


Trưởng lão nói: 
3. Vậy nàng đừng sợ, U-po-thà, 
Nàng đã được ngay Đức Phật-đà 
Tuyên bỏ Dự Lưu là xuát chúng, 


Với nàng, đọa xứ đã rời xa. 


8, 9. (25, 26) Chuyện thứ tám và chín - Các Lâu Đài Của Niddà Và Suniddà (Niddà- 
Suniddà-Vimàna) 


Chuyện hai Lâu đài thứ tám và thứ chín có nguồn gốc ở Ràjagaha. Các vần kệ cũng giống chuyện 23 
không có gì khác lạ. 


10. (27) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Thời ấy tại Uttaramadhurà có một nữ nhân thọ mạng đã hết và 
phải tái sanh vào đọa xứ. 


Vào lúc rạng đông, Đức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Đại bi, và quán sát thế gian, Ngài thấy nữ nhân ấy. 


Muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, Ngài ra đi một mình xuống Madhurà vào vùng ngoại ô của thành phố 
đê khât thực. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 53 of277 


Vừa lúc ây, bà kia đã chuân bị xong thức ăn tại nhà và đặt sang một bên, rôi ra đi với chiêc ghẻ đên chỗ 
có nước đê tăm. Khi trở vê nhà với ghè nước đây, bà thây Đức Thê Tôn liên thưa: 


- Có lẽ Đức Thế Tôn đã nhận món cúng dường? 
Đức Thế Tôn bảo: 
- Ta sẽ nhận. 


Bà ấy hiểu rằng Ngài chưa nhận món khất thực. Vì thế bà đặt ghè nước xuống, đến gần Đức Thế Tôn 
cung kính đảnh lễ Ngài và thưa: 


- Bạch Thế Tôn con muốn cúng dường, xin Ngài hãy cho phép con. 


Đức Thế Tôn đồng ý ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết rằng Ngài đã nhận lời, bèn tiến lên về trước sửa soạn 
chỗ ngồi ở một nơi đã được rảy nước và quét sạch, xong đứng chờ Ngài đến. 


Ngài bước vào ngồi xuống. Bà cúng dường Ngài thức ăn và cũng ngồi xuống. Khi thọ thực xong, Ngài 
rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công đức, rôi tiêp tục lên đường. 


Bà ấy nghe Ngài chúc lành, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng, và vì bà không vơi niềm hoan hỷ do 
Đức Phật mang lại, nên bà vân đứng cung kính đảnh lễ cho đên khi Ngài đi khuât dạng. 


Chỉ sau đó vài ngày, bà từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Bấy giờ Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành giữa Thiên chúng, thấy Thiên nữ này có đại thần 
thông và đại oal lực của chư Thiện hiện đang hưởng cảnh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả trị kiến 
một bậc Giác ngộ cũng không thê xác định được hạn lượng của cảnh ấy. 


Tôn giả bèn ngâm các vân kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. Các vân kệ này cũng giông 
như trước: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiên đáy, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đêu xuát hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đúc gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng VÌ S4O rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khăp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 54 of277 


Và đây là kết quả cho nàng: 


5. 6. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, 
Con được làm người giữa thể nhân, 
Con gặp Phậi-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lâm, 

Với Ngài, con có lòng thành tín, 
Dáng cúng tận tay các món ăn. 


7. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong da 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thể nhân, 

Vì thể oai nghỉ CON rực TỠ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


11. (28) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Cuả Nữ Thí Chủ Thứ Hai (Dutiyabhikkhàdàyika- 
Vimàna) 


Chuyện này cũng giống chuyện Lâu đài trước, trừ điểm ở đây Đức Thế Tôn trú tại Ràjagaha, và nữ nhân 
cúng đường cho một Tỷ-kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí, chẳng còn si mê. 


Tổng Kết 


Lâu đài Nữ tỳ và Lakhuma, Người cho cơm cháy, Candàli, Phu nhân Khả ái, và Sonadinnà, Uposathà, 
Niddà, và Suniddà, cùng hai Nữ thí chủ. 


Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Lâu Đài Nữ Giới: Phẩm Hai 
Phẩm Đầu để Phúng Tụng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 55 of277 


: PHẢM II 
PÀRICCHATTAKA 


1. (29) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra-Vimàna) 


Báy giờ, bậc Đạo Sư trú tại ®4/agaha, ở Trúc Lâm. Thời ây Ở Ràjagaha trong một gia đình thường cúng 
dường Tôn giả Mahà-Moggallàna cô một thiêu nữ chuyên tâm bô thí và thích thú bô thí. 


Tại nhà Ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước buổi ngọ trai chính thức. Thời 
ây, cô gái kia thường đem bô thí nửa phân thức ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bô 
thí xong. 


Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, nảng cũng để dành một số thực 
phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. Nàng cũng bó thí luôn cho đám hành khất nữa. 


Bấy Ø1Ờờ mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc tự nhủ: “Con gái ta chuyên tâm bồ thí và thích thú bố thí 
cúng dường”. Rôi bà cho nàng phần ăn gầp đôi. Khi một phân ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà 
mẹ lại cho nàng phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần ấy. 


Cứ vậy với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho con trai một gia đình khác 
cũng ở trong thành phô này. Song gia đình này có tà kiên, không mộ đạo. 


Bấy giờ, Tôn giả Mahà-Moggallàna đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng lại trước cửa nhà cha chồng 
của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy Tôn giả, lòng đầy thành tín, liền thưa: 


- Bạch Tôn giả, xin hãy vào đây. 

Nàng mời Tôn giả vào trong, cung kính đảnh lễ và cầm lây chiếc, bánh đã được bà mẹ chồng đề dành. 
Nhưng không thể đìm ra bà, nàng tự nhủ: ““Fa sẽ kế với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì 
thiện sự của ta”, rồi nàng dâng bánh lên Trưởng lão. 

Vị Trưởng lão nói lên tùy hỷ công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái thưa với mẹ chồng: 

- Con đã cúng dường Tôn giả Ä⁄ahà-Moggallàna chiếc bánh mà mẹ để dành. 

Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên: 


- Con này thật vô phép quá! Mày đã đem cho một Sa-môn đồ vật của ta mà thậm chí cũng không xin 
phép nữa! 


Rôi, bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trần áp và không còn suy nghĩ phải trái, liên chụp cái chày gãy 
nên túi bụi vào vai cô gái. 


Cô gái này thê chất mong manh yêu đuối và thọ mạng sắp chấm dứt, nay bị thương tích trầm trọng gây 
đau đớn khôc liệt, chỉ trong vòng vài ngày nàng qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cũng dường Trưởng lão này vẫn là tối 
thắng hơn cả. 


Tôn giả M⁄ahà-Moggallàna du hành lên cõi trời như được tả ở trên, liền hỏi nàng: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 56 of277 


1. Đoàn tiên hộ tổng thật huy hoàng, 
Dung sắc nàng làm sáng thập phương, 
Ngọc nữ múa đàn cùng hát xướng, 
Tiên đồng trang điêm biết bao chàng. 


2. Tiên chúng làm nàng hỷ lạc luôn, 
Vây quanh hâu cận thật vinh quang, 
Đây Lâu đài của nàng vàng ánh, 
Thiên nữ, nàng trông đẹp rõ ràng. 


3. Nàng là bà chủ đám tiên này, 
Được hưởng tràn trề lạc thủ thay, 
Đây đủ oai thân, dòng quý tộc, : 
Hân hoan giữa hội chúng như vây, 
Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỏi, 
Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây. 


Khi được Trưởng lão hỏi như vậy, Thiên nữ đáp: 


4. Khi được sinh ra giữa thế nhân, 
Con là người ở cõi phàm trần, 

Đã làm dâu của gia đình nọ 

Yếu kém về đức hạnh bản thân. 


5. Giữa người keo kiệt, chẳng tâm thành, 
Con có lòng tin, đức hạnh lành, 

Trong lúc ngài đang đi khát thực, 

Con dâng chiếc bánh tự tay mình. 


6ó. Con đã trình thưa với mẹ chỗng, 
“Mới đáy vừa đên một Sa-môn, 
Với Ngài, con có lòng thành tín, 
Đem bánh dâng băng tay của con ”. 


7. Bà mẹ chông liên măng nhiếc con: 
“Con dâu thiêu lê giáo gia môn, 

Mày không muốn hỏi xin ta đấy, 

Khi muốn cho hành khát dọc đường!”. 


8. Rồi mẹ chông con nổi giận đây, 
Đánh con túi bụi với cây chày, 
Trúng vai con đã làm thương tôn, 
Con chăng sông thêm được mây ngày. 


9. Lúc ấy con thân hoại mạng chung, 
Tự do, giải thoát cõi trần gian, 

Tải sanh hội chúng trời Đao lợi, 
Tam thập tam thiên hỷ lạc trản. 


10. Vì thế sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 57 of277 


Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


11. Xin trình Tôn giả đại oan thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


2. (30) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại #2/agaha cũng giống như trong chuyện trước. Song điểm khác ở đây là: 
nàng cúng dường khúc mía, và bị đánh bằng cái ghế chết ngay lập tức và được tái sanh lên cõi trời Ba 
mươi ba. 


Ngay đêm ấy, nàng đến yết kiến bậc Trưởng lão, và giống như mặt trăng, mặt trời, nàng làm cho Linh 
Thứu Sơn rực sáng trong khoảnh khắc ấy. Đảnh lễ Tôn giả xong, nàng đứng sang một bên với dáng điệu 
cung kính. Sau đó Trưởng lão hỏi nàng: 


1. Quả đất cùng chung các vị thân 
Được làm rạng rỡ thật vinh quang, 
Như vâng nhật nguyỆt, nàng soi sảng 
Với ảnh huy hoàng, vẻ mỹ quan, 

Như Phạm Thiên siêu quân bạt chúng 
Giữa Trời Đao lợi với Thiên Hoàng. 


2. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên, 
Cùng chuỗi bảo châu ở trần trên, 

Da tựa vàng ròng, trang điểm đẹp, 
Xiêm y tuyệt mỹ của thản tiên, 

Nàng là ai đó, này Thiên nữ, 

Đảnh lễ ta rồi đứng một bên? 


3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, 
Kiêp trước sinh ra ở cối người? 
Bồ thí vẹn toàn hay giữ giới? 
Nhờ đâu vinh hiện, được lên trời? 
Hỡi nàng Thiên nữ, khi ta hỏi, 
Nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. 


Khi được Trưởng lão hỏi vậy, nàng Thiên nữ giải thích: 


4. Mới đây, Tôn giả, chính trong làng, 
Khát thực, đến nhà của chúng con, 
Con cúng dường ngài cây mía nhỏ 
Với lòng thành tín, nhiệt tâm tràn. 


5. Sau đó mẹ chông mắng chửi con: 
“Mày quăng khúc mía ở đâu chăng? ” 
- Con không quăng cũng không ăn mía, 
Con cúng Sa-môn đạt tịnh an. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 58 of277 


6. “Quyên của ta đây hoặc của mày?” 
Mẹ chông nói vậy, chửi con ngay, 

Bà cám chiếc ghế quăng con ngã, 
Vong mạng, con thành Thiên nữ đây. 


7. Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chúng cùng con vui thỏa thích 
Năm nguồn dục lạc tạo hán hoan. 


8. Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chủ cùng chư Thiên bảo hộ, 
Ban cho dục lạc đủ năm nguồn. 


9. Phước quả này không phải nhỏ nhoi, 
Củng dường mía kết quả cao với, 

Nay con hưởng lạc cùng Thiên chúng, 
Tìm thú vui năm dục cối trời. 


10. Phước quả này không phải nhỏ nhen, 
Cứúng dường khúc mía với lòng tin 

Tạo thành kết quả đây vinh hiển, 

Được hộ phò trong Hỷ lạc Viên, 

Tam thập tam thiên nhờ Đề Thích, 

Như ngài ngàn mất trú bình yên. 


TỊ, Tôn giả, hiển nhân thương xót con, 
Đên gân, con hỏi có khang an, 

Rồi con dâng cúng ngài cây mía 

Với tín tâm và hỷ lạc tràn. 


3. (31) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Chiếc Trường Kỷ (Pallanka-Vimàna) 


Bây giờ, bậc Đạo Sư trú tại Sdva/h¡, ở Kỳ Viên. Thời â ấy tại thành Sàvaffhi, có con gái của một đệ tử tại 
gia được kết hôn với một nam tử của một gia đình khác cùng gia thế và hoàn cảnh tương tự trong thành 


ây. 


Nẵng có bản tánh tốt đẹp, giữ giới hạnh toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì Ngũ giới và đúng các ngày 
Bô-tát, nàng giữ Bát quan trai giới. Sau đó từ trân, nàng tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Tôn giả Trưởng lão M⁄ahà-Moggallàna du hành lên cõi thiên như (đã được tả trên) và hỏi nàng: 


1. Trên bảo tọa tô điểm ngọc vàng, 
Trăm hoa rải răc, đẹp huy hoàng, 
Trủ kia, Thiên nữ oai nghỉ quá, 
Biến hóa hình dung với lực thần. 


2. Đàn tiên này hộ tổng quanh nàng, 
Nhảy múa hát ca, tạo lạc an, 
Nàng đắc thân thông Thiên chúng ấy, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 59 of277 


Nay là Thiên nữ đại vinh quang, 

Xưa làm người ở trong trần th, 

Nàng tạo nên công đức gì chăng? 

Ủy lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


Thiên nữ giải thích cho Tôn giả qua các vân kệ này: 


3. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Con là dâu quý tộc giàu sang, 

Váng lời chồng bảo, không hờn giận, 
Và giữ ngày trai giới nhiệt tâm. 


4. Kiếp xưa con đã được làm người, 
Lòng dạ thơ ngây, thuở thiêu thời, 
Làm đẹp ý chồng, tâm tín cần, 
Ngày đêm phụng sự để vui đời. 


3. Ngày xưa, giữ đạo lý luận thường, 
Không sát sanh, tà dục, ác gian, 
Không uống rượu nông, không nói láo, 
Con hoàn thành giới luật chu toàn. 


6. Vào ngày mười bồn với mười lăm, 
Và các ngày mông tám, sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bô-tát giới tu thân, 

Lòng thành, trì Bát quan trai giới 
Theo đúng pháp hành với nhiệt tâm. 


7. Hành trì Thánh thiện pháp liên quan 
Tám giới trang nghiêm, quả lạc an, 
Tuân phục phu quân, và khả ái, 

Con là đệ tử Phật Cổ-đàm. 


. Hành thiện pháp xưa ở giữa đời, 
Dự phân ưu thắng vượt hơn người, 
Đến khi thân hoại, con thành đạt 
Thân lực chư Thiên, đến cõi trời. 


9. Trong Lâu đài lạc thú, vinh quang, 
Được cả quán tiên hộ tổng luôn, 
Thiên nữ một đoàn đem hỷ lạc 

Cho con trường thọ ở thiên đường. 


4. (32) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Latà (Latà-Vimàna) 


Bấy giờ, bậc Đạo Sư trú tại Sàvzfh¡, ở Kỳ Viên. Thời ấy có một cô gái tên kaíà, con của một đệ tử cư sĩ 
sông ở Sàva//h¡, một thiếu nữ có học thức, nhiều tài năng và thông minh, về nhà chồng. Nàng rất khả ái 
đối với chồng, cha mẹ chồng, nói năng địu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng đảm đương công 
việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, thích thú bồ thí, nàng lại tinh cân giữ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 60 of277 


Ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày Bát quan trai giới. 


Sau một thời gian nàng từ trần, và tái sanh làm con gái của Đại Thiên Vương essavana q- sa-môn). 
Song nàng vẫn có tên là Lz/à. Ngoài ra còn có bốn chị em khác là S4jjà, Pavarà, Acchimatì và Sutà. 


Tất cả năm chị em đều được Søzk#ø Thiên chủ bảo dưỡng và đưa vào vị trí thị giả của ngài nhờ khả năng 
ca múa. Song Latà được sủng ái nhất vì tài đàn hát múa của nàng. Khi nào các nàng hội họp, đều có 
tranh luận về tài năng âm nhạc. Cả năm đều đi đến Đại Thiên vương ⁄essavana và hỏi: 


- Tân phụ vương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát múa ca? 
Ngài đáp: 


- Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư Thiên bên bờ hồ 4noffzra. Tại đó, tài năng đặc biệt 
của các con sẽ thê hiện. 


Các nàng làm theo lời ngài. Tại đó các tiên đồng không thể nào tự kiềm chế được khi Lz/à nhảy múa. 
Chư vị cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh không ngớt và vẫy khăn liên tục, chư vị gây huyện 
náo đến độ làm cho núi Tuyết Sơn như thể đang rung động. 


Nhưng khi các nàng khác nhảy múa thì chư vị ngồi yên lặng như sơn ca mùa đông. Như vậy tại đại hội 
ây, tài năng đặc biệt của Lai đã thê hiện rõ ràng. 


Sau đó tư tưởng này khởi lên trong tâm Thiên nữ S„/ä: “Vì hạnh nghiệp gì nàng Lz/¿ này đã vượt trội 
chúng ta về vinh quang hiển đạt? Nào, ta muốn hỏi về hạnh nghiệp Lz/à đã làm”. Nàng đến hỏi và nàng 
kia giải thích vấn đề cho nàng rõ. 


Đại vương ƒessavana bèn trình toàn thê câu chuyện với Tôn giả Mahà-Mossallàna nhân dịp Tôn giả du 
hành lên thiên giới. Khi trình bày vẫn đề lên Đức Thế Tôn từ duyên cớ đầu tiên của câu chuyện, Tôn giả 
nói về các nàng Lørà, Sajjà, Pavatà, Acchimatì và Sutà như sau: 


1. Năm nàng đây chính các tiên nương, 
Con gái T)-sa-môn Đại VƯƠNG, 

Thiên đề huy hoàng, cao cả ấy, 

Sáng ngời đức tính, tỏa hào quang. 


2. Năm nàng Thiên nữ đến bên dòng, 
Phủ kí hoa sen, tăm mát xong, 

Khi đã đùa chơi, cùng múa hát, 
Su-tà lại hỏi La-tà răng: 


3. Hỡi nàng mang các chuỗi sen xanh, 
Và chuỗi bảo châu ở trán mình, 

Da tựa vàng ròng, đen nháy mắi, 
Sáng ngời như thê sắc thiên thanh, 
Cuộc đời nàng lại thêm trường thọ, 

Vì cớ sao nàng được nồi danh? 


4. Thiên chủ quý yêu bạn nhất đoàn, 
Hoàn toàn khả ái vẻ dụng nhan, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 61 of277 


Bạn tài giỏi múa ca đàn hái, 
Và được quản tiên đên hỏi han. 
Sau khi Sutà hỏi, Latà liên đáp: 


3. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Em là dâu quý tộc giàu sang, 

Tuân lời chồng bảo, không hờn giận, 
Luôn giữ ngày trai giới nhiệt tâm. 


6. Thuở em là một kẻ phàm nhân, 
tìm đã làm vui đẹp ý chồng, 

Cha mẹ, em chồng, người giúp việc, 
Cho nên được tiếng tốt vang lừng. 


2. Do hoàn thành thiện nghiệp xưa kia, 
Em xuất chúng luôn cả tứ bê: 

Thọ mạng, dung quang và hạnh phúc, 
Khang an, hưởng lạc thủ tràn trể. 


ở. Các nàng nghe chuyện La-tà chăng? 
Nàng giải đáp lời ta hỏi thăm: 

Các đức phu quân là thiện thú 

Tối cao cho cả đám hông quân. 


9. Tát cả chúng ta trong Pháp chân, 
Hãy chăm lo phục vụ phu quân, 
Nơi đâu những kẻ là trinh phụ 

Theo Đạo pháp này phải tận tâm 
Thực hiện những điểu La-tà nói, 
Chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. 


10. Sư tử lang thang khắp núi rừng, 
Trủ trong hang đá, chốn Hương thân, 
Giết tan các vật nào hèn yêu, 

Vì nó ăn loài thú bốn chân. 


1L. Vậy tín nữ theo các Thánh nhân, 
Lòng thành, nương tựa đức phu quân, 
Với chồng, giữ trọn niêm trinh tiết, 
Tiêu diệt xan tham, thắng hận sân, 
Người ấy thực hành theo Chánh pháp, 
Đời sau thọ hưởng cảnh thiên đàng. 


5. (33) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Gurttila (Guttila-Vimàna) 

Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, Tôn giả Mahà-Moggallàana du hành lên thiên giới, như đã kể ở 
trên, đến cõi trời Ba mươi ba. Ở đó trong ba mươi sáu Lâu đài liên tiếp, Tôn giả thấy ba mươi sáu Thiên 
nữ hưởng thọ thiên lạc vinh quang với một đoàn tủy tùng gồm cả ngàn tiên nữ, và Tôn giả lần lượt hỏi, 


bắt đầu với vần kệ. “Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm” về các thiện nghiệp được các nàng thành tựu. 


Sau khi Tôn giả hỏi, các Thiên nữ đáp lời với các vân kệ, mà vân đâu tiên là: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 62 of277 


Con đã dâng y đẹp tuyệt trần... 
Sau đó Tôn giả về nhân thế, trình câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Khi nghe chuyện, Đức Thế Tôn nói: 


- Này Moggallàna, không phải các Thiên nữ chỉ được ông hỏi và đáp lời như vậy mà thôi, nhưng xưa 
kia, hội chúng ây cũng được Ta hỏi và trả lời như vậy. 


Rồi vị Trưởng lão thỉnh cầu, Ngài kế lại cuộc đời Œu/i!a, một chuyện Tiền thân của Ngài. (Xem chuyện 
“Tiên thân Đức Phật”, quyền II số 243, Guttila Jàtaka). 


1. Thất huyền câm ấy thật du dương, 
Ta phải đàn êm ái lạ thường, 

Đệ tử mời ta ra nhảy múa, 

Ko-si-ya, hãy giúp ta cùng. 


2. - Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, 
Ta vận thường tôn trọng giáo sư, 
Đệ tử sẽ không sao thăng bạn, 
Giáo sự này sẽ thăng môn đó. 


Tương truyền rằng ba mươi sáu Thiên nữ ấy đã sinh làm người vào thời Đức Phật Kassapa (Ca-diếp cổ 
Phật trước đức Gofa4), và đã thực hành các công đức thiện sự như vầy: một người dâng y, một người 
dâng hương, một người dâng trái cây tuyệt hảo, một người dâng nước mía, một người in dấu năm ngón 
tay có tâm hương, tại Tháp của Đức Thế Tôn, một người hành trì ngày trai giới, một người dâng nước lên 
một Sa-môn lúc ấy đang thọ thực vào giờ ngọ trai, một người vô sân phục vụ cha mẹ chồng cáu kinh, 
một nữ tỳ tận trung chuyên cần, một người dâng cháo sữa lên một Sa-môn đang khất thực, một người 
dâng mật mía, một người dâng khúc mía, một người dâng quả /nbaru, một người dâng dưa hấu, một 
người dâng dưa bở, một người dâng dưa leo, một người dâng hoa phànusaka, một người dâng lò than 
nhỏ bằng đất (để sưởi), một người dâng bó củ sen, một người dâng một năm lá thuốc, một người dâng 
tương chua, một người dâng bánh mè, một người dâng dây thất lưng, một người dâng dây treo ở vai, 
một người dâng tắm vải buộc vết thương, một người dâng quạt, một người dâng quạt lá kè, một người 
dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông chim công, một người dâng dù che nắng, một người dâng mứt, một 
người dâng bánh ngọt. 


Tắt cả vị này được tái sanh cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ để làm thị nữ của Sakka Thiên chủ. 
Khi được Ơuwí/!a, giáo sư âm nhạc, hỏi thăm, mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu 
với vần kệ: “Tín nữ dâng y đẹp tuyệt trần” v.v... 


3. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


4. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


9. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 63 of277 


Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang tỏa sảng khắp mười phương? 
6. Nàng Thiên nữ äây hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Bèn giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng. 

7. Tín nữ dâng y đẹp tuyệt trần, : 

Là người vinh hiền giữa nhân quần, 
Người nào dâng các y như thể 

Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 

8. Hãy ngắm Lâu đài đây của con, 

Là Thiên nữ, con biên hóa khôn lường, 
Vinh quang nhát giữa đàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 

9. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thủ nào ưa chuộng 

Trong dạ, tức thì xuát hiện ngay. 

10. Xin trình Tôn giả đại oai thân 
Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đáy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khăp mười phương. 


Giống như Lâu đài này của người dâng y, bốn Lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy: Các vần kệ 
thứ 3 đên thứ 10 được lập lại bôn lân với các điêm thay đôi sau: 


1. Tín nữ dâng hoa đẹp tuyệt trần, ... 

2. Tín nữ dâng hương ngát tuyệt trần, ... 
3. Tín nữ cúng dâng quả tuyệt trần, ... 
4. Tín nữ dâng cam lộ tuyệt trần, ... 

18. Con đã in hình năm ngón tfay, 

Tâm hương lên bảo Tháp thờ Ngài 


Thể Tôn Ca-diếp thời sơ cổ,.... 


Giống như Lâu đài người in dấu năm ngón tay tâm hương, bốn Lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như 
vậy, và lập lại các vân kệ từ 8 đên 10, nhưng có các biên đôi sau đây thay thê vân kệ 18: 


19. Con thấy Tăng Ni ở dọc đường, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Khi con nghe pháp của chư Tôn, 
Con tuân thủ một ngày trai giới, 


20 


Khi đứng trên dòng với tín tâm, 


Con dâng cúng nước một Sa-môn, 


21. Xưa con hấu hạ mẹ cha chẳng 
Cáu kinh, gát gay lại cộc căn, 
Con chăng hận sân hay oán ghét, 
Giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. 


22. 


Con là người phục địch tha nhân, 


Nó lệ chuyên cân việc bản thản, 
Con chăng hận sân hay ngã mạn, 
Con là người đã được chia phán. 


23. Khi đã hoàn thành sự nghiệp xong, 
Tải sanh thiện thú, được hân hoan, 


24. 


Con dâng chảo sữa một Sa-môn 


Đang bước đi cầu thực giữa đường, 
Hãy ngăm Lâu đài con được hưởng... 


Page 64 of277 


Giông như Lâu đài của người cúng cháo sữa, hai mươi lăm Lâu đài khác cũng phải được khai triên như 


vậy: 


. Con dâng mật mía.... 

. Con dâng khúc mía nhỏ... 

. Con dâng quả timbaru... 

. Con dâng dưa hấu... 

. Con dâng dưa bở.... 

. Con dâng dưa leo.... 

. Con dâng hoa phàrusaRa.... 

. Con dâng lò sưởi íay... 

. Con dâng một năm rau xanh.... 

. Con dâng một bó hoa nhỏ... 

. Con dâng một bó củ sen... 

. Con dâng một năm lá thuốc... 

. Con dâng cháo xoài... 

. Con dâng bảnh mè... 

. Con dâng dây thất lưng.. 

. Con dâng dây treo ở vai... 

. Con dâng tám vải buộc vét thương... 
. Con dâng cáy quạt... 

. Con dâng cây quạt lá kè... 

. Con dâng dụng cụ đuôi ruôi băng lông công... 
. Con dâng cây dù che năng... 
. Con dâng đôi dép... 

. Con dâng bánh déo... 

. Con dâng mứt kẹo... 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 65 of277 


49. Con dâng bánh ngọt lên một Sa-môn đi khất thực... 
30. Hãy ngăm Lâu đài đây của con, 

Là Thiên nữ con biến hóa khôn lường, 

Vĩnh quang nhất giữa đàn tiên nữ, 

Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 


51. Vì thể sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


52. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thể oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


33. Lành thay ta đã đến hôm nay, 
Hạnh phúc bừng lên, rạng rỡ ngày, 
Vì được thầy đàn Thiên nữ áy 
Thay hình đôi dạng thỏa lòng đây. 
54. Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, 
Ta quyết thực hành lắm phước duyên: 
Bồ thí, tịnh cân, thân chế ngự, 
Ta nguyễn đến cảnh chẳng ưu phiển. 
6. (34) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Rực Rỡ (Daddalha-Vimàna) 
Bấy giò, Đức Thế Tôn trú tại Sàvwa#hi ở Kỳ Viên. Thời ấy trong một làng nhỏ của thị trần Nalaka có 


một người khá giả, tình nguyện phụng sự Tôn giả Trưởng lão ®evz/a (Ly-bà-la). Người ấy được hai con 
gái: một nàng tên Bhadda, nàng kia là Subhaddà. 


Bhaddà về nhà chồng, đầy đủ tín tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với 
chồng: 


- Thiếp có một em gái tên ,S%bJaddà, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em thiếp sanh con trai, nó cũng là con 
của thiệp và dòng dõi này không bị tuyệt tự. 


Chồng bảo nàng: 

- Được lắm. 

Và chàng làm theo đề nghị của vợ. 

Bấy giờ Bhaddà khuyên nhủ Subhaddà: 


- Này em, hãy thích thú bố thí, và tỉnh cần sống theo chánh hạnh, như vậy sẽ có nhiều lợi lạc cho em 
trong đời hiện tiên này và đời sau. 


Một hôm, %bhađdà theo lời khuyên của chị và làm theo điều nàng bảo, thỉnh cầu Tôn giả Revz/à đến 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 66 of277 


thọ thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng. Đầy đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi 
Tôn giả Revafà cùng chư Tỷ-kheo các món cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mêm. VỊ Trưởng lão nói lời 
tùy hỷ công đức rôi ra đi. 


Về sau, Subhaddà từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. Còn 8Jaddà, trước kia chỉ cúng 
dường cho các cá nhân riêng lẻ, nên được tái sanh làm thị nữ của Szkka Thiên chủ. 


Bấy giờ Subhaddà, nhân lúc suy nghĩ lại thành quả của chính mình,tự hỏi: “Vì công đức nào mà nay ta 
đã hóa sinh tại đây?”. Và nhận ra chính nàng đạt được cảnh giới này do cúng dường Tăng chúng theo lời 
khuyên của 8haddaà. Rồi trong lúc nàng hỏi: “Thế Bhadda nay ở đầu?”, nàng thấy chị nàng đã tái sanh 
làm thị nữ của Sak#a, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước vào Lâu đài của chị. Lúc ấy 
Bhaddaà hỏi nàng: 


1. Chói lọi dung nhan đẹp rõ ràng, 
Hồi nàng Thiên nữ đại vinh quang, 
Sáng ngời vượt hăn bao Thiên nữ 
Tam thập tam thiên giới vẻ vang. 


2. Ta chẳng nhớ ta đã gặp nàng, 
Đây lần đâu diện kiến dung nhan, 
Từ Thiên chúng cõi nào đi đến, 
Và gọi tên ta thật rõ ràng? 

Nàng ngâm hai vẫn kệ giải thích: 


3. Bhad-da, em chính Su-bhad-dà, 
Khi ở cõi người một kiếp Xưa, 

Em lấy chồng chung cùng chị đó, 
Em là tiểu muội chị đáy mà. 


4. Đến lúc em thân hoại mạng chung, 
Tự do giải thoái cõi hông trần, 

Về sau cộng trú cùng Thiên chúng 
Hóa Lạc thiên vui thủ tột cùng. 


Bhadda lại hỏi nàng: 


hÃ Những người làm thiện nghiệp an lành 
Đi đến cõi trời đê tải sanh, 

Em được sanh cùng Thiên chúng á ấy, 
Su-bhad-dà phát biểu phân mình. 


6. Nhưng làm sao có pháp môn nào 
Em được người nào dạy ở đâu, 

Bồ thí cách nào hành thiện sự 

Làm em sáng chói giữa trời cao? 


7. Đã đạt đến danh vọng lẫy lừng, 
Vĩnh quang xuất chúng, hưởng thiên ân, 
Khi nàng Thiên nữ nghe lời hỏi, 


Quả áy nghiệp gì, hãy giải phân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 67 of277 


Subhaddà đáp: 


ở. Cúng dường vừa đúng tám phân ăn, 
Kiên trước tự tay em hiền dâng, 

Đây đủ tín tâm đem bó thí 

Chúng Tỳ-kheo xứng đáng chia phân. 


9. Vì thế sắc em đẹp thể này, 

Và em vinh hiển ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


10. Xin trình Thiên nữ đại oai thân 

Công đức em làm giữa thê nhân, 

Vì thể oai nghỉ C1 rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Sau đó Bhadda hỏi nàng: 


TT. Với tự tay mình, đủ tín tâm 
Chị đem nhiễu thực phẩm cung dâng 
Sa-môn, Phạm hạnh, thân điêu phục, 
Hơn cả em ngày trước đã làm. 


12. Sau khi đã bó thí nhiêu hơn, 
Chị đến với Thiên chúng hạ tẳng, 
Sao em cúng ít hơn thời ấy, 

Lại được vinh quang thật lẫy lừng? 
Thiên nữ, khi em vừa được hỏi, 
Nghiệp gì quả ấy, hãy phân trần. 


Subhaddà lại nói: 


13. Xưa em gặp một vị tu hành, 
Là bác thấy làm khởi tín thành, 
Em thỉnh câu ngài về thọ thực, 
Ly-bà-la, với bảy đồng hành. 


14. Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, 
Vì lòng lân mân đối quần sanh, 
Dạy em: “Bồ thí lên Tăng chúng”, 
Vì vậy em y giáo phụng hành. 


15. LỄ vật cúng dường lên chúng Tăng 
Trú an trong quả lớn vô ngân, 

Chị đem bồ thí từng người một 

Chẳng được hưởng nhiễu quả phước ân. 


Khi Subhadda đã nói như vậy, 8haddà chấp nhận ý nghĩa trên và ước mong đời sau sẽ nhiệt tình noi 
gương em nàng, bẻn ngâm kệ: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 68 of277 


16. Nay biết cúng dường lên chúng Tăng 
Được nhiều phước quả lớn vô ngắn, 

Khi nào trở lại làm người nữa, 

Chị sẽ chuyên tâm việc cúng dường 

Lên chúng Tỷ-kheo nhiễu mãi mãi, 

Lòng đây hào phóng, chẳng xan tham. 


Rồi Subhaddà trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Sakka Thiên chủ thấy Thiên nữ ấy sáng chói nhờ 
hào quang của sắc thân nàng vượt trội hơn hắn Thiên chúng cõi trời Ba mươi ba, và đã nghe câu chuyện 
giữa hai nàng, nên ngay sau khi Swbhaddà biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi 8haddà: 


17. Ai là Thiên nữ, hỡi Bhad-dà, 
Trỏ chuyện cùng nàng thật HẾt na, 
Nàng ấy vượt lên về mỹ sắc 

Mọi Thiên thân cõi Ba mươi ba? 
Nàng tâu trình Thiên chủ: 


18. Tâu ngài Thiên chủ, ở phàm trần, 
Kiếp trước sinh làm một nữ nhân, 
Nàng đã cùng con làm tỷ muội, 
Chúng con thời ấy lấy chung chông, 
Bởi vì nàng cúng dường Tăng chúng, 
Nay sáng ngời lên với phước án. 


Sau đó Sakka Thiên chủ thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật đáng tuyên dương mà nàng đã 
cúng dường Tăng chúng: 


19. Ngày xưa Thiên nữ ấy em nàng, 
Nhờ thiện pháp, nay chiếu ánh quang, 
Nàng đã cúng dường lên Thánh chúng, 
Tru an trong quả lớn vô lường. 


20. Trước kia trên đỉnh Thưu Linh Sơn, 
Ta hỏi Phát-đà, Đức T' hé Tôn, 

Về sự kết thành do bồ thí, 

Nơi nào đem quả lớn khôn lường. 


21. Đối với phàm nhân chúng hữu tình 
Cung dường mong phước đức phân mình, 
Nơi nào bồ thí nhiều thành quả 

Mang lại cho người lúc tải sanh? 


22. Phật-đà trước đã hiểu tỉnh trờng 
Nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường, 
Bồ thí nơi nào đem quả lớn, . 

Nên Ngài giảng giải với ta răng: 


SP Bồn người đang tiền bước lên đường, 
Và bón người đặc quả trủ an, 

Tăng chúng chánh chân và chú trọng 
Thực hành Giới, Định, Tuệ tỉnh cần. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 69 of277 


24. Đối với phàm nhân, chúng hữu tình 
Cúng dường mong phước đức cho mình, 
Dâng nhiêu lễ vái lên Tăng chúng 

Đem quả lớn về lúc tái sanh. 


25. Vì Tăng chúng rộng lớn mênh mang, 
Sâu thắm không lường giống đại dương, 
Đệ tử bác Anh hùng dưới thê 

Là người tôi thăng giữa phàm nhân, 

Nơi nào Tăng chúng đi truyền pháp, 
Chư vị đều mang đến ánh quang. 


26. Những người đem lễ cúng chư Tăng, 
Lễ vật cúng dường thật chánh chân, 

Bồ thí, hiển dâng theo Chánh pháp, 

LỄ kia mang quả lớn vô cùng, 

Cung dường lê vật lên lăng chúng 
Được các Phật-đà tán thán luôn. 

27. Tích đức này đây chính phước điển, 
Những người kia tiên bước đi lên 

Giữa đời, tâm ngập tràn hoan hỷ, 

Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn: 

Của thói xan tham cho tận gốc, 

Không còn lâm lỗi, sẽ sanh Thiên. 


Sakka Thiên chủ kế toàn chuyện này với Tôn giả Mahà-Moggallàna, Tôn giả lại trình lên Thế Tôn. Ngài 
lây đó làm một dịp thuyêt pháp. 


7. (35) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Sesavati (Sesavati-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên. Thời ấy trong làng N/aka nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) có một nàng dâu trong nhà một gia chủ giàu tiền của. 


Chuyện kẻ rằng nhiều kiếp trước, khi ngôi kim Tháp rộng một do- tuần đang được xây để thờ Đức Thế 
Tôn Kassapa, nàng còn là một thiếu nữ cùng đi với mẹ đến khuôn viên của đền thờ này và hỏi mẹ: 


- Mẹ ơi, các người này đang làm gì thế? 

- Họ đang đúc gạch bằng vàng đề xây tháp. 

Khi nghe vậy, cô gái có tín tâm liền bảo mẹ: 

- Mẹ ơi, ở cổ con có món nữ trang nhỏ này bằng vàng. Con muốn đem nó tặng vào ngôi bảo Tháp. 
- Thế thì tốt lắm, con hãy đem cúng nó đi. 


Rôi tháo món nữ trang từ cô con gái ra trao tận tay người thợ vàng, bà bảo: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 70 of277 


- Đây là phần đóng góp của con bé này. Hãy thêm nó vào viên gạch ông đang đúc nhé. 
Người thợ vàng làm theo lời ấy. 


VỀ sau cô gái từ trần và do công đức đặc biệt kia, được tái sanh vào thiên giới, rồi lần lượt đi từ thiện thú 
này đên thiện thú khác; vào thời Đức Thê Tôn Gøízma, nàng tái sanh ở làng Nalaka. 


Một hôm nàng được mẹ sai đi làm việc cho bà, nàng đem một ít tiền đến một tiệm mua dầu. Trong tiệm 
này có một g1 c chủ đang đào đất đề lấy một số lớn đồng tiền, vàng, ngọc trai, châu báu đủ loại đã được 
cha chôn giấu để dành từ xưa. Người chủ tiệm thấy răng vì nghiệp quả của mình, chúng đã biến thành 
sỏi đá. Sau đó vị Ấy chất thành một đóng, cất vào một nơi đề quan sát chúng vừa tự bảo: “Do năng lực 
của những người đây đủ công đức, chúng sẽ trở thành vàng bạc, đồng tiền như xưa” 


Bấy giờ cô gái thấy vậy bèn hỏi: 


- Sao các đồng tiền kahàpana và châu báu được chất đồng thế này? Hiển nhiên chúng cần phải được cất 
giữ đúng đăn mới phải. 


Người chủ tiệm nghe vậy tự nghĩ: “Cô gái này có đại phước đức. Nhờ cô này tất cả của cải này sẽ biến 
thành vàng bạc cả, và sẽ có giá trị cho ta. Ta sẽ đối xử với cô ấy thật ân cần tử tế”. 


Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng: 

- Xin hãy gả con gái bà cho con trai tôi. 

Ông trao tặng nàng một số tài sản lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô gái về nhà mình. 

Sau đó, nhận thấy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói: 

- Con thấy cái gì đây? 

Nàng đáp: 

- Con chẳng thấy gì ngoài một đồng tiền, vàng, và châu báu. 

Ông lại bảo: 

- Các châu báu này đã biến mất vì kết quả các nghiệp ác của nhà ta, nay nhờ các nghiệp ưu thắng của 
con, chúng đã trở thành bảo vật. Vậy từ nay chỉ mình con trong nhà này được cai quản mọi sự. Còn 
chúng ta sẽ chỉ dùng những thứ gì do con định đoạt. 

Từ đó mọi người biết nàng qua danh hiệu $eszvzf (Nữ phú gia). 

Vào thời ấy Tôn giả Tướng quân Chánh pháp Sàripu#a biết các hành nghiệp của đời mình đã chấm dứt, 
bèn suy nghĩ: “Ta sẽ trao bảo vật cho mẹ ta, nữ nhân Bà-la-môn Ràpasaz¡, để làm nơi nương tựa cho bà, 
rồi ta sẽ đặc Niết-bàn vô dư y”. 

Tôn giả liền đến gần Đức Thế Tôn, thông báo cho Ngài biết Niết-bàn vô dư y của mình sắp đến, và theo 


lệnh của bậc Đạo Sư, Tôn giả thị hiện một phép đại thần thông, rồi nói hàng ngàn lời tán thán Đức Thế 
Tôn và khởi hành; mặt vừa hướng thắng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất dạng Ngài. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 71 of277 


Khi đã ra đi khuất dạng, Tôn giả còn đảnh lễ Ngài một lần nữa, rồi được chúng Tyỷ-kheo vây quanh, Tôn 
giả rời tính xá. Tôn giả đưa huấn thị cho Tăng chúng xong, lại an ủi Tôn giả Ananda, và bảo tứ chúng 
quay về sau khi tiễn đưa Tôn giả. Vừa đúng lúc đến làng Nziaka, an trú mẫu thân Tôn giả vào quả vị Dự 
Lưu. vào lúc rạng đông, Tôn giả đắc Niết-bàn vô dư y ngay ở trong căn phòng mà Tôn giả đã được sinh 
ra. Sau đó cả chư Thiên và loài Người cùng làm lễ cung kính cúng dường di hài Tôn giả suốt bảy ngày. 
Họ làm dàn hỏa thiêu cao một trăm cwðï/ (45m) với đủ loại chiên-đàn và hương liệu. 


Nàng Sđsavafi cũng nghe tin về Niết-bàn vô dư y của Tôn giả. Nàng bảo: “Ta sẽ đi đảnh lễ ngài”, và dặn 
gia nhân đặt hoa băng vàng đây hộp và đem hương liệu đến, nàng muốn xin phép cha chồng ra đi. 


Ông bảo nàng: 
- Con đang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và gửi hương hoa đến thôi. 


Tuy thế, nàng đầy tín tâm, suy nghĩ: “Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng ta tại đó, ta cũng muốn đi 
hành lễ cúng dường”. Rồi không nghe lời khuyên của ông, nàng cùng các người hầu cận ra đi, cúng 
dường hương hoa xong, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. 


Vào lúc ấy, một con voi đang lên cơn động tình ở trong đoàn tùy tùng của hoàng gia đến làm lễ cúng 
dường Tôn giả Trưởng lão, thình lình chạy vào đó, khi mọi người thấy nói, liền hốt hoảng chạy trôn vì 
sợ chết, đám đông ấy dẫm chết Sesavzri, nàng đã ngã gục trong đám người chen lấn nhau. 


Nàng đã hoàn thành lễ cúng dường và từ trần với niềm tin đối với Tôn giả. Tâm đây thành tín, nàng 
được tái sanh vào cối trời Ba mươi ba. 


Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thấy chính là do lễ cúng dường Tôn 
giả Trưởng lão, nên với lòng thành tín hướng vê Tam Bảo, nàng cùng Lâu đài của nàng du hành đến 
đảnh lễ bậc Đạo Sư, vừa bước xuống khỏi Lâu đài, nàng đứng chặắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng 
kính. 


Thời ấy Tôn giả Vangisa, đang ngồi cạnh Đức Thế Tôn nói như vầy: 
- Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thiên nữ kia về công đức phước nghiệp mà nàng đã làm. 
Đức Thế Tôn bảo: 
- Này Vangisa, cứ làm như vậy đi. 
Sau đó Tôn giả Vangisa ngâm kệ tán thán Lâu đài của nàng trước tiên: 
1. Với ảnh sáng ngời của thủy tỉnh, 
Bạc vàng bao phú khăp chung quanh, 
Lâu đài diệm lệ đây màu sắc, 
Ta thấy nơi cư trú hiển vinh, 
Đây đi cửa vòng cung chạm trồ, 
Cát vàng rải rắc lỗi Thiên đình. 
2. Như mặt trời xua bóng tôi tan, 


Về thu chiếu sáng khắp mười phương, 
Lâu đải chói lọi trên thiên đỉnh 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 72 of277 


Như cột lứa bừng ánh dạ quang. 


3. Chẳng khác nào tia chớp sáng lòa, 
Khiên hôn mê mân giữa trời xa, 
Vang lừng chữm chọe, đàn, kèn, trồng, 
Tráng lệ như thành phô lInd-ra. 


4. Đáy đó hoa sen đỏ, trắng, xanh, 
Hoa lài, dâm bụt đỏ đầy cành, 
A-so-ka với Sà-la nở, 

Cây đẹp tỏa hương ngát dịu lành. 


3. Viễn quanh thông, mít, Bhu-ja-ka, 
Chẳng chịt hoa leo đảm cọ dừa, 
Sen, súng đâm chối như bảo ngọc, 
Hồ sen tuyệt mỹ, hối tiên nga! 


6. Bắt kỳ dưới nước có hoa nào, 
Hoặc ở đất bằng hoa mọc sao, 
Dù thuộc thiên thần hay hạ giới, 
Chúng đều mọc ở tại lẫu cao. 


7. Đây là kết quả sự tu hành, 

Điêu phục tự thân, được hóa sanh, 
Do nghiệp gì, Lâu đài đạt được? 
Hồi nàng Thiên nữ nói cho mình. 


Sau đó Thiên nữ đáp: 


ở. Cách nào con đạt Lâu đài này 
Có công, hạc, trĩ đên từng bây, 
Hồng nga, ngông xám, sơn ca hót, 
Vang dội tiêng chỉm lánh lót thay. 


9. Đây đủ cây hoa tỏa rộng cành: 
Vô ưu, đào đỏ với kèn xanh, 

Làm sao con đạt Lâu thiên giới, 
Tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. 


10. Hưng thịnh miễn đông Ma-kiệt-đà, 
Có làng tên gọi Na-la-ka, - 

Xưa làm dâu một nhà nơi ấy, 

Dán chúng gọi con “Nữ phú gia ”. 


TỊ. Tâm con tràn ngập nổi hân hoan, 
Rải rắc hoa thơm khắp đại nhân, 
Ngài được trời, người động kính mộ 
Vê tài thuyết pháp lần hông ân, 
Phước điễn vô thượng là Tôn giả 
Xá-lợi-phất vừa xả báo thân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 73 of277 


12. Sau khi con kính lẾ ngài xong, 
Ngài đã về nơi tôi thượng tầng, 
Đại giác giả mang thân cuồi áy, 
Con từ giã thê xác phảm trần, 

Đi lên Tam thập tam thiên giới, 
Con đến nơi này để trú thân. 


8. (36) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Của Mallikà (Mallikà-Vimàna) 


Sau khi, đã hoàn thành nhiệm vụ của bậc Giác Ngộ, từ thời Chuyển Pháp luân cho đến thời giáo hóa du 
sĩ ngoại đạo SŠubhadda, vào lúc rạng đông một đêm trăng tròn tháng Visảkha, giữa đôi Sàla song thọ tại 
Upavattana, rừng Sàla của các quốc vương ÄMalla ở Kusinàrà, Đức Thế Tôn, nơi nương tựa của thế gian 
đã viên tịch trong Niết-bàn giới vô dư y, và trong lúc kim thân của Ngài được chư Thiên và loài Người 
cúng dường, một tín nữ ở Kusinàrà tên Mallikà thuộc dòng họ các quôc vương Mfalla, vợ của Bandhula, 
một người mộ đạo, đầy tín tâm, lấy nước hương thơm rửa bộ nữ trang hình tấm mạng lớn (đề phủ quanh 
thân), giông như bộ nữ trang của đại tín nữ ƒ/sàkhä, và lau chùi thật bóng với một miếng vải mịn, rôi 
đem theo nhiều đồ vật khác như hương liệu, vòng hoa v.v.... đến đảnh lễ đi hài Đức Thế Tôn. 


[Đây chỉ là phần sơ lược, còn chuyện Mallikà có đầy đủ chỉ tiết trong bộ Luận Pháp cú (Dh.A.HI 119, 
Mallikadevivatthu) J 


Về sau, Ä⁄4/!ikà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Vì nàng đã cúng dường lễ vật như vậy, 
nên nàng được hưởng vô lượng Thiên lạc huy hoàng. Xiêm y nữ trang, lâu đài, đều sáng chói với thất 
bảo, cùng với ánh sáng của vàng ròng tuyệt hảo, rực rỡ chiếu khắp mười phương với kim sắc như thể rải 
rắc mọi hướng với những tia vàng tỉnh chật. 


Bấy giờ Tôn giả Nàrada đang du hành giữa Thiên chúng, trông thấy nàng bèn lại gần. Nàng cung kính 
đảnh lễ Tôn giả, rồi đứng chắp tay trong dáng điệu sùng kính. Tôn giả hỏi nàng: 


1. Thiên nữ khoác y phục ánh vàng, 
Điểm trang đây ngọc bắu kim hoàn, 
Thượng y vàng chói trồng kiểu diễm, 
Nàng chiếu sáng dâu chẳng điểm trang. 


2. Nàng đeo vòng đủ sắc là di, 

Chiếc mão điêm trang tỏa sáng ngời, 
Che phủ mạng vàng ròng óng ảd, 

Với bao hàng chuôi ngọc buông lợi. 


3. Bảo vát hoàng kim kết ngọc hông, 
Ngọc frai và ïIgỌC thạch chen lông, 
Minh châu mắt báo và hông Hgọc 
Như mắt bồ câu ngọc sáng trong. 


4. Ti iễng chim không tước đáng yêu thay, 
Tiêng của hông nga chúa ở đây 

Cùng tiếng sơn ca êm ái quả, 

Dịu dàng nighe chúng hót từng bây, 
Khác nào âm điệu đàn năm thứ 

Đồng tấu lên hòa khúc nhạc hay. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 74 of277 


3. Xe của nàng hoàn hảo sáng ngời, 
Khảm đầy bảo ngọc thật xinh tươi, 
Thiên xa lộng lây và cân xứng, 
Hình dáng hài hòa khặp mọi nơi. 


6. Thân sắc nàng như bức tượng vàng, 
Đứng bên xe ngọc tỏa hào quang, 

Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỏi, 

Hãy nói nghiệp gì quả áy mang? 


Và Thiên nữ đáp lời: 


7. Tắm mạng vàng ròng với bảo trân, 
Ngọc trai dày đặc phủ kim ngân, 
Lòng thành con cúng Cổ-đàm Phật 
Vô lượng phước điên tịch diệt xong. 


ở. Sau khi thiện sự đã hoàn toàn, 
Công đức được chư Phát tản dương, 
Con thọ hưởng Lâu đài hạnh phúc, 
Vô sâu, vô bệnh, mãi an khương. 


9. (37) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của V¡isàlakkhi (Visàlakkhì-Vimàna) 


Sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, khi Đại vương 4jâfasaffu (A-xà-thế) đã xây một đại Tháp ở 
Rảjagaha trên phần xá-lợi mà vua nhận được và cử hành lễ hội cúng dường xong, cô con gái một nhà 
làm vòng hoa tên Š„anđà, một tín nữ, một vị Thánh đệ tử đắc quả Dự Lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm 
đến cúng bảo Tháp, và vào các ngày trai giới, chính nàng đi đến đó lễ bái. 


Về sau, lúc từ trần, nàng được tái sanh làm thị nữ của Szk#ø Thiên chủ và một hôm Thiên chủ đi vào 
Lâm viên Caiaíà, thầy nàng đứng đó mà không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của tât cả các vị 
Thiên thân chung quanh nàng. 


Ngài bèn hỏi nàng lý do: 


1. Thiên nữ là ai cặp mắt huyền, 
Trong vườn lạc thủ Ci-ta Viên, 
Nàng đang đi dân đâu tiên chúng 
Háu cận quanh nàng ở cối thiên. 


2. Khi chư Thiên cõi Ba mươi ba 

Vào Lạc Viên này đủ mã, xa, 

Tât cả hào quang toàn hội chúng 
Đồng thời được phóng tỏa lan ra. 


3. Song nàng đã đến tận nơi đây, 
Đạo bước Lâm viên lạc thu này, 
Thân thê nàng không ai chiêu sáng, 
Vì sao dung sắc được như váy, 

Hỡi nàng Thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 75 of277 


Khi được Szkka Thiên chủ hỏi, Thiên nữ Sunandà đáp lời qua các vần kệ này: 


4. Thiên chủ, nghiệp xưa tạo quả này, 
Hình dung, sanh thú của con đây, 
Vinh quang, uy lực, tậu Thiên chủ, 
Xin lăng nghe con sẽ giải bày. 


5. Vương Xá thành đây lạc thú kia, 
Con là tín nữ Su-nan-dà, 

Tín tâm đây đủ hành trì giới, 

Bồ thí hán hoan rộng rãi mà. 


6. Các thứ đèn dâu, thức uống ăn, 

Tọa sảng, y phục thứ cân dùng, 

Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niêm thành tín nhiệt tâm. 


7. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Mông tám, những ngày có sáng trăng, 
Đặc biệt là ngày trong nửa tháng 
Liên quan Bô-tát giới tu thân, 

Con hành trì Bát quan trai giới, 

Đức hạnh con luôn sông hộ phòng. 


ổ. Hại mạng sát sanh con tránh xa, 
Giữ mình không dối, trả sai ngoa, 
Cũng không trộm cắp hay tà dục, 
Thói uống rượu say cũng đoqn trừ. 


9. Hân hoan giữ Ngũ giới t hành, 
Thành Để con nghiên cứu thật tỉnh, 
Đệ tử đức Cô- -đàm Giác giả, 

Là người có mắt, đảng lừng danh. 


10. Thuở trước một nhà quyền thuộc con 
Đã đưa con đủ loại hoa vòng, 

Con dâng tất cả vòng hoa áy 

Tại tháp của Ngài, Đức Thé Tôn. 


II. Vào ngày trai giới có trăng rằm, 
Con đến cúng dường với tín tâm, 
Hương liệu, vòng hoa, dâu đủ thứ, 
Tại đến bảo Tháp, chính tay dâng. 


12. Vì hạnh nghiệp ngày trước của con, 
Dáng tràng hoa, tâu đức Thiên hoàng, 
Hình dung, cảnh giới này con đạt, 

Vinh hiển cao sang, đủ lực thân. 


13. Vì hạnh nghiệp xưa tạo ở đời, 
Con thường giữ giới Bát quan trai, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 76 of277 


Kết thành thiện quả ngày sau đến, 
Thiên chủ, con mong đạt Bát lai. 


Rồi %zk#z Thiên chủ trình vấn đề này với Tôn giá Vangisa. Tại Hội nghị kết tập Kinh điển, Tôn giả 
thuật chuyện này với chư Trưởng lão thời ấy đang biên soạn Giáo pháp và chư vị thêm chuyện này đúng 
như thật vào Kinh tạng. 


10. (38) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Cây San Hô (Paricchattaka-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn, trú tại Sàvaffhi, trong Kỳ Viên. Một đệ tử tại gia đầy tín thành cúng dường thực 
phâm lên Đức Thế Tôn tại nhà riêng vô cùng trọng thẻ. 


Ngay lúc ấy một nữ nhân lượm củi trong Hắc lâm thấy một cây Vô ưu (Asoka) đang nở hoa. Bà đi nhặt 
các cành hoa đến rải quanh Đức Thế Tôn, cung kính đánh lễ Ngài rồi ra về. 


Sau đó bà từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, hưởng lạc thú tại BM lạc Viên Nandana, cùng 
với đoàn tiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới cây Thiên hoa San hô. Tôn giả Mahà-Moggallàna cũng 
thấy nàng và hỏi nàng như vây: 


1. Cùng với San hô, các loại hoa, 
Vườn tiên tuyệt mỹ đẹp lòng ta, 

Kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, 
Nàng thích thú và cất tiếng ca. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 

Âm nhạc thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tỏa rộng, 
Làn hương địu ngọt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, 
Trâm cài tóc bím kết bên mình, 

Âm vang như tiếng tơ hòa tấu 

Năm thứ đàn huyền điệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, ` 
Âm hưởng các vỏng vàng ngọc ây 
Khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 


6. Và hương của các chuỗi phương hoa 
Khả ái trên đâu nhẹ tỏa ra, 

Thoang thoảng bay đi kháp mọi hướng 
Giống như cây mạn-thù-sa-ka, 


7. Nàng thở làn hương thật ngọt ngào, 
Nàng nhìn vẻ đẹp cõi trời cao, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 77 of277 


Hồi nàng Thiên nữ khi nghe hỏi, 

Hãy nói quả đây của nghiệp nào. 

Sau đó Thiên nữ đáp lời: 

ổ. Thuở trước con dâng cúng Phát-đà 

Những vòng hoa đẹp A-so-ka, 

Đỏ hồng, rực sảng như màu lửa, 

Ngào ngạt hương thơm thoang thoảng đưa. 

9. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, 

Nghiệp lành được Đức Phật tuyên dương, 

Nay con thọ hưởng nhiều ân phước, 

Vô bệnh, vô sâu, mãi lạc an. 
Tổng Kết 
- Lâu đài Huy Hoàng, Lâu đài người cúng khúc mía, Lâu đài Trường kỷ, Lâu đài Lata. 
- Lâu đài GƠw//ia, Lâu đài Sáng chói, Lâu đài Sesavzri, Lâu đài Malika, Lầu đài Vìsalakkhi, 
- Lâu đài Cây San hô. 


Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Phẩm Ba : Cây San Hô 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 78 of277 


PHÁM IV 
ĐỎ SAM 


1. (39) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka-Vimàna) 


Báấy giò, Đức Thế Tôn đang trú tại Sàwz//hi, trong Kỳ Viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm 
theo cách được miêu tả trong Lâu đài trước, một nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa từ cây Sâ/2 đang nở rộ 
trong Hắc Lâm, xâu từng chuỗi thành những bó hoa nhỏ, rồi lượm rất nhiều hoa quý, những hoa đã rụng, 
và nàng đi vào thành. 


Nàng thấy Đức Thế Tôn đang an tọa trong ngôi đình, và với tín tâm, nàng trân trọng cúng dâng các bó 
hoa ây đặt chung quanh tọa cụ của Ngài, rải thêm các hoa kia, rồi cung kính đảnh lễ Ngài, đi vòng quanh 
Ngài ba lần theo đúng nghỉ thức và ra đi. 


về sau nàng từ trần, và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Tại đây, một Lâu đài dành cho nàng được 
làm bằng pha lê đỏ, và trước đó là một rừng Sàla hùng vĩ với mặt đất được rải cát vàng. Khi Thiên nữ 
bước ra khỏi Lâu đài và đi vào rừng Sàla, các cây hoa rạp mình xuống và rắc hoa trên thân nàng. 


Tôn giả M⁄ahà Moggallàna đến gần nàng như đã tả ở trên, và hỏi nàng: 


1. Đỏ sẵm lẫu cao trải cát vàng, 

Kìa nàng Thiên nữ thật vinh quang, 
Nàng đang thưởng thức đàn hòa tâu, 
Năm thứ ám thanh tuyệt địu dàng. 


2. Nàng bước xuống lâu lộng lẫy kia 
Làm bằng châu ngọc trải kim sa, 
Vào rừng song thọ Sà-la ấy, 

Diễm lệ muôn đời nở rộ hoa. 


3. Dưới từng gốc đại thọ Sà-la, 
Nàng đứng dừng chán, Thiên nữ kia, 
Hùng vĩ cáy nghiêng mình cúi rạp 
Trước nàng, rải rắc cả muôn hoa. 


4. Mùi hương của đại thọ Sà-la, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 
Chim chóc dập đìu bay mọi hướng, 
Khác nào cây mạn-thù-sa-ka. 


3. Nàng thở làn hương thanh tịnh thay, 
Nàng nhìn vẻ đẹp quý cao này, 

Hồi nàng Thiên nữ, khi nghe hỏi, 

Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây. 


Khi được nghe Trưởng lão hỏi, nàng Thiên nữ ngâm các vần kệ đáp lời: 


6. Thuở được làm người giữa thế nhân, 
Con là nô lệ của nhà chồng, 

Khi nhìn Đức Phật đang an tọa, 

Con rải Sa-la đề cúng dâng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 79 of277 


7. Thời ấy tâm đây đủ tín thành, 
Con dâng lên với chính fay mình 
Phái-đà một chiếc vòng hoa đẹp 
Bằng đám Sà-la kết thật tỉnh. 


ở. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, 
Nghiệp lành Đức Phật tuyên dương, 
Nay con thọ hưởng nhiễu ân phước, 
Vô bệnh, sô sáu, mãi lạc am. 


2. (40) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Sáng Chói (Pabhassara-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha. Thời â ấy ở Ràjagaha có một đệ tử cư sĩ đầy tín thành đối VỚI 
Trưởng lão Mahà-Moggallàna. Một trong hai cô con gái vị này là một tín nữ có lòng thành kính đối với 
bậc Trưởng lão ây. 


Một hôm Tôn giả ÄM⁄ahà-Moggallàna đi khất thực trong thành Rài agaha, đến tận nhà ấy. Cô gái thấy Tôn 
giả, lòng đầy hoan hỷ, bảo sửa soạn chỗ ngồi, và khi Tôn giả đã an tọa tại đó, nàng cúng dường một 
tràng hoa lài và đỗ đây mật mía vào bình bát của Trưởng lão. Tôn giả vẫn ngồi yên vì muôn nói lời tùy 
hỷ công đức. Cô gái tỏ ý răng nàng không có thì giờ đê nghe Tôn giả vì đang bận nhiêu công việc nhà, 
Và nÓI: 


- Con sẽ xin nghe Pháp vào một ngày khác. 


Rồi nàng cung kính đảnh lễ vị Trưởng lão và giã từ, ngay hôm ấy nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba 
mươi ba. Tôn giả Mahà Moggallàna đến gần nàng và hỏi nàng qua các vần kệ này: 


1. Thiên nữ dung nhan đẹp rỡ ràng, 
Xiêm y lấp lánh tỏa hào quang, 

Tứ chỉ bóng loáng chiên-đàn phản, 
Vĩ đại thay thần lực của nàng, 

Thiên nữ là ai đây diễm lệ, 

Thấy ta, nàng đảnh lễ nghiêm trang? 


2. Sàng tọa cao sang dát bảo châu, 
Sáng ngời nàng ngự ở trên láu, 
Hào quang tỏa chiêu nhự Thiên chủ 
Trong H lạc Viên chăng khác đâu. 


3. Ngày trước nàng tu thiện hạnh nào, 
Nghiệp gì, nàng hưởng quả trời cao, 
Hồi nàng Thiên nữ, khi nghe hỏi, 

Hãy nói quả này bởi cớ sao? 


Được Trưởng lão hỏi như vây, nàng Thiên nữ giải thích qua các vần kệ: 
4. Tôn giả đi xin vật cúng dường, 


Con dâng mật mía với hoa tràng, 
Đây là kết quả hành vi ấy, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 80 of277 


Con hưởng thọ thiên giới lạc an. 


5. Song con ân hận mãi trong tâm, 

Vì đã trót gây việc lôi lám, 

Tôn giả, con không nghe Chánh pháp, 
Pháp Vương khéo giảng ở trên trần. 

6ó. Vậy con xin chúc: “Phước phần ngài ”. 
Lân mẫn phân con, bất cứ ai 

Khích lệ con vào trong đạo lý, 

Pháp Vương khéo giảng ở trên đời. 


7. Bất cứ ai đây đủ tín tâm, 

Tìĩn vào Đức Phật, Pháp, Tă ũng đoàn, 
Đẩu hơn con hẳn về dụng sắc, 

Thọ mạng, hào quang, danh vọng vang, 
Thiên chúng này hơn con các mặt 
Hiển vinh thân lực đại huy hoàng. 


3. (41) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Trên Con Voi (Nàga-Vimàna) 

Bấy gIỜ, Đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nai ở 1sipafana (Trú xứ chư Tiên) trong Vườn Nai. Thời ấy một đệ 
tử tại gia, sống ở Ba-la-nai, là kẻ mộ đạo, đầy tín tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dệt một bộ y 
và giặt thật sạch để cúng dường Đức Thế Tôn. 

Bà đi đến đặt bộ y dưới chân Ngài và nói như vầy: 

- Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn từ bi nhận bộ y này để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Đức Thế Tôn nhận bộ y và nhìn thấy. các đức tính đầy đủ của bà, bèn thuyết pháp cho bà. Lúc kết thúc, 
bà đắc quả Dự Lưu, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, đi quanh Ngài một vòng đúng nghỉ thức, rồi về nhà. 


Chăng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, và được Saz##&a Thiên chủ sủng 
áI, đặt danh hiệu Yasufarà. 


Do uy lực công đức của Thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện được phủ trong. tâm lưới bằng 
vàng: rồi một chiếc đình bằng bảo ngọc hiện ra trên lưng voi, bên trong có bảo tọa bằng ngọc trang 
hoàng lộng lẫy. Trong đôi ngà voi có hai hồ sen diễm lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng, đồng thời hiện ra. 
Tại đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca múa hát. 


Đức Thế Tôn, sau khi đã ở tại Ba-la-nại một thời gian như ý, liền khởi hành về phía Sàvatthi. Đến đó, 
Ngài trú trong Kỳ Viên. Bấy giờ Thiên nữ ây suy ngẫm về cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, 
liên nhận thấy: ““Việc này là do nhân duyên cúng dường bậc Đạo Sư”. 

Lòng đầy hoan hỷ, tín thành và cung kính đối với Ngài, nàng phi hành qua không gian trên lưng bảo 
tượng huy hoàng của nàng khi đêm đã về khuya, rồi giáng hạ từ lưng voi, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
vươn đôi tay ra chắp lại và đứng gần đó. 


Tôn giả Vangisa được sự đông ý của Thê Tôn, bèn hỏi nàng như vây: 


1. Ngự trên thiên tượng thật huy hoàng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 81 of277 


Bao phủ toàn cháu bu ngọc vàng, 
Đại tượng oai hùng kim vÕng phủ, 
Cân đai đẹp lộng lẫy muôn phân, 
Hồi nàng Thiên nữ đây trân bảo, 
Đã đến đây qua giữa cõi không. 


2. Phía trên của mỗi chiếc ngà voi 
Xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, 
Trong tựa pha lê, làn nước mái, 
Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài 
Giữa hồ sen khiên lòng mê mắn, 
Tiên chúng này đang múa tuyệt vời. 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại huy hoàng, 
Nàng đã đạt bao đại lực thân, 

Công đúc gì xưa nàng đã lạo, 

Khi tải sanh làm một thê nhân? 

Vì sao thân lực nàng ngời sáng, 

Dung quang chiêu tỏa khắp mười phương? 


Được vị Trưởng lão hỏi như vậy, Thiên nữ đáp lại qua các vân kệ này: 


4. Khi đến Ba-la-nai thuở xưa, 
Con dâng Đức Phật bộ Cả-Sa, - 
Bái chân Ngài, kê con ngôi xuông, 
Hoan hỷ chấp tay lễ Phật-đà. 


9. Đức Phật màu da sáng tựa vàng, 
Dạy con Khổ, Tập, ấy vô (hường, 
Niết-bàn, Khổ diệt là trường cửu, 
Ngài dạy con dân biết đúng Đường. 


6. Đời con ngắn ngủi vội lìa trần, 
Từ đó mạng chung được hóa thân, 
Uy danh ở giữa đoàn Thiên chúng 
Tam thập tam thiên thật lây lừng, 
Ái hậu Sak-ka cùng mỹ hiệu 
Ya-sut-ta hiển hách mười phương. 


4. (42) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Alomà (Alomà-Vimàna) 

Trong lúc Đức Thế Tôn trú gần Ba-la-nai tại /siparana (Trú xứ chư Tiên) trong Lộc Uyền, Ngài vào 
thành Ba-la-nại đề khất thực. Tại đó một nữ nhân nghèo khó tên 4/omà thấy Ngài, với tâm đầy thành tín, 
nhưng không có gì khác để cúng dường, bèn suy nghĩ: “Một vật như thế này được cúng dường Đức Thế 


Tôn sẽ có kêt quả vĩ đại cho ta”. 


Rồi bà đem dâng Ngài chiếc bánh kummàsa bằng bột gạo khô cứng, không có muối và bề vụn. Do việc 
cúng dường này, tâm bà cảm thấy hoan hỷ. 


Đức Thế Tôn nhận bánh. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 82 of277 


Về sau bà từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi nàng: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Ở Ba-la-nại ấy ngày xưa, 
Con có lòng tín tưởng Phát-đà, 
Thân tộc mặt trời đây ánh sáng, 
Tay con dâng bánh kum-maả-sa. 


6. Hãy nhìn phước báo kum-mà-sq, 
Miếng bánh không nêm muối cứng khô, 
Ai chẳng thực hành nhiều thiện sự, 
Khi nhìn hạnh phúc A-lo-mà? 


7. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Vì thể oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
5. (43) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo Gạo (Kan7ikadàyika-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Andhakavinda. Thời ấy một cơn bệnh do trúng gió phát sinh trong bụng 
Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khi ông đi khất thực hãy đem về một ít cháo chua đề làm thuốc trị bệnh cho Ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 83 of277 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ làm như vậy. 


Tôn giả hứa xong, câm bình bát do Tứ Đại Thiên vương tặng, đên đứng trước cửa nhà vị y sĩ cận sự của 
Tôn giả. 


Bà vợ của y sĩ thấy Tôn giả, liền đảnh lễ, cầm bình bát và bảo vị Trưởng lão: 
- Bạch Tôn giả, Tôn giả cần loại thuốc gì? 


Ta thấy rõ bà ấy là người thông minh nên đã nhận ra: “Trưởng lão này đến đây khi cần được liệu, chứ 
không phải thực phâm”. 


Và khi Tôn giả bảo: 
- XIn cho một ít cháo gạo. 


Bà suy nghĩ: “Thuốc này không phải dành cho Sư phụ ta, quả thật chiếc bình bát này không phải của ai 
khác ngoài. chiêc bình của Đức Thê Tôn. Nào, ta hãy tìm cho được loại cháo gạo thích hợp với vị cứu 
nhân độ thê”. 


Lòng tràn ngập hân hoan cung kính, bà nâu món cháo với nước trái táo, đô đây bình bát và đê dùng 
chung với món cháo, bà sửa soạn thêm vải thực phâm khác nữa. 


Nhờ dùng món này, bệnh của Đức Thế Tôn được thuyên giảm. Về sau, bà ấy từ trần, tái sanh vào cõi 
trời Ba mươi ba, thọ hưởng đại thiên lạc. 


Tôn giả M#ahà-Moggallàna hỏi bà như vầy: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đêu xuát hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Kiếp xưa con ở An-dha-ka, 
Con cúng cháo dâng Đức Phát-đaà, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 84 of277 


Đáng có hào quang dùng món cháo 
Nấu cùng trải tảo với dâu pha. 


6. Trộn chút hồ tiêu, với tỏi ta, 

Cho thêm vào ft nước là-ma, 

Với lòng thành tín con dâng cúng 
Lên đáng chánh nhân, Đức Phật-đà. 


7. Nữ hoàng chánh hậu Chuyển luân vương, 
Khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, 

Yếu điệu dưới mắt nhìn Thánh chúa, 

Cũng không có giá trị ngang bằng 

Một phân mười sảu người thành tín 

Đem món cháo hoa áy củng dường. 


ở. Một trăm con ngựa, trăm cán vàng, 
Xa giá do la kéo, một trăm, 

Kiểu nữ trăm ngàn trang điểm ngọc, 
Hoa tái, giá trị cũng không bằng 
Một phân mười sảu người thành tín 
Đem món cháo hoa áy củng dường. 


9. Một trăm voi ở Tì uuyết Cao Sơn 
Ngà giống càng xe, thật trắng cường, 
Vương tượng oäai hùng mang áo giáp, 
Cân đai vàng IigoC cũng không bằng 
Một phân mười sảu người thành tín 
Đem món chảo hoa ấy cúng dường. 


10. Dù người năm giữ mọi quyên năng, 
Khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng 
Chỉ một phần mười sáu lỄ vật 

Người đem món cháo ấy cung dâng. 


6. (44) Câu chuyện thứ sáu - Lâu Đài Tịnh Xá (Vihàra-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Sàvafhi, trong Kỳ Viên tinh xá. Thời ấy J¡sàkhà, vị đại đệ tử nữ cư 
sĩ, đã được các bạn hữu và người hầu. cận thúc giục đi chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ 
hội. Được tắm rửa và xoa dầu thơm cân thận, bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm với “bộ nữ 
trang đại quý giá”, rồi được một đám bạn đồng hành năm trăm người hầu cận, bà rời nhà ra đi với đoàn 
người hộ tông linh đình. 


Trong khi tiến về hoa viên, bà suy nghĩ: “Cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở còn thiếu nữ đối với ta giờ 
đây có nghĩa gì? Nào, ta hãy đi đến tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư Tôn giả làm phát khởi tín 
tâm, và ta sẽ nghe pháp”. 


Bà liền đi đến tỉnh xá, dừng. lại bên đường cởi bộ trang sức đại quý báu ấy ra, trao vào tay một nữ tỳ, 
kính lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Bà nghe pháp xong, cung kính đánh lễ Đức Thế Tôn, đi 
vòng quanh Ngài theo đúng nghi thức, và rời tinh xá. Vừa đi một chặng đường ngắn, bà liền bảo nữ tỳ: 


- Nào, ta muôn đeo bộ nữ trang. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 85 of277 


Trước đây cô gái ấy đã buộc nó thành một gói, đặt trong tinh xá, rồi đi quanh quần một lúc, đến giờ ra 
về lại quên băng việc kia. Nàng thú nhận: 


- Con quên mật, chắc nó còn ở đó. Con sẽ đi kiêm về đây. 
Và nàng liên quay lại. Visakhả lại bảo: 


- Được rồi, nêu nó đã được cât trong tinh xá và quên mật, thì vì lợi ích của tĩnh xá, ta sẽ cúng dường bộ 
trang sức ây. 


Rồi bà trở lại tinh xá, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài, trình lên Ngài ý định của bà và 
thưa: 


- Bạch Thế Tôn, con muốn xây một tinh xá, ước mong Đức Thế Tôn từ bi cho phép con. 
Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. 


Khi J7sàkhà đã dâng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ấy trị giá chín trăm triệu đồng tiền vàng, Tôn 
giả Trưởng lão Moggallàna giảm sát công trình xây cât ây. 


Ngôi tỉnh xá được hoàn tất trong vòng chín tháng, dành cho Đức Phật Thế Tôn và Tăng chúng một tòa 
Lâu đài thích hợp để an trú, {rang bị đủ một ngàn phòng. Năm trăm phòng ở tầng dưới vả năm trăm 
phòng ở tầng trên, tương truyền đó là một lâu đài như ở trên Thiên giới, sàn được xây như một bức tranh 
bằng châu báu cần hình những vòng hoa được phát họa tuyệt mỹ. Những bức tranh trên da thú, trát thạch 
cao trăng đẹp mắt, những đồ gô đánh bóng tinh xảo mỹ thuật và các phân nội thất cân xứng hài hòa như 
tường, cột, kèo, đòn tay, tắm trang trí góc tường, trụ cửa lớn, cửa số, cầu thang v.v... khéo thiết kế khả 
á1; và các gian nhà phụ, tư thất, mái đình, mái hiên, đại loại như thế, đều được dựng lên. 


Khi tỉnh xá đã xong và bà sắp cử hành lễ cũng đường tặng vật trị giá chín trăm triệu đồng tiền vàng, bà 
nhìn thấy vẻ huy hoàng của Lâu đài trong lúc bà bước lên thượng lầu cùng năm trăm bạn đồng hành và 
hoan hỷ nói với họ: 


- Bất cứ công đức 8Ì ta nhận được nhờ xây cất Lâu đài này, xin chư vị đồng hưởng, ta xin phân phát đều 
công đức đến chư vị đã dự phần vào đây”. 


- Quả thật, mong được như vậy, quả thật. 
Chư vị ấy đồng thanh nói với lòng tín thành và tất cả đều hoan hỷ. 


Vào dịp ấy, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với một tâm tư đặc biệt. Chẳng 
bao lâu sau đó, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Do uy lực công đức của nàng, một 
Lâu đài vĩ đại xuất hiện cho nàng, có thê du hành qua không gian, tráng lệ với nhiêu nhà có nóc nhọn, 
hoa viên, hồ sen v.v... đài mười sáu do-tuần và Tộng tám do-tuần, tỏa sáng một trăm do- tuần nhờ hào 
quang của chính nó. Khi Thiên nữ đi đâu, nàng cùng đi với Lâu đài ấy và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn 
tiên nữ. 


Về phần ƒ7sàkhà, nhờ công đức bồ thí hào phóng và tín tâm cao độ, đã được tái sanh vào cõi trời Hóa 
Lạc, đạt đên ngôi vị chánh hậu của Swzmznïia Thiên chủ. 


Bấy giờ Tôn giả Azurzuddha, trong lúc du hành lên thiên giới, thấy bạn của ƒisàkhà đã được tái sanh vào 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 86 of277 


cõi trời Ba mươi ba, bẻn hỏi nàng như vây: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tí tứ chỉ khắp mọi phương, 

Âm nhạc thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi ' phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tỏa rộng, 
Làn hương địu ngọt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di ' chuyển dáng hình, 
Trâm cài bím tóc kết bên mình, 

Âm vang như tiếng tơ hòa tấu 

Năm thứ đàn huyện điệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, ` 
Âm hưởng các vỏng vàng ngọc ây 
Khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 


6. Và hương thơm của các tràng hoa 
Khả ái, dịu dàng cứ tỏa ra 

Từ đỉnh đâu nàng bay mọi hướng 
Giống như cây Mạn-thù-sa-ka. 


7. Nàng thở làn hương địu ngọt sao, 
Nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, 
Hối nàng Thiên nữ khi nghe hỏi, 
Hãy nói quả đây của nghiệp nào. 
Nàng Thiên nữ đáp lại như vậy: 


ở. Tôn giả, ở thành Xá-Vvệ xưa, 
Bạn xây tỉnh xả cúng Tăng-già, 
Với tâm thành tín, con hoan hỷ 
Khi thấy tòa nhà đẹp mắt ta. 


9. Do hoan hỷ tịnh lạc như vây, 
Con được Lâu đài tuyệt diệu đáy, 
Mười sắu do- tuần trong mọi ¡ phía, 
Nhờ thân lực nhẹ lướt trời mây. 


10. Lâu đài có nóc nhọn nhiễu tẳng, 
Cân xứng, được quy hoạch mọi phần, 
Ảnh sảng tỏa tràn lan rực rõ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 87 of277 


Chung quanh khắp cả trăm do-tuân. 


11. Con có hô sen ở chốn này, 
Cá pu-thu lội lượn lờ đáy, 

Nước trong lấp lánh đôi bờ mép 
Viên với cát vàng ánh đẹp thay. 


12. Mặt hồ đây đu loại hoa sen, 
Hoa súng trăng ngân mọc phú lên, 
Làm đắm say lòng, cơn gió nhẹ 
Đưa làn hương dịu tỏa khắp miễn. 


13. Các khu rừng mọc khóm hông đào, 
Cùng với dừa, cau, mít, cọ dâu, 

Bao loại cây không trồng vẫn mọc 

Ở bên trong của cả lâu cao. 


14. Vang lên bao tiếng nhạc êm đêm, 
Văng văng tiêng cười nói của tiên, 
Nêu kẻ nào mơ nhìn cảnh áy, 

Cũng thành người hạnh phúc vô biên! 


15. Lâu đài được tạo dựng như vây, 
Nhìn ngăm thật là tuyệt diệu thay, 
Chiêu sáng khạp nơi nhờ thiện nghiệp, 
1a cán tạo phước đức đời này. 


Sau đó vị Trưởng lão muôn nàng nói đên nơi tái sanh của ƒ7sàkhả, bèn ngâm kệ: 


1ó. Rõ ràng nhờ tịnh lạc hân hoan 
Nàng được Láu đài tuyệt mỹ quan, 
Còn nữ nhân kia dâng tặng vật, 
Đâu là sanh thủ hóa thân nàng? 


Đề giải thích vấn đề được vị trưởng lão hỏi, nàng đáp: 


17. Tôn giả, nàng kia chính bạn hiển, 
Nàng xây tỉnh xá đại trang nghiêm, 

Cúng dường Tăng chúng, am tường pháp, 
Nên đã tái sanh Hóa Lạc thiên. 


18. Su-nim-ta Chánh hậu là nàng, 
Phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn, 
Tôn giả, những điêu ngài muốn hỏi, 
Con đã giải thích thật tinh tường. 


19. Bởi vậy, nên khuyên nhủ thể nhân 
Hân hoan bô thí đên chư Tăng, 

Lăng tai nghe pháp, tâm thành tín, 
Sinh được làm người thật khó khăn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 88 of277 


20. Ngài, bậc Đạo Sư dạy bước Đường, 
Giọng Ngài như giọng Phạm Thiên vương, 
Làn đa trông giống như vàng ánh, 

Hãy cúng dường hoan hỷ chúng Tăng, 

Thí vật dâng lên đây tín ngưỡng 

Sẽ đem phước quả lớn vô lường. 


21, Tám người được bậc trí tuyên dương, 
Bồn cặp xứng danh đáng cúng dường 
Là các môn đô Ngài Thiện Thệ, 

Lê dâng chư vị quả vô lường. 


22. Bốn vị đi trên Đạo thực hành, 
Bồn người được trú quả an lành, 
Chư Tăng chánh hạnh và chuyên chủ 
Giữ giới luật nhăm đạt trí mình. 


23. Với mọi hữu tình, các thế nhân 
Cúng dường mong phước bảo cấu ân, 
Lễ dâng hào phóng lên Tăng chúng 
Đem phước tái sanh quả bội phần. 


24. Vì Tăng chúng rộng lớn mênh mang, 
Vô lượng vô biên tựa đại dương, 

Đệ tử bậc Anh hùng dưới thê, 

Là người tôi thắng giữa phàm nhân, 

Nơi nào Tăng chúng đi truyền pháp, 
Chư vị đều mang đến ánh quang. 


TT: Những người đem lễ cúng chư Tăng, 
Lễ vật cúng dường thật chánh chân, 

Bồ thí, hiển dâng theo Chánh pháp, 

Lễ kia đem quả lớn vô ngắn, 

Củng dường lễ vật lên Tăng chúng 
Được các Phát-đà tán thản luôn. 

26. Tích đức này đây chính phước điển, 
Những người kia tiên bước đi lên 

Giữa đời, tâm ngập tràn hoan hỷ, 

Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn: 


Của thói tham xan cho tận gốc, 
Không còn lâm lỗi, sẽ sanh Thiên. 


Và Tôn giả Anurudha từ đây trở về nhân giới, trình lên bậc Đạo Sư vấn đề này đúng như Tôn giả đã 
nghe từ vị Thiên nữ kia. Đức Thế Tôn lẫy việc này làm cơ hội đề thuyết pháp. 


Phẩm Thứ Hai Để Phúng Tụng 
7. (45) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Bốn Nữ Nhân (Caturitthi-Vimàna) 


Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Sàvz#hi, Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành thiên giới như đã kế trên, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 89 of277 


đên cõi trời Ba mươi ba. Tại đó trong bôn Lâu đài liên tiệp, Tôn giả thây bôn Thiên nữ thọ hưởng thiên 
lạc, mỗi nàng có một đoàn hộ tông cả ngàn tiên nữ. 


Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà thuở trước các nàng đã tạo: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười ¡ phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đễu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


Và ngay khi được Tôn giả hỏi, các Thiên nữ lần lượt đáp lời. Vần kệ này được ngâm để diễn tả sự kiện 
trên: 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng. 


Tương truyền rằng vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, các nữ nhân này được tái sanh vào một gia đình 
lương thiện thành Pannakaía, tại quốc độ có tên #sikà. Khi đến tuổi trưởng thành, các nàng về nhà 
chồng và sông đời hòa hợp. 


Một nàng trong đám ấy thấy một Tỷ-kheo đi khất thực, bèn cúng đường một bó hoa súng xanh với tâm 
thành kính, một nàng cúng một bó hoa sen xanh cho một Tỷ-kheo khác, một nàng nữa cúng một bó sen 
đỏ, và một nàng nữa cúng các nụ hoa lài. 


Sau đó từ trần, các nàng được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Mỗi nàng có một đoàn hộ tống gồm cả 
ngàn tiên nữ. Sau khi thọ hưởng thiên lạc ở đó đến tròn thọ mạng, các nàng từ giã cõi ấy và nhờ phước 
phần còn lại của nghiệp quả xưa, đã được tái sanh vào thời Đức Phật Go/zma ở cùng cõi trời này và 
được Tôn giả Mahà-Mogsallàna hỏi theo cách đã được mô tả như trên. 


Một nàng kể cho Trưởng lão nghe về hạnh nghiệp kiếp xưa nàng đã tạo: 


9. Con đã cúng dường bó súng xanh 
Một T)-kheo khất thực trong thành, 
E-si-kà quốc, cao hùng vĩ, 

Rực rỡ Pan-na-kat đẹp xinh. 


6. Vì thể sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 90 of277 


Bắt kỳ lạc thủ nào lòng dạ 
Mên chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Vì thể oai nghỉ CON rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả hỏi lại một nàng khác: 


ổ. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân. đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


9. VÌ sao nàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


10. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


11. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


12. Đem bó sen xanh đến cúng dường 
Một Tì 3-kheo khất thực trên đường, 
E-si-kà quốc, cao hùng vĩ, 

Rực rỡ Pan-na-kat vẻ vang. 


13. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Mễn chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 

14. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vì thể oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả lại hỏi một nàng khác: 


15. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 91 of277 


1ó. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


17. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


18. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


19. Trắng ngắn là củ, cảnh sen xanh, 
Mọc nước hồ, con hái mẫy cảnh, 
Dâng cúng TỷỶ-kheo đi khát thực, 
E-si-kà quốc, ở kinh thành 

Huy hoàng tên gọi Pan-na-kat, 
Diễm lệ cao vời vợi nổi danh. 


20. Vì thể sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thủ nào lòng dạ 

Mễn chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


21. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Vì thế oai nghỉ CON rực TỠ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Tôn giả lại hỏi một nàng khác nữa: 


22. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ảnh quang, 
Nàng đứng toàn thân đếu tỏa sảng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


23. Vì sao nàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


24. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


25. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 92 of277 


Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


Nàng ấy đáp lại: 


26. Con là tín nữ Su-ma-nà, 
Hải nụ lài dâng, sắc trăng ngà 
Đến một người tâm đây hỷ lạc, 
1)-kheo khát thực ở thành xưa, 
E-si-ka quốc, cao hùng vĩ, 
Diêm lệ huy hoàng Pan-kat-ta. 


27. Vì thế sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thủ nào lòng dạ 

Mên chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


28. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Vì thế oai nghỉ CON rực TỠ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


8. (46) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvz/hi. Thời ấy một tín nữ tại đó nghe nói về kết quả vĩ đại và lợi ích vĩ 
đại do cúng dường tinh xá, nên lòng đây nhiệt thành, nàng cung kính đảnh lê Đức Thê Tôn và nói như 
vây: 


- Bạch Đức Thế Tôn, con muốn nhờ người xây một tinh xá. Con cầu mong Đức Thế Tôn chỉ cho con 
một nơi thích hợp. 


Đức Thế Tôn đưa huấn thị đến chư Tăng. Chư vị chỉ cho bà một nơi thích hợp. Sau đó bà sai người xây 
một tinh xá, chung quanh có trồng xoài. Tỉnh xá được những hàng cây xoài bao bọc đầy đủ bóng mát và 
nước ngọt, đất màu trắng rải rác cát vàng như những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hảo tráng lệ làm say lòng 
người. 


Tín nữ ấy lại trang hoàng tinh xá với thảm đủ màu và tràng hoa, hương liệu chăng khác kinh thành thiên 
giới; bà thắp đèn dầu và phủ lên các cây xoài một lớp khăn vải mới, rồi cúng đường tinh xá lên chư 
Tăng. 


Về sau bà từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. 


Tại đây xuất hiện cho Thiên nữ một Lâu đài vĩ đại có vườn xoài bao bọc. Nàng được đoàn tiên nữ vây 
quanh hộ tông và hưởng thọ thiên lạc. 


Tôn giả Mahà-Mogsallàna đên gân nàng và hỏi: 
1. Nàng có vườn xoài giống cảnh tiên, 


Mê hôn, cung điện thật trang nghiêm, 
Ngân vang bao tiếng đàn hòa tâu, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 93 of277 


Tiên chúng reo ca văng văng lên. 


2. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng 
Mãi mãi chiêu lan tỏa ánh hông, 
Bao bọc chung quanh, cây côi mọc 
Với khăn che phủ trái bên trong. 


3. Vì sao nàng được cảnh vườn xoài, 
Cung điện uy nghỉ đẹp tuyệt vời, 

Vì cớ nào dung sắc điêm lệ, 

Tại sao nàng hiên hách trên trời, 
Bái kỳ lạc thú nào lòng dạ 

Yêu chuộng, liên xuát hiện tức thời? 


4. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dụng quang tỏa sáng khắp mười phương? 


5. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


6. Kiếp trước sinh làm một thể nhân, 
Ở cõi người trong chốn phàm trần, 
Con xây tỉnh xá, xoài bao bọc, 

Đem cúng dường lên cả chúng Tăng. 


2. Khi ngôi tỉnh xá ấy vừa xong, 
Con sản sàng làm lê cúng dâng, 
Bao phủ vườn xoài băng vải mới 
Để nâng đỡ trái ở bên trong. 


8. Khi đã thắp cao một ngọn đèn, 

Tự tay con thực phẩm đưa lên 

Chư Tăng của Phật-đà vô thượng, - 
Thành tín, con dâng cúng Thánh hiện. 


9. Vì thể vườn con đẹp tuyệt vời, 
Lâu đài tráng lệ thật hùng oai,_ 
Ngân nga bao tiêng đàn hòa táu, 
Tiên chúng ca vang vọng khấp nơi. 


10. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng 
Mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hông, 
Bao bọc chung quanh, cây côi mọc 
Với khăn che phủ trái bên trong. 


11. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 94 of277 


Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


12. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Vì thế oai nghỉ con rực rỠ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


9. (47) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Hoàng Kim (Pita-Vimàna) 


Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, và khi Đại vương 47à/asaffu (A-xà- -thế) đã dựng đại Tháp ở Ràjagaha để 
thờ phần xá-lợi của Đức Thế Tôn và cử hành lễ cúng dường xong, một tín nữ đem bốn đóa hoa leo 
kosàtakì đến dâng bảo Tháp, bất kế các mối hiểm nguy dọc đường. 


Ngay lúc ấy, một con bò cái cùng với một con bê con hung hăng xông tới tấn công bà bằng đôi sừng, 
giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, xuất hiện ngay khi Szkka Thiên chủ đang ngự 
trên thiên xa đến du ngoạn vườn thiên lạc, ngài bèn ngâm kệ hỏi: 


1. Nàng Thiên nữ sắc phục kim hoàng, 
Trang điểm bao châu báu IIgọC vàng, 
Thoa phân chiên-đàn vàng óng ả, 

Hoa sen vàng rực rõ từng tràng. 


2. Lâu đài nàng cũng sắc kim hoàng, 
Thực phám, kim đôn lân tọa sàng, 
Cùng chiếc lọng che vàng ông ánh, 
Quạt, xe, bầy ngựa thảy bằng vàng. 


3. Hạnh nghiệp gì nàng tạo trước đây, 
Thuở nàng sinh ở cõi người vây? 

Hồi nàng Thiên nữ khi nghe hỏi, 

Hãy nói nghiệp xưa kết quả này. 
Nàng giải thích qua các vần kệ: 


4. Tấâu trình Thiên đề, có cây kia, 
Vị đẳng, tên là Ko-sát-ta, 

Con hái bốn hoa từ nhánh ấy, 
Đem dáng bảo Tháp đức Tôn Sư. 


3. Con đủ tín thành tâm hướng lên 
Đạo Sư bảo tích, Tỉ háp linh thiêng, 
Trí con chuyên chú vào điễu ấy, 
Con chẳng quan tâm để ý nhìn. 


6. Vì thể bò kia đã giết COñ, 

Uớc HONS con chẳng. được vuông tròn, 
Nếu con tích đức nhiễu như ÿ, 

Kết quả át là phải lớn hơn. 


2. Như vậy là do nghiệp ở đời, 
Táu Mà-gha, chúa tê trên trời, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 95 of277 


Khi con bỏ xác thân phảm tục, 
Con được lên đây phụng sự ngài. 


ở. Nghe vậy Thiên vương Mà-gha-va, 
Ngọc hoàng của cõi Ba mươi ba, 
Muốn làm hoan hỷ toàn thiên giới, 
Liên bảo Mà-ta-li quản xa: 


9. Này xem đây, hỡi Mà-ta-l, 
Kết quả điệu kỳ, vĩ đại kia, 

Dầu vật nhỏ dâng người đức đó, 
Vẫn đem công đức lớn nhiêu bê. 


10. Khi thành tâm cúng vật tâm thường 
Lên đức Như Lai, đảng Pháp Vương, 
Bậc Giác Ngộ hay chư đệ tử, 

Vật kia có giá trị khôn lường. 


11. Mà-ta-l, vậy hãy nhanh chân, 
Thiên chúng hãy tôn kinh cúng dường, 
Công đức tăng nhiễu là phước lạc, 
Như Lai bảo Tháp ấy mang phân. 


15, Dâu Phật ở đời hoặc xả thân, 
Quả đêu bình đẳng với an tâm, 

Vì do kết quả tâm kiên định, 

Thiện thú dành cho các thiện nhân. 


13. Chính đức Như Lai hiện giữa đời 
Là vì lợi ích của muôn loài, 

Sau khi phục vụ người hành thiện, 
Bồ thí đi lên đến cõi trời. 


Khi đã nói xong lời này, Sakkø Thiên chủ liền rời Hỷ lạc Viên và đến đảnh lễ cúng dường bảo tháp 
Cùlàmani suốt bảy ngày. Một thời gian sau, khi Tôn giả Warađa du hành lên thiên giới, Thiên chủ ngâm 
kệ trình bày sự kiện trên với Tôn giả. VỊ Trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập Kinh điển nên chư vị 
này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. 


10. (48) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu-Vimàna) 


Chuyện này cũng giống như chuyện Lâu đài của người dâng mía trước đây (số 30). Nhưng ở đây, bà mẹ 
chồng dùng hòn đất ném chết con dâu. Vì điểm này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. 


1. Quả đất cùng chung các vị thân 
Được làm rạng rỡ thật vinh quang, 
Như vâng nhật nguyệt, nàng soi sảng 
Với ảnh huy hoàng, vẻ mỹ quan, 

Như Phạm Thiên siêu quân bạt chúng 
Giữa trời Đao lợi với Thiên hoàng. 


2. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 96 of277 


Cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, 
Da tựa vàng ròng, trang điểm đẹp, 
Xiêm y tuyệt mỹ của thản tiên, 
Nàng là ai đó, này Thiên nữ, 

Đảnh lễ ta rồi đứng một bên? 


3. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đòi, 
Kiếp trước sinh ra ở cối người: 7 
Bồ thí vẹn toàn hay giữ giới? 
Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? 
Hồi nàng Thiên nữ, khi ta hỏi, 
Nghiệp quả gì đáy, hãy trả lời. 
Sau đó vị Thiên nữ giải thích: 


Các kệ từ 4-11 cũng giống như kệ 4-1 1 ở chuyện 30, chỉ trừ chữ “chiếc ghế” được thay bằng “hòn đất”. 
11. (49) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ (Vandana-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàva#ii. Thời â ấy nhiều Tỷ- -kheo, sau khi đã an cư mùa mưa ở một tinh xá 
trong làng kia và đã làm lễ. Tự tứ vào lúc bế mạc xong, liền du hành qua một làng khác, trên đường đi 
đến Sàvaffhi để đánh lễ Đức Thế Tôn. Tại đó một vị nữ nhân đến đảnh lễ chư Tăng với tâm đầy thành 
tín, kính cân và thiện ý. Về sau nàng từ trần được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và Tôn giả M⁄ahà- 
Moggallàna hỏi nàng: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang chiếu mười ¡ phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân: đêu tỏa sáng 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


2. Vì sao nàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì nàng vinh hiên đáy, 

Những lạc thủ nào nàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang tỏa sảng khắp mười phương? 


4. Nàng Thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho nàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Gặp T)-kheo giới hạnh chuyên cần, 
Với tâm thành tín và hoan hỷ 

Con chấp hai tay lê dưới chân. 


6. Vì thế sắc con đẹp thể này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 97 of277 


Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ 
Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
12. (50) Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Của Raj7umàilà (Raj7umàlà-Vimàna) 
Thời ấy, Đức Thế Tôn trú tại Sàwz/Zhi, trong Kỳ Viên tỉnh xá. Bấy giờ ở một ngôi làng nhỏ vùng Gayà 
có một Bà-la-môn gả con gái cho con trai một Bà-la-môn khác. Nàng dâu về năm quyên hành trong nhà 


ấy, ngay từ đầu đã sinh lòng ác cảm với con gái của một nữ tỳ, nên thường đánh mắng nhục mạ cô bé. 


Khi cô bé lớn dần, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa (tục truyền rằng vào thời Đức Phật Kassapa, hai 
nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại). 

Đề đề phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, cô bé nữ tỳ đến tiệm cắt tóc nhờ cạo trọc đầu. 
Sau đó cô chủ đang cơn giận dữ bảo rằng cô bé kia chăng có, thê thoát khỏi tay mình bằng cách cạo đầu, 
liền buộc một sợi dây quanh cô cô bé và kéo cô ngã xuông, rồi lại không chịu để cô bé tháo dây ra, từ đó 
cô bé có tên &z//„màià: Vòng dây đeo cô. 


Bấy giờ một ngày kia, bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi, thấy Raj/„malà có đầy đủ khả năng đạt quả Dự 
Lưu, bèn đên ngôi dưới một gôc cây tỏa hào quang rực rỡ. 


Lúc â ấy cô bé Raj/umàlà khốn khổ kia chỉ muốn chết, cầm chiếc ghè đi ra đường giả vờ lấy nước và tìm 
một cây để treo cổ. Khi thấy Đức Phật, với tâm hướng về Ngài, cô suy nghĩ: “Ví thử Đức Thế Tôn 
thuyết pháp cho những người như ta thì sao? Ta có thê được giải thoát khỏi cuộc đời khốn cùng này”. 

Đức Phật xem xét kỹ, liên gọi cô: 


- Rajjumalà! 


Cô bé như được tắm nước cam lồ, vội đến ân đảnh lễ Ngài. Ngài dạy cô Tứ Đề và cô đắc quả Dự Lưu. 
Kế đó Ngài đi vào làng và ngồi dưới gốc cây khác. 


Bấy giờ cô bé không thể tự hủy hoại mình nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn nhục, thân thiện và từ ái: 
“Thôi cứ để mặc cho bà chủ Bà-la-môn này đánh đập, làm tôn thương ta thế nào tùy ý”. Rồi cô trở về 
lấy nước vào ghè. 


Ông chủ nhà đứng ở cửa bảo: 


- Cô đã đi lấy nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia. Ta thấy cô có vẻ hoàn toàn khác hắn, có việc gì 
vậy? 


Cô bé kể chuyện cho chủ, ông hài lòng và bước vào bảo cô dâu: 
- Thôi con đừng làm gì Ra//„màlà nữa. 


Rồi ông vội vàng đi đến yết kiến bậc Đạo Sư và cung kính mời Ngài thọ thực. Sau đó, cả ông cùng dâu 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 98 of277 


con trong nhà đi vào ngồi cạnh bậc Đạo Sư. Ngài kể cho họ việc xảy ra kiếp trước giữa cô dâu và 
Rajjumalà, cùng với một bài thuyệt pháp thích hợp. Sau đó Ngài trở vê Sàvz//h¡, còn vị Bà-la-môn nhận 
Raj7umalà làm con nuôi và từ đó nàng dâu ông đôi xử với cô rât tôt đẹp. 


Khi nàng từ trần, ®aj/„màlà được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và cũng được Tôn giả Ả⁄ahà- 
Moggallàna hỏi: 


1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm 
Đang múa theo âm nhạc nhịp nhàng, 
Toàn thể tứ chỉ nàng uyễn chuyển 
Thiên hình vạn trạng giữa không gian. 


2. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 

Âm nhạc Thiên đình vang vọng đến 
Bên tai nghe quả thật du dương. 


3. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tỏa rộng, 
Làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. 


4. Đang lúc nàng di ' chuyển dáng hình, 
Trâm cài bím tóc kết bên mình, 

Âm vang như tiếng tơ hòa tấu 

Năm thứ đàn huyện điệu hợp thành. 


5. Vòng tai được gió thổi ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, ` 
Âm hưởng các vòng vàng ngọc ây 
Khác nào năm tiéng nhạc đồng hòa. 


6. Và ương thơm của các tràng hoa 
Khả ái, dịu dàng cứ tỏa ra 

Từ định đầu nàng bay mọi hướng 
Giống như cây Mạn-thù-sa-ka. 


7. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, 
Nàng nhìn vẻ đẹp thát thanh cao, 
Hði nàng Thiên nữ khi nghe hỏi, 
Hãy nói quả đây của nghiệp nào? 
Khi được vị Trưởng lão hỏi như vậy, nàng ngâm các vần kệ giải thích, bắt đầu bằng câu chuyện tiền 


thân của nàng: 


8. Kiếp trước làm nô lệ một nhà 
Bà-la-môn ở tại Gàya, 

Raj-ju-mà chính tên con đó, 
Đức mỏng, phận hèn mọn xáu xa. 


9. Bị mắng nhiếc đau khổ ngập tràn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 99 of277 


Cùng đe dọa, đánh đập hung tàn, 
Con cẩm ghè lớn đi tìm nước, 
Và định đi luôn để thoát nàn. 


10. Vứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, 
Con đi vào tận chốn rừng hoang, 
Nghĩ rằng đây chính nơi con chết, 
Ích lợi gì đời sống của con? 


TI. Khi đã làm thòng lọng vững vàng, 
Buộc dây vào cô thụ bên đường, 

Con nhìn quanh quần và suy nghĩ: 

Ai đó đang cư trú giữa rừng? 


12. Con đhây Phái-đà, bậc trí nhân, 
Từ bi đói với cõi trần gian, 

Đang ngôi tĩnh tọa, tâm thiên định, 
Vô úy, Ngài không sợ tứ phương. 


13. Bông nhiên con rúng động tâm can, 
Kinh ngạc, lòng con tháy lạ thường, 

Ai ở trong rừng này đây nhỉ, 

Thiên thân hay chỉ một người phàm? 


14. Thanh thản, và làm khỏi tín tám, 
Ngài từ rừng ái đạt ly tham, 

Cảnh con thấy khiến tâm an tịnh, 

Đây chẳng ai ngoài Tối Thượng nhân. 


15. Tất cả các căn khéo hộ phòng, 
Hân hoan thiên định, trí tỉnh thông, 
Ngồi đây ắt hắn Ngài Viên Giác 
Từ ái hướng tâm đến cõi trần. 


1ó. Như sư tử trú ẩn hang rừng, 
Khơi dậy niêm lo sợ hãi hùng, 

Vô địch, không loài nào đánh phá, 
Cơ may thật hiếm thấy hoa sung. 


17. Với những lời thân ái dịu dàng, 
Đức Như Lai dạy bảo cùng con: 
“Rajju, hãy đên nơi anIrú ` 

Quy ngưỡng Như Lai, Đức Thê Tôn ”. 


18. Khi được nghe âm điệu của Ngài 
Nhẹ nhàng, đây ý nghĩa, êm tai, 
Ngoi ngào, hiện dịu và thân ái 

Xua hết bao sâu não ở đời. 


19. Như Lai từ mẫn khắp trần gian, 
Biết rõ tâm con đã săn sàng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 100 of277 


Đây đủ tín thành và sảng suối, 
Ngài liễn cất tiếng dạy con rằng: 


20. Đáy là Khổ Thánh để, Ngài khuyên, 
Khổ Tập là nguồn gốc khởi lên, 

Khổ Diệt là đây, Tam Thánh để, 
Đường vào Bái tứ, Đạo bình yên. 


21. Cương quyết theo lời khuyến dụ kia 
Của Ngài thuần thiện, đắng Từ bị, 

Con liên đạt đến tâm an tịnh, 

Bát tứ, Niêt-bàn, không thoái suy. 


22. Tám con kiên định ngập tình thương, 
Tin tưởng vào Tam Bảo vững vàng, 

Bát động trong con niêm chánh kiên, 
Con là đích nữ bậc Y Vương. 


23. Nay con hưởng lạc thú, vui chơi, 
Hoan hỷ, vô ưu, khắp cối trời, 

Con đội tràng hoa Thiên nữ đẹp, 
Cam lô con uống tạo niêm vui. 


24. Sảu mươi ngàn nhạc cụ đàn fơ 
Thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ: 
Alamba, Gagsara, Bhìma, 
Sadhuvadin và Samsaya. 


25. Pokkhara và Suphassa, 
Vìinàmokkhà cùng các nàng kia, 
Nandà cũng như Sunandà, 
Sonadina và Sucimhiià. 


26. Alambusàa, Missakesi, 
Cùng nàng tiên ác Pundarikaà, 
Eniphassà, Suphassả, 
Subhaddà và Muduvadini. 


27. Các nàng Thiên nữ diễm kiều này 
Đánh thức thân tiên lúc ngủ Say, 
Buổi sáng các nàng thường đến bảo: 
“Chúng em múa hát giúp vui đáy ”. 


28. Nan-da-na, Hỷ lạc Viên này, 
Không phải đề dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiễu phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 

Đã hoàn thành được nhiễu công đức, 
Lả Đại Lám viên của cõi trời 

Tam thập tam thiên đáy lạc thú, 
Không gì phiên não, mãi vui chơi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 101 of277 


29. Chẳng đời này hoặc ở đời sau, 

Cựu lạc dành cho những kẻ nào 
Không tạo tác nên nhiêu phước nghiệp, 
Song đời này lân cõi đời sau 

Đề dành cực lạc cho bảo kẻ 

Làm các thiện hành, phước nghiệp cao. 


30. Với những ai mong chúng bạn hiên, 
Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, 
Vì người tạo được nhiêu công đức, 
Hưởng lạc thú nhiêu ở cõi thiên. 


31. Như Lai xuất hiện ở trên đời 

Là chính vì an lạc mọi loài, _ 

Xứng đáng cho người dâng lê vật, 
Phước điên vô thượng của bao người, 
Sau khi dáng lê, tâm thành kính, 

Các thí chủ vui hưởng cối trời. 


Tổng Kết 

Lâu đải đỏ sâm, Lâu đài sáng chói, Lâu đài trên con voli, Lâu đài 4/oma, Lâu đài của người cúng cháo 
gạo, Lâu đài tinh xá, Lâu đài Bôn nữ nhân, Lâu đải vườn xoàải, Lâu đài hoàng kim, Lâu đài do cúng mía, 
Lâu đài do sự đảnh lê, Lâu đài Ra/7/umàlà. 


Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 


Phẩm Bốn : Lâu Đài Nữ Nhân 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 102 of277 


PHÁM V 
ĐẠI XA 


1. (51) Chuyện Thứ Nhất - Lâu Đài Tiên Nhái (Mandukadevaputta-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại Campd (Chiêm-bà) trên bờ ao sen Ớaggarà. Từ rạng đông, vừa xuất định 
Đại bi, Ngài quán sát: “Hôm nay về buổi chiều lúc Ta thuyết pháp, một con nhái nghe giọng Ta và mải 
mê theo dõi, liền bị một kẻ nào đó sát hại, sẽ phải chết. Nó sẽ được tái sanh lên thiên giới và sẽ trở lại 
trong khi hội chúng đang chăm chú nghe, do vậy sẽ có sự thông hiểu Giáo pháp rộng rãi” 


Khi mọi việc trong ngày xong xuôi, Ngài bắt đầu thuyết giảng cho tứ chúng đệ tử tại bờ ao. Lúc ấy một 
con nhái suy nghĩ: “Đây được gọi là pháp”, nó liên ra khỏi ao và ngôi ở cuôi đám thính chúng. 


Một kẻ chăn bò thấy bậc Đạo Sư thuyết giảng và hội chúng đang yên lặng lắng nghe, bèn đứng dựa vào 
cây gậy cong và đạp nhằm con nhái. Con nhái được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài 
bằng vàng rộng mười hai do-tuần và được một đám tiên nữ hầu cận. 


Khi suy nghĩ lại nghiệp nào đã khiến cho mình được tái sanh ở đó, vị Thiên tử thấy không có gì ngoài sự 
chăm chú nghe lời Đức Thế Tôn. 


Ngay lập tức chàng cùng Lâu đài â ấy giáng trần, bước ra ngoài vừa thấy Đức Thế Tôn, liền đến yết kiến 
và cung kính đảnh lễ Ngài. Đức Thể Tôn muốn thị hiện oai nghi của Ngài bèn hỏi kệ: 


1. Chàng Thiên tử sắc đẹp siêu phàm, 
Tiên chúng vây quanh đủ lực thân, 

Đang chiêu khăp mười phương sáng chói, 
Là ai, chàng đánh lê ta chăng? 


Vị Thiên tử bèn ngâm kệ giải thích tiền thân của chàng: 


2. Con là một nhải bén ngày xưa, 
Loài vật sinh ra ở nước hỗ, 

Trong lúc con nghe Ngài thuyết pháp, 
Bổng con chết bởi chú chăn bò. 


3. Ai muốn trong chốc lát tịnh tâm, 
Hãy nhìn uy lực đủ thân thông, 
Oai nghỉ, dung sắc, đoàn hấu cận, 
Và ánh hào quang của chính con. 


4. Những vị chuyên nghe pháp đã lâu, 
Bạch Cô-đàm Phái, đẳng ly sâu, 
Những người ấy đạt tâm không động, 
Đi đến nơi không có khổ đau. 


Sau đó Đức Thế Tôn, nhìn thấy rõ các khả năng mà hội chúng ấy đã đạt được, bèn thuyết pháp đầy đủ 
chỉ tiết. Vào lúc Ngài kết thúc bài giảng, chàng Thiên tử nhái đã được an trú vào quả Dự Lưu. Sau khi 
cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, chàng trở về cõi trời. 


2. (52) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Của Revatì (Revatì-Vimàna) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 103 of277 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú gần Bàrânasi, (Ba-la-nal) tại lsipafana (Trúủ xứ chư Tiên), trong Lộc Uyên. 
Thời ây có một đệ tử cư sĩ, bố thí rất hào phóng và phụng sự Tăng chúng tên Mandiya, Cha mẹ chàng 
muốn chàng cưới cô em họ R#evzíi, nhưng nàng không mộ đạo, không sẵn lòng bố thí, nên Nandiya 
không thích lấy nàng. Sau đó bà mẹ bảo chàng: 


- Nàng ấy sẽ theo lời khuyên của ta. 
Thế là chàng bằng lòng và họ kết hôn với nhai, sinh được hai con trai. 


Sau đó Nanđiya chuyên tâm bô thí rộng rãi, chàng xây một sảnh đường tại tính xá ở /si2afana và dâng 
lên đức Như Lai cùng rảy nước cúng dường vào tay Ngài. Đông thời, tại cõi trời Ba mươi ba xuât hiện 
một Lâu đài rộng mười hai do-tuân với cả đoàn tiên nữ hâu cận. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành lên thiên giới, trông thấy Lâu đài bèn hỏi Đức Thế Tôn Lâu đài ấy 
được dành cho ai. Đức Thế Tôn ngâm kệ: 


1. Một người lữ khách tha phương 
An toàn lui gót cô hương trở về, 
Thân nhân, quyến thuộc, bạn bè 
Ân cân chào đón tràn trê hân hoan. 


2. Cũng như thiện nghiệp đã làm 

Sẽ luôn chào đón săn sàng thiện nhân, 
Một khi từ giã cõi trần, 

Khác gì quyên thuộc đón mừng đời sau. 
(Pháp Cú 219-220) 


Nghe điều này, Nandiya càng hân hoan bố thí và thực hành phước đức. Sau đó chàng đi làm công việc 
xa nhà và dặn Reyar tiếp tục thi hành thiện sự với lòng tinh cân. Nàng chấp thuận, nhưng trong khi xa 
nhà, chàng vẫn tiếp tục cúng dường Tăng chúng và bố thí cho kẻ nghèo khổ, thì nàng chỉ vài ngày sau 
đã ngưng bố thí cho kẻ nghèo khổ, đem cúng dường thực phẩm loại xấu lên chư Tăng và rải sô cá thịt 
vụn khắp nơi để chư Tăng bị khiển trách. 


Khi Nandiya trở về nghe mọi chuyện, liền giao trả Revaf) lại cho nhà cha mẹ nàng nhưng vẫn cấp dưỡng 
nàng nhiêu hơn. Một thời gian sau chàng từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong Lâu đải 
đã được dành cho chàng. 

Phần nàng đã ngưng mọi việc bố thí cũng dường và vẫn còn nhục mạ chư Tăng: 

- Chính vì họ mà tất cả tài sản và lợi lộc của ta đều giảm sút. 

Lúc ấy Thiên vương Ƒessavana (Tỳ-sa-môn) truyền bảo hai quỷ Yø&⁄kha (Dạ-xoa) đến Bảrànasi thông 
báo răng Revari sẽ bị ném vào địa ngục vào ngày thứ bảy kế từ hôm â Ấy. Dân chúng nghe chuyện này đều 


kinh hoàng, nhưng Revzi đi lên thượng lầu khóa cửa lại và ngồi xuống. 


Sau một tuân, hai quỷ Ya&kha thật dễ sợ với bộ râu tóc sáng lòa, răng nhọn hoặc và mắt đỏ ngâu như 
máu bước vào bảo: 


- Này Revaii tính tình độc ác kia hãy dậy đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 104 of277 


Chúng chụp cô nàng lôi kéo khắp phố phường đề mọi người trông thấy, rồi đưa nàng lên không gian đến 


cõi trời Ba mươi ba, xong lại dẫn xuống địa ngục đầy tội nhân mặc cho nàng than khóc thê thảm. 


Bọn ngục tốt của thần Yzma (Diêm Vương) thả nàng vào địa ngục đầy tội nhân ấy. Chuyện được kế như 


vây: 


3. Này đứng lên, Re-va-tì ác tánh, 

Cửa đưa vào địa 'Igục đã mở toang, 

Hồi nữ nhân đu các thói xan tham, 

1a sẽ dẫn ngươi vào miễn ác thú, 

Nơi kẻ đến phải khóc than sâu khổ, 

Kẻ bị giam vào ngục chịu đau buôn. 

Chu vị kết tập Kinh tạng kể tiếp chuyện này: 


4. Nói vậy xong hai quỷ dữ mắt hông, 
Thân đồ sô, là Diêm vương sứ giả, 
Re-va-tì, mỗi tay câm một gã, 

Khởi hành lên hội chúng của chư Thiên. 


Như vậy được hai quỷ Yakkha đưa lên cõi trời Ba mươi ba, ®evz/) được đặt gần Lâu đài của Nandđiya và 


nhìn thây ánh sáng của Lâu đài tỏa ra như mặt trời, nàng hỏi hai quỷ này: 


3. Lâu đài ai tấp nập cả bây tiên, 

Đang lấp lánh như mặt trời sáng chói, 

Cối Thiên cung được bao vây băng lưới 
Dệt vàng đang chiếu tựa ánh chiêu dương. 


6. Đoàn tiên nương tâm đệ nhất chiên-đàn, 
Tô điểm đẹp cho tiên cung mọi mặt, 
Vẻ tráng lệ, Lâu đài như vắng nhật, 
Ai sanh Thiên, đang hưởng cảnh Lâu đài? 


Bọn chúng bảo nàng: 


7. Xưa ở thành Ba-la-nại một người 

Có tên gọi Nan-đi-yq cự sĩ, 

Không xan tham, chàng cúng dường hậu hị, 
Đây Lâu đài chàng,thị nữ cả đoàn, 

Đang sảng bừng như ảnh mặt trời quang. 


8. Đàn tiên nữ tâm chiên-đàn đẹp nhất, 
Đang làm đẹp cho Lâu đài mọi mặt, 

Vẻ diêm kiêu không khác ánh mặt trời, 
Chàng sanh Thiên đang hưởng cảnh Lâu đài. 


Nàng đáp lại: 
9. Ta là vợ Nan-di-ya thuở trước, 


Nữ chủ nhân năm quyên khắp gia tộc, 
Nay muốn cùng chàng hưởng cảnh Lâu đài, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 105 of277 


Ta chẳng mong nhìn địa ngục trần ai. 
Song bọn chúng bảo: 
- Ngươi có mong muốn hay không thì có liên quan gì đến ta? 
Và chúng ngâm kệ: 


10. Đáy địa ngục dành cho ngươi độc dữ 
Trong thê gian nơi loài người cư trú, 
Phước đức không hệ được chính ngươi làm, 
Những kẻ nào đáy sân hận xan tham, 

Tĩnh ác độc không thể nào đạt tới 

Cảnh đồng cư với người lên thiên giới. 


Nói vậy xong hai quỷ Yakkha biến mắt ngay tại đó. Nhưng khi nhìn thấy hai ngục tốt tương tự sắp kéo 
nàng và thả vào Phần nị địa ngục (địa ngục đầy phân do) tên là $amsavaka, nàng lại hỏi: 


1L. Cái gì đây để lộ đám phân do, 
Cái gì đây mùi xú uế bốc ra, 
Phân gì đó đang bông bênh trôi chảy? 


12. Sam-sa-ka bách trượng sâu là đấy. 
Re-va-tì sẽ chảy máy ngàn năm. 


Nàng hỏi thêm: 


13. Những ác hành nào về khẩu, ý, thân, 
Khiên ta đên Sam-sa-ka bách trượng? 


Chúng đáp: 


14. Đảm lữ hành, Bà-la-môn, Trưởng thượng, 
Ngươi đều đem lời dối trả phỉnh lừa, 
Đây chính là ác nghiệp tạo ngày xưa. 


15. Vậy ngục Sam-sa-ka sáu bách trượng 
Chính là nơi Re-va-tì được hưởng, 

Và bị thiêu đốt cả mấy ngàn năM. 

Sau đó chúng kề cho nàng nghe các khổ hình: 


1ó. Ngục. tốt đem chặt đứt cả tay chân, 
Chúng cắt cả đôi tại cùng chiếc mũi, 
Và sau đó bây qua diễu ùa tới, 

Xâu xé người đang giãy giụa đằng kia. 


Nàng lại kêu gào van xin chúng đưa nàng trở lại cõi người: 


17. Tốt lành thay nếu ta được đưa về, 
1a sẽ tạo phước nhiêu nhờ bồ thí, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 106 of277 


Sống chế ngự, tự điều thân, hoan hỷ, 
Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, 
Và ngày sau không hồi hận ăn năn. 


Bọn ngục tốt đáp lời: 


16. Ngày xưa ngươi sống buông lung phóng dậạt, 
Nên ngày nay phải khô đau than khóc, 
Phải chịu bao nghiệp quả chính ngươi làm. 


Và nàng lại nói: 


19. Ai từ trên thiên giới xuống trần gian 
Phải nói vậy cùng ta khi được hỏi: 

“Nên cúng dường cho những người giữ giới 
Thức uông ăn, y phục với tọa sàng ”. 


20. Còn kẻ nào đây sân hận xan tham, 
Và ác tánh không thê nào cộng trú 
Với những người lên cõi trời, thiện thú. 


21. Ví từ đây ta trở lại làm người, 

Giữ giới và hào phóng, sông trong đời, 
Ta sẽ thực hiện biệt bao thiện sự 

Do bồ thí, công băng, tâm chê ngự. 


22. Lòng tín thành, ta sẽ lập vườn hoa, 
Và đắp đường Irong khoảng đất hoang sơ, 
Xây hô nước, giếng đào cho dân chúng. 


23. Ngày mười bốn, ngày rằm và mông tám, 
Đặc biệt ngày nửa tháng có liên quan 
Bát quan trai là giới luật tăm phán. 


24. Bồ-tát giới, ta sẽ luôn phòng hộ, 

Không phóng dật và giữ gìn đức độ, 
Chuyên cúng dường, việc ta tháy thật lòng. 
Các vị kết tập Kinh điển kể tiếp chuyện này. 


25. Trong khi nàng giấy giụa, hét đau thương, 
Chúng liên thả chân nàng, đâu lộn xuống, 
Vào địa ngục kinh hoàng sâu trăm trượng . 


Và nàng ngâm câu kệ cuôi cùng: 


26. Ngày xưa ta vốn biển lận, xan tham, 
Phi báng nhiều ẩn sĩ, Bà-la-môn, 

Và lừa phỉnh chồng ta bằng lời dối, 
Nay cháy trong ngục kinh hoàng u tối. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 107 of277 


Các vị kết tâp Kinh điển kết luận bằng câu này: 


“Bây giờ không có Thiên nữ nảo trong Lâu đải của ®evzf?, nhưng vì chuyện có liên quan đên việc 
Nandiya Thiên tử đạt được Lâu đài, nên nó cũng xêp vào phâm Lâu đài Nam giới”. 


3. (53) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn (Chattamànava- 
Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Sàvz/hi trong Kỳ Viên. Thời ấy có một nam tử Bà-la-môn tên 
Chaiía đã học tập xong dưới sự hướng dẫn của một Bà- lạ-môn ở Sefavyà và đã đi về nhà xin được một 
ngàn đồng tiền &ahàpana của cha mẹ để làm học phí, rồi khởi hành trở lại Seavyà đem trả cho thây. 
Bọn cướp nghe được tin này bèn lập mưu để giết chàng và cướp của trên đường. 


Lúc ấy bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi liền khởi hành từ sáng sớm đến ngồi đưới gốc cây trên con 
đường chàng sắp đi qua. 


Khi chàng trai đi qua, Ngài hỏi thăm công việc của chàng và sau đó hỏi chàng đã biết Tam quy y và Ngũ 
giới chưa. Chàng trả lời chưa, và Đức Thê Tôn dạy chàng học Tam quy Ngũ giới. 


1. Giữa thế nhân, Ngài biện tài đệ nhất, 
Đức Thê Tôn, đại trí, tộc Thích-ca, 
Phận sự xong, Ngài đã đến bờ kia, 
Ngài đây đủ lực hùng và cương nghị. 


2. Hãy đi đến quy y Ngài Thiện Thệ, 
Đạo pháp này ly ái dục, vô phiển, 

Pháp không do tạo tác, thật diệu huyễn, 
Thật êm ái, khéo giải bày phân tích. 


3. Đời thường nói: quả đem nhiễu lợi ích 
Khi cúng dường lên Tám vị tịnh tâm 
Trong Bón đôi gôm Giác giả chán nhân, 
Hãy đi đến quy y vào Thánh chúng. 


Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điêu trên vào lòng, bọn cướp tân công và giêt chàng, lây hêt tiên 
bạc. Song chàng được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba cùng một Lâu đài rộng ba mươi do-tuân và tỏa 
ánh sáng hai mươi do-tuân. 


Dân chúng ở Setavyà tìm thấy xác chàng liền báo tin cho cha mẹ chàng, còn những người từ Ukka/tha 
đến kê chuyện cho vị giáo sư và đám tang được cử hành. 


Rồi bậc Đạo Sư đi đến, để Chz/a có cơ hội giáng trần và nói rõ cho nhiều người biết những nghiệp 
chàng đã làm. CJaz//a cũng nghĩ như vậy nên chàng xuất hiện cùng với Lâu đài của chàng. 


Khi quần chúng tự hỏi: “Đây là Thiên thần hay Phạm Thiên?”, bậc Đạo Sư liền hỏi kệ để làm sáng tỏ 
phước nghiệp mà vị Thiên tử này đã tạo: 


4. Mặt trời không sáng bừng lên như vậy, 
Sao Phussa, vắng nguyệt cũng không băng 
Đại hào quang này quả thực vô song, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Ai là vị giáng trần từ thiên giới? 

5. Ảnh hào quang tràn lan khắp một cối 
Hai chục do-tuần che ảnh mặt trời, 

Mỹ cung này thanh tịnh, sáng tuyệt vời 
Thậm chí khiến màn đêm như ánh nắng. 


6. Với hoa sen đủ màu cùng hoa súng 
Trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngắn, 

Bao phủ bằng màn lưới dệt vàng rÒNg, 
Lâu đài chiếu giữa trời như vâng nhật. 


7. Khoác xiêm y đỏ hông hay vàng rực, 
Ngái mùi hương thạch huệ với chiên-đản, 
Báy tiên da láng mướt, ánh nhự vàng, 
Đồng đúc tựa ngàn sao trời rực rỡ. 


ổ. Đây nhiễu loại tiên đồng và ngọc nữ 
Đeo đây hoa, và các món trang hoàng, 
Theo gió đưa hương phẳng phái nhẹ nhàng, 
Được bao phủ với kim hoàn thất bảo. 


9. Phép tu thân nào đây là phước báo? 
Nhờ nghiệp quả gì chàng hóa sanh đây, 
Làm thê nào chàng đến mỹ lâu này? 

Khi được hỏi, hãy giải bày thứ tự. 

VỊ Thiên tử giải thích qua các vẫn kệ này: 


10. Khi Đạo Sư đã gặp chàng nam tử 
Bà-la-môn trên đại lộ vùng này, 

Với từ bi, Ngài giáo giới giảng bày, 
Chat-ta đã được nghe Ngài thuyết pháp, 


Đáng Phật Bảo, “Xin phụng hành”, chàng đáp. 


11. Con đến gân người Chiến thắng huy hoàng 
Để quy y Giáo pháp với Tăng đoàn, 

Bạch Thể Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Sau đó con hành trì theo giới luật. 


12. Không sống theo tà hạnh tạo đau thương, 
Vì các trí nhân không thể tán dương 

Sự buông thả đổi với loài sinh vật, 

Bạch T hế Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


13. Không lấy vật $ì, Sở hữu của đi, 
Không thể nghĩ: của không cho mà lấy, 
Bạch T hế Tôn, con nói “không” trước đấy, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


14. Tà hạnh là đi đến vợ của ai, 
Những phụ nữ được người nhà che chở. 


Page 108 o£277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 109 of277 


Bạch Thê Tôn, con nói “không” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


15. Đừng nói điều dối trá hoặc sai lời, 

Vì bậc trí không tản dương dồi trả, 

Bạch Ti hế Tôn, con nói “không” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


16. Chất rượu nông làm lý trí xa rời 

Con người - Vậy hãy tránh luôn tắt cả. 
Bạch Thể Tôn, con nói “không ” trước đó, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 


17. Quả thực con hành Ngũ giới trên đời, 

Đi đúng hướng theo Nhự Lai Chánh pháp, 
Trên con đường, giữa hai làng, gặp CưÓp, 
Chúng giêt con vì của cải gia tài. 


18. Con thi hành thiện sự đúng mức này, 
Vượt mức ấy không thể làm công đức, 
Nhờ thiện hạnh, hóa sanh theo nghiệp lực, 
Lên cối trời, hưởng lạc thu thỏa lòng. 


19. Hãy nhìn đây do lối sống tương đồng 
Với Chánh pháp, và thực hành giới luật. 
Khi lắm kẻ ít niềm vui ao ước 

Hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng. 


20. Hãy xem nhờ tiểu pháp ấy gọn gàng, 
Đến thiện thu, con đạt niêm an lạc; 

Vậy con nghĩ những ai thường nghe Pháp, 
Sẽ đạt thành Bất tử, tối an bình. 


21. Theo Giáo pháp Như Lai, việc thực hành 
Dù tt, quả vân được nhiễu lợi lớn. 

Nhìn Chat-ta nhờ thiện hành, chiếu sáng 
Cõi đất này chẳng khác mặt trời kia. 


2: Vậy thiện hành, ta có thể làm gì? 
Một số kẻ vẫn cùng nhau thảo luận. 
Nếu ta muốn lại làm nigười, hãy sống, 
Bước trên đời theo giới luật thực hành. 


23. Đạo Sư vì lợi ích, xót quân sanh, 
Sáng sớm gặp ta trong tình cảnh ây. 
Ta đến gân Ngài xứng danh như vậy, 
“Xin từ bi cho học Pháp Thế Tôn ”. 


24. Những ai đây dứt luyễn ái dục tham, 
Hữu ái tùy miên, sỉ mê tận diệt, "¬ 
Những người nào không nháp thai kê tiêp, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 110 of277 


Sẽ đạt thành tịch tịnh, chứng Niết-bàn ”. 


Khi bậc Đạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị Thiên tử được an trú vào quả Dự Lưu, đảnh lễ 
Đức Thế Tôn và từ biệt song thân, trở về thiên giới. 


4. (54) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Người Cúng Cháo (Kakkatakarasadàyaka-Vimàma) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời â ấy một Tỷ-kheo đang thực hành thiền 
quán bỗng ngã bệnh vì chứng đau tai rất trầm trọng. Thuốc chữa của y sĩ chăng công hiệu gì. VỊ â ấy trình 
với Đức Thế Tôn, Ngài biết cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh ấy, bèn dặn vị Tỷ-kheo đến khất thực ở 
vùng đồng ruộng nước Ma-kiệt-đà. 


Vị ấy đến đó và đứng khất thực tại cửa lều người giữ ruộng. Người này, sau khi nấu món cháo cua làm 
thức ăn, liền mời vị ây ngồi và cúng một ít cháo. 


Vị Tỷ-kheo vừa nêm món cháo thì trở nên khoẻ mạnh như thể được tắm với cả trăm gàu nước mát. Tâm 
trí thanh thán nhờ thức ăn thích hợp, vị ấy hướng. tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay 
cả trước khi ăn xong bữa. Vị ấy bảo người giữ ruộng: 


- Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, Hiền hữu sẽ không còn bị thân bệnh và tâm bệnh nữa. 


Chúc phước xong, vị ấy ra đi. Về sau người giữ ruộng từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba 
trong một căn phòng làm bằng ngọc bích, giữa một tòa Lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần, trụ 
bằng ngọc được trang hoàng uy nghiêm với bảy trăm sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cửa lâu 
đài, một con cua bằng vàng được treo trên một chuỗi ngọc trai. Tôn giả M⁄ahà-Moggallàna du hành lên 
thiên giới, thấy cảnh này, liền hỏi: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc, nên vàng thật hiên vinh. 


2. Chàng uống ăn, và trú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc dụ dương, 
Đây là thiên lạc đây năm thủ, 

Tiên nữ múa, trang điễm ngọc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì chàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào chàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thân, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Thân lực chàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng khấp mười phương? 


5. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 111 of277 


Và đây là kết quả cho chàng: 


6. “Kìa trên cửa nọ có cua vàng 

Đứng đề nhắc con nhớ rõ rằng 

Những hạnh nghiệp làm trong quá khứ, 
Cua này sáng chói cả mười càng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bất lỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thể oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


5. (55) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Râ/agaha trong Trúc Lâm. Thời â ẫy, một đệ tử cư sĩ chuẩn bị bốn 
buôi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường Tăng chúng. Song lo sợ trộm cướp, vị ấy thường khóa cửa nhà vì 
nhà vị ây tọa lạc ở ranh giới tận cùng của kinh thành. 


Bởi thế chư Tý-kheo đến theo lời mời thọ thực đôi khi phải chịu đói trở về. Vị ấy nghe vợ kế lại chuyện 
này, bèn chỉ định một người giữ cửa đón chư Tỷ-kheo đến đó và phục vụ chu đáo. 


Khi vị thí chủ từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi Dạ-ma thiên, còn người giữ cửa, khi từ trần, được tái 
sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng vàng rộng mười hai do-tuần, giống như trong 
truyện trước. 


Khi được Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi như trên, vị ấy đáp lại: 
Các câu kệ từ I đến 5 giống chuyện 54. 


6. “Cõi thiên thọ mạng cả ngàn năm, 
Thiện nghiệp con là đã tán xưng, 
Đảnh lê thành tâm và bởi vậy, 
Người hành công đức sẽ trường tôn, 
Được cung cáp với nhiêu thiên lạc. 
Trên cối trời cao hưởng phước phản. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 
Công đúc con làm giữa thê nhân, 
Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương ”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 112 of277 


6. (56) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự (Karanìya-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Sảva//h¡ trong Kỳ Viên. Một đệ tử tại BIA, sau khi đi tắm về từ sông 
Aciravati, đến yết kiến và thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ trai tại nhà mình rồi tiếp đãi Ngài rất long trọng. 
Phần còn lại cũng giống như chuyện trước. 


VỊ Thiên tử đáp lời như sau: 
Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54. 


6. Phước nghiệp phải làm bởi trí nhân, 
Là người có trí tuệ tỉnh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng 
Chư Phát chánh chân quả bội phản. 


7. Phật-đà quả thật đã xuất hành 
Vì muốn cho an lạc chúng sanh, 
Ngài đã từ rừng vào xóm ấy, 
Con lên Đao-lợi bởi tâm thành. 


8. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


9. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


7. (57) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đúc Thiện Sự (Dutiyakaraniya- 
Vimàna) 


Chuyện này cũng giống chuyện thứ sáu, trừ điểm ở chuyện trước, thực phẩm cúng dường Đức Thế Tôn, 
còn ở đây dâng một Trưởng lão. 


Các kệ từ I đến 5 giống chuyện 54. 


6. Công đức phải làm bởi trí nhân, 
Là người có trí tuệ tỉnh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng 
Trưởng lão chánh chân quả bội phản. 


7. Chính Tỳ-kheo nọ đã đi ra 

Vì muốn cho con lợi lạc mà, 
Ngài đã vào rừng từ xóm áy, 
Tâm thành, con đạt cõi Băm-ba. 
8. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 


Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 113 of277 


Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


9. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


8. (58) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Do Cúng Cây Kim (Sùci-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại ®ä/agaha trong Trúc Lâm. Thời ấy có việc may y cho Tôn giả 
Sảripuffa nên cần một cây kim. 


Khi đên khât thực tại nhà một thợ rèn và được hỏi Tôn giả cân thứ gì, Tôn giả liên nói về nhu câu kia. 
Người thợ rèn có tâm thành tín cúng dường Tôn giả hai cây kim và dặn Tôn giả phải nói nêu còn cân 
thêm nữa. 


Sau khi từ trần, người thợ rèn được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba và Tôn giả A⁄ahà-Moggallàna hỏi 
vị Thiên tử: 


(Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54) 


6. Những gì ban tặng, vật đem cho, 
Riêng kêt quả không giông thê kia, 
Những vật gì cần đem cúng cáp, 
Chính riêng điểu áy tốt hơn xa, 
Một cây kim được con dâng cúng, 
Đối với con, kim lợi lạc to. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


9. (59) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim (Dutiyasùci-Vimàna) 
Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Rà/agaha trong Trúc Lâm. Bấy giờ một người thợ may nọ thấy một 
Tỷ-kheo vá áo với cây kim được rèn tại Trúc Lâm, bèn cúng dường vị ây vài cây kim của mình cùng 


chiệc bao. 


Câu hỏi được đặt cho người thợ may sau khi người ây được tái sinh vào cõi trời Ba mươi ba cũng giông 
chuyện trước. 


(Các kệ từ 1 đến 5 giống chuyện 54). 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 114 of277 


6. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, 
Con được làm người giữa thế nhân, 
Thấy một Tỷ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chẳng mê lầm, 
Với Ngài, con có lòng thành kính, 
Bèn láy kim, tfay tự cúng dáng. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương . 


10. (60) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Con Voi (Nàga-Vimàna) 


Bấy gIỜ, Đức Thế Tôn đang trú tại Sàvaf(hi trong Kỳ Viên. Lúc ấy Tôn giả Mahà-Moggallàna du hành 
lên cõi trời Ba mươi ba, thây một Thiên tử cời một đại tượng thuân bạch cùng một đoàn tùy tùng đông 
đảo bay qua không gian tiến về phía Tôn giả. 


Vị Thiên tử xuống voi và đảnh lễ, Tôn giả liền hỏi vị ấy về hạnh nghiệp đã làm: 


1. Ngự trên bạch tượng sáng toàn thân, 
Thuần chúng, phi nhanh, thật tráng hùng. 
Voi báu huy hoàng, khăn phủ đẹp, 

Chàng đến đáy qua giữa cõi không. 


2. Bên trên của mỗi chiếc ngà voi 
Xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, 

Trong tựa pha lê làn nước mái, 
Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài 
Giữa hoa sen khiên lòng mê mắn, 
Tiên chúng này đang múa tuyệt vời. 


3. Hỡi chàng Thiên tử đại huy hoàng, 
Chàng đã đạt bao đại lực thản, 

Công đúc gì xưa chàng đã tạo 

Khi tải sinh làm một thế nhân, 

Vì sao thân lực chàng ngời sảng, 

Dung quang chiếu tỏa khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. “Tự tay con lấy tám hoa tàn, 
Và với thành tâm, đến cúng dường 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 115 of277 


Ở tại nơi kia là bảo Tháp 
Phật-đà Ca-diệp đại vinh quang. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thế này 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


2. Xi trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng khăp mười phương. 


11. (61) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Con Voi Thứ Hai (Dutiyanàga-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Radjasaha trong Trúc Lâm. Thời â ấy, một đệ tử tại gia có lòng tin, 
sông theo giới luật, hành trì ngày Bó- tát giới, cũng dường Tăng chúng và đến nghe pháp tại tinh xá cùng 
đem các tặng phâm, nên khi từ trần được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. Ở đó, một voi trắng vĩ đại 
phục vụ vị ấy cùng một đoàn hầu cận, vị ấy thường đến du ngoạn trong hoa viên. 


Một hôm, lòng nôn nóng muốn bảy tỏ niềm tri ân, vị ấy ngồi trên voi lúc nửa đêm từ thiên giới xuống 
Trúc Lâm rồi đứng đó trong dáng điệu sùng kính trước Đức Thế Tôn. 


Tôn giả Vangìsa đang đứng hầu Thế Tôn và được Thế Tôn cho phép, bèn hỏi vị ấy: 


1. Ngự trên bạch lượng đại hùng cường, 
Chàng dạo chơi và được cả đoàn 

Tiên nữ theo hẳu quanh thượng uyễn, 
Như sao cứu hộ sảng mười phương. 


2. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì chàng vinh hiện đây, 

Những lạc thủ nào chàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


3. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thân, 

Chàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Nhờ thê oai nghỉ chàng rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khăp mười phương? 


4. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Liễn giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho chàng: 


5. Kiếp xưa sinh giữa chốn phàm nhân, 
Là đệ tử Ngài có Nhãn quang, 

Con bỏ sát sinh loài thú vật, 

Tránh xa thỏi trộm cấp tà gian. 


6. Con không uống rượu, chăng sai lời, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 116 of277 


Tri túc, không ham muốn vợ người, 
Thành tín, con cung dâng thực phâm 
Đối dào mọi thứ chăng hề vơi. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


12. (62) Chuyện thứ mười hai - Lâu Đài Con Voi Thứ Ba (Tatiyanàga-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại ®à/agaha ở Trúc Lâm. Thời â ấy ba vị Trưởng lão A-la-hán đến một làng để 
an cư mùa mưa, sau đó đi vào Rà/agaha đảnh lễ Đức Thế Tôn. 


Lúc đi ngang qua đồn điền mía của một Bà-la-môn có tà kiến, chư vị hỏi người giữ vườn: 
- Chúng tôi có đến Rä/agaha kịp hôm nay chăng? 


- Thưa Tôn giả, không thể. Còn một chặng đường dài độ nửa do-tuần nữa, xin Tôn giả ở lại đây và ngày 
mai đi tiêp. 


- Ở đây có chỗ nào chúng tôi có thê ở lại chăng? 
- Thưa không, nhưng tôi sẽ nói cho Tôn giả một chỗ. 


Rồi người giữ vườn ấy dựng gấp các lều tranh bằng thân mía, khúc cây v.v..., kẻ â ấy cúng dường chư vị 
món cơm và nước mía. Sau bữa cơm, kẻ â ẤY, lại tiễn đưa mỗi vị với một cây mía, vì cho rằng cái đó lây từ 
phần sản phẩm của mình, nên ra về trong nỗi hân hoan và đặt hy vọng vào sự an lạc của mình mai sau. 


Nhưng chủ nhân khu vườn gặp chúng lăng, hỏi chư vị làm cách nào lấy được mía, và khi nghe xong, 
liền đùng đùng nổi giận chạy về vườn lấy gậy đánh người kia chết ngay với một đòn như trời giáng. 


Nhờ công đức trên, vị ấy được tái sanh vào hội chúng chư Thiên ở Thiện pháp đường (Suđhammà), làm 
chủ một con voi toàn trăng rât oai hùng. 


Cha mẹ và bà con vị ấy khóc thương khi đến dự đám tang, nhưng VỊ ấy giáng trần giữa mọi người trong 
cảnh uy nghi, rồi một người bản chất thông minh đến hỏi thăm vị ấy về thiện sự đã làm: 


1. Từ cung trời ngự xuống phàm trần, 
Ai cõi trên thiên tượng trăng ngắn, 
Âm nhạc thiên đình êm dịu trồi 

Đón chào ngài giữa cõi không gian? 


2. Có phải là Thiên tử, Nhạc thân, 
Sak-ka Thiên chủ, đại danh lừng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 117 of277 


Ngày xưa bồ thí rất hào phóng, 
Chưa biết ngài, la muốn hỏi han? 
Vị ấy giải thích vấn đề: 


3. Chẳng phải là Thiên tử, Nhạc thân, 
Sak-ka Thiên chủ đại danh lừng, 

Ngày xưa bồ thí rất hào phóng, 

Ta thuộc chư Thiên Thiện pháp đường. 


Người kia lại hỏi: 


4. Ta hỏi ngài, này Thiện pháp thiên, 
Chấp tay, ta đảnh lễ trang nghiêm: 
Việc gì ngài tạo trong nhân giới, 
Nay Thiện pháp đường, đã được lên? 


Vị ấy ngâm kệ đáp lời: 


3. 1i cúng dường lều mía, cỏ khô, 
Hoặc lều bằng áo rách thô sơ, 
Cung dường được một trong ba thứ, 
Lên Thiện pháp đường ở với ta. 


13. (63) Chuyện thứ mười ba - Lâu Đài Có Cỗ Xe Nhỏ (Cùlaratha-Vimàna) 


Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, xá-lợi của Ngài được chia đều và theo sự lãnh đạo của Tôn giả Đại Ca- 
diếp, chư Tăng được triệu tập đề đọc lại Giáo pháp. Chư vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với 
hội chúng của mình, sống ở nhiều nơi khác nhau để quan tâm chăm sóc đám quần chúng cần được dẫn 
dắt vào đạo. 


Bấy giờ Tôn giả M⁄ahà-Kaccàna (Đại Ca-chiên-diên) trú tại một khu rừng ở vùng biên địa. Thời ấy vua 
Assaka đang ngự trị tại thành Poía của xứ Assaka. Vương tử Šw/¿/a, con bà chánh hậu của vua, bị cha 
đuôi vì nghe theo lời nài nỉ của một tiêu thứ phi, nên chàng phải vào rừng ở. 


Vào thời đức cổ Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm Tỷ-kheo một dạo, về sau chàng lại từ trần như một 
người thế tục, và giờ đây tái sanh làm vương tử có tên Sw/2/z. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà 
chánh hậu mới của vua cha chàng cũng có một hoàng nam, Nhà vua hài lòng liền ban cho bà một điều 
ưỚc. 


Khi Š/¿/a lên mười sáu tuôi, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia, bà yêu cầu nhà vua phong cho 
hoàng nam của bà làm người kế vị. Nhà vua từ chối, vì Thái tử sẽ là người kê vị vua về sau. 


Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua để buộc vua phải giữ lời hứa, cho đến khi vua cảm thấy phải làm 
theo ý bà, đành rơi lệ bảo cho S73/a biệt sự việc. 


Thái tử đau buồn trước nỗi khổ của vua cha, liền xin phép vào rừng ở ân. Nhà vua đề nghị xây cho 
chàng một thành phố khác, song chàng không thuận, chàng cũng không muốn được gửi sang ở với các 
vương tử nước láng giêng. Nhà vua ôm lây con từ giã và cho chàng ra đi với lời dặn là chàng phải trở về 
khi vua băng hà để cai trị vương quốc. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 118 of277 


Sông trong rừng với đám sơn nhân, một hôm chàng đi săn nai và đuôi theo con nai cho đên khi nó mât 
đạng gân túp lêu lá của Trưởng lão M⁄ahà-Kaccâna, Tôn giả bèn ngâm kệ hỏi chàng như vây: 


1. Chàng đứng dựa vào một chiếc cung 

Làm băng gô tốt thật oai hùng, 

Chàng là quý tộc, là vương tử, 

Hay thợ săn lang bạt giữa rừng? : 

Sau đó chàng đáp lại, giải thích thân thể mình: 


2. Con là vương tử As-sa-ka, 
Tôn giả, con lang bạt thật xa 
Vào chốn rừng già, xi nói rõ, 
Tên con thường gọi Su-jà-1a. 


3. Con thường săn bắn các nai rừng, 

Con dẫn sâu vào chốn đại lâm, 

Song chính nai kia, con chẳng thấy, 

Mà con thấy được đại tôn nhân. 

Vị Trưởng lão đáp lại với lời chào đón ân cẩn: 


4. Xin đón chào chàng, đại quý nhân, 
Tháy chàng trong dạ thật vui mừng, 
Này đây nước lạnh xin chàng láy, 

Vì thê chàng đi rửa sạch chân. 


5. Nước uống này đây mát biết bao 
Đem từ trong núi đá hang sáu, 
Uống ngay nước mắt, này VƯƠNnG tử, 
Và hãy ngồi trên thảm cỏ lau. 


Và vương tử đáp lại lời chào đón ân cân của Trưởng lão: 


6. Lời ngài nghe quả thật êm tai, 
Bậc đại trí nhân, ây chính ngài, 
Vừa nói những lời hiển dịu quá, 
Thiện tâm nhăm chủ đích cao vời. 


„ Ngài thích thú sao lại ở rừng, 

Xin ngài hãy nói, hỡi Ngưu VƯƠNG, 
Lắng nghe đường lỗi ngài khuyên bảo, 
Con sẽ hành theo Pháp đúng đường. 


Bấy giờ Trưởng lão nói đến cách thực hành Đạo pháp chánh chân của chính mình cũng thích hợp với 
chàng nữa: 


ổ. Không sát hại sinh vật mọi loài, 
Tránh xa trộm cắp ấy niễm vui, 
Lòng không tà dục, này Vương tứ, 
Và rượu nông say, dứt bỏ rồi. 


9. Tránh xa ác pháp, sống công bằng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 119 of277 


Học tập nhiêu và biết nhớ ân, 
Những việc này đây cần tán thán, 
Là điều xứng đáng giữa phàm trần. 


10. Vương tử, giờ đây hãy biết rằng 
Trong vòng năm tháng sắp qua dân, 
Có cơ chàng gặp Diêm vương diện, 
Vậy hãy lo mau giải thoát thân. 


Sau đó vương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình: 


1L Đến xứ nào nay con phải đi, 
Con cần thực hiện việc làm gì, 
Hoặc là trì thức nào cân học 
Để khỏi thành già chết thế kia? 


Rồi Trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng: 


12. Chẳng miễn nào ở cõi trần gian 
Để học gì hay có việc làm, 

Vương tử đến kia mong có được 
Con người không lão, tử, suy tản. 


13. Những người đại phú, lắm kho tàng, 
Hay võ tưởng quyÊn quỷ, quốc Vương, 
Dầu đủ bạc vàng và thóc lúa, 

Cũng không thoát lão tử thông thường. 


14. Chắc chàng đã biết các vương tôn 
Con của An-dha, thật trắng cường, 

Vô địch, song khi dứt thọ mạng, 
Những người này cũng phải tan xương. 


15. Chẳng ai võ tướng, Bà-la-môn, 

Nô lệ, dân quê, hạng quét đường, 
Hoặc có người nào nhờ đăng cấp, _ 
Không già, không chết, mãi trưởng tÔn. 


1ó. Những người đọc mật chú thiêng liêng 
Từ sáu nguôn kinh của Phạm Thiên, 

Dâu các người này nhờ kiến thức, 

Cũng không thoát lão tử triển miên. 


17. Dù người giác ngộ, bậc tu nhân 
Đã đạt tịnh tâm, chê ngự thân, 
Ngay các bậc hiển nhân khổ hạnh 
Đúng thời cũng bỏ xác phàm trần. 


l8. Thậm chí A-la-hán trí mình, 
Vô ưu, phận sự đã hoàn thành, : 
Đến thời cũng đặt thân này xuống 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 120 of277 


Vào lúc diệt vong thiện ác hành. 
Bấy giờ nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm: 


19. Các kệ ngài ngâm thật khéo thay, 
Hiên nhân, mục đích quỷ cao váy. 
Nhớ lời vàng ngọc, con an tịnh, 

Xin hãy cho con nương tựa đây. 


Sau đó Trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng: 


20. Đừng tìm nương tựa ở nơi ía, 
Hãy hướng đên ngay Đức Phát-đà, 
Là bậc Đại Hùng, Ngài Thích tử, 

1a từng quy ngưỡng những ngày qua. 


Chàng trai lại hỏi: 


21. Ở xứ nào đấu có Đạo Sư, 
Kính thưa Tôn giả, tự bây giờ, 
Con đi vớt kiến Ngài Vô thượng, 
Thắng giả oai hùng của chúng ta. 
Trưởng lão đáp: 


22. Trong quốc độ kia ở phía Đông, 
Ok-kà-ka tộc, chính con dòng, 

Ngài là tối thượng trong thiên hạ, 
Đã đắc vô dự Bát Niễt-bàn. 


Khi vương tử đã nghe Trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào Tam quy và Ngũ giới, vì thế 
chàng nói: 


23. Giá Đức Phát-đà, Đại Đạo Su, 
Vân còn trụ thê đên bây giờ, 

Hắn con sẽ nguyện đi ngàn dặm 
Để yết kiến Ngài, thỏa ước mơ. 


24. Song chính vì nay bậc Đạo Sư 
Đã hoàn toàn tịch diệt vô dư, 

Con xin Tôn giả cho an trú, 

Vào bậc Đại Hùng của chúng ta. 


25. Con đến quy y Phật Thế Tôn, 

Và con quy ngưỡng Pháp vô song, 
Và con quy ngưỡng toàn Tăng chúng 
Của cả trời, người ở thê gian. 


26. Từ nay con tránh giết muôn loài, 
Không lấy các tài vật của ai, 
Không uống rượu nông, không nói dối, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 121 of277 


Và trì túc với vợ mình thôi. 
Trưởng lão nói như vây: 


- Bây giờ chàng hãy về với vua cha, đời sống của chàng thật ngắn ngủi, chàng sẽ chết trong vòng năm 
tháng nữa thôi, vậy hãy làm công đức thiện sự. 


Chàng trai làm theo lời dạy và chỉ sau bốn tháng, chàng từ trần rồi tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba. Nhờ 
uy lực công đức của chàng, một cỗ xe được trang hoàng bảy báu vật xuất hiện dài bảy do-tuần (dặm). 
Xe có cả đoàn hộ tống hàng ngàn tiên nữ. 


Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư Tăng xong, vua đến cúng dường bảo 
Tháp trong tỉnh xá. VỊ Trưởng lão cũng đến đó. Còn vị Thiên tử giáng trần trong cô xe thiên giới kia, 
đảnh lễ Trưởng lão và chào mừng vua cha. 


Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng: 


27. Như vạn hào quang của mặt trời 
Xoay vần chiếu sáng khắp nơi nơi, 
Cổ xe vĩ đại chàng đang ngự 

Giăng trải chung quanh bảy dặm dài. 


28. Bao phủ bên trên các phiến vàng, 
Ngọc trai, ngọc thạch cán toàn thân, 
Các khung chạm trô đây vàng bạc 
Ngọc bích khéo tô điêm tuyệt trần. 


29. Trang trí mặt tiễn, ngọc bích xanh, 
Cảng xe, hông ngọc vẽ nên hình, 

Cân đai bầy ngựa toàn vàng bạc 

Làm đẹp xe lao vút thật nhanh. 


30. Chàng đang đứng giữa chiếc xe vàng 
Vượt hẳn quân tiên hộ tống chàng, 

Trông chàng chẳng khác ngôi Thiên chủ 
Trong chiêc thiên xa, ngựa cả ngàn, 
Thiên tử lừng danh và đại lực, 

Nhờ đâu chàng được cảnh huy hoàng? 


Khi được Trưởng lão hỏi vậy, Thiên tử giải đáp qua các vần kệ: 


31. Tôn giả, con là Thải tử xưa, 
Tên con thường gọi Su-jà-1a, 
Nhờ ngài bì mân cho con được 
An trú vào trong giới tại gia. 


32. Vì biết đời con sắp sửa tàn, 
Ngài đem xá-lợi Đạo Sư bạn,  - 
Bảo: “Su-jà hãy nghiêng mình lê, 
Việc áy cho con lợi lạc trần ”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 122 of277 


33. Khi con đã kính lễ nghiêm trang, 
Hương liệu, vòng hoa được cúng dường, 
Con bỏ xác thân phàm tục ấy, 

Và lên vườn Hỷ lạc thiên đường. 


34. Trong vườn Hỷ Lạc Nan-da-na, 
Nơi lắm bây chim đến điểm tô, 

Con được cả đàn tiên hộ tống, 

Hân hoan xem vũ nhạc đồng ca. 


Nói vậy xong, vị Thiên tử đảnh lễ Trưởng lão và giả từ vua cha, rồi lên xe trở về thiên giới. Trưởng lão 
kể lại toàn câu chuyện đã diễn ra giữa đôi bên với các Trưởng lão kết tập Kinh điển vào thời kỳ họp Hội 
đồng của chư vị. 


14. (64) Chuyện thứ mười bốn - Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú ở Sav/i, trong Kỳ Viên. Và Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành cõi 
trời Ba mươi ba, thấy một Thiên tử tên Œopdla vừa rời Lâu đài bước lên cô xe uy nghi của chàng để 
nhàn du trong vườn Thiên lạc. Vị Thiên tử thấy Tôn giả, liền xuống xe và đứng trước Ngài, chắp tay 
đảnh lễ. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỏi chàng: 


1. Trên xe tô điểm biết bao màu, 
Tráng lệ với thiên mã dẫn đâu, 

Đang tiễn bước về vườn Hỷ lạc, 
Hình chàng chiếu sáng giữa trời cao, 
Giống như thí chủ đây hào phóng, 
Thiên chủ Va-sa-va thuở nào. 


2. Càng xe chàng được đúc bằng vàng, 
Cân đổi sườn, vai thật nhịp nhàng, 
Trụ đúc tỉnh vi nhờ thợ khéo, 

Như trăng răm chiếu ánh hào quang. 


3. Xe này được phủ lưới bằng vàng, 
Rực rỡ nhiều châu ngọc điểm trang 
Lấp lánh, tạo âm thanh dịu nhẹ 
Sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang. 


4. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ, 

Và được trang hoàng giữa bảnh xe, 
Các trục được tô trăm nét Vẽ, 

Sáng ngời như chớp lóe trăm tia. 


3. Xe được phủ đây các loại tranh, 
Khung xe rộng chiêu cả ngàn hình, 
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó 

Chăng khác đàn năm thứ hợp thành. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 123 of277 


6. Mặt tiên xe ấy được trang hoàng 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
Thanh tịnh hào quang luôn chiêu sảng, 
Chứa tia vàng óng ánh tràn lan, 

Tỏa ra như thể cùng hòa lẫn 

Tĩa ngọc xanh xanh thát dịu dàng. 


7. Cả đàn tuần mã được trang hoàng 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
Cổ ngựa ngắng cao đây tốc lực, 

Thân hình cao lớn, thật hùng cường, 

Phi nhanh khi chúng vừa hay biết 

Ý muốn gì trong trí của chàng. 


ổ. Tứ chỉ đàn ngựa khéo hòa đông 
Phi vút nhanh khi biết ợ) chàng, 
Chúng rước chàng đi êm ái quá, 
Ngựa thuân dễ dạy, chẳng hung hãng, 
Chúng hân hoan kéo xe tiên áy, 

Tôi thượng giữa loài ngựa bôn chân. 


9. Chuyển động quay cuồng giữa cõi không, 
Chúnh cùng nhảy nhót lại khua rân 

Cân đai phái tiêng nghe kỳ điệu, 

Chẳng khác đàn năm thứ họa đông. 


10. T: iếng xe cùng với tiếng cân đai, 
Tiêng vó cấu và ngựa hí đài, 
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó 
Như nhạc vườn Thiên lạc tuyệt vời. 


11. Mắt nhìn e thẹn, dáng linh dương, 
Tiên nữ trong xe đứng một đản, 

Đôi mí mắt dày,cười mửn miệng, 

Làn da láng mưới, giọng oanh vàng, 
Khoác xiêm y kêt đây lam ngọc, 
Được các Nhạc thán kính lê luôn. 


2 M Á phục quân tiên sắc đỏ, vàng, 
MắI to màu đỏ sâm, cao sang, 

Hình dung yếu điệu, cười duyên dáng, 
Tay chắp trên xe hộ tổng chàng. 


13. Xiêm y rực rỡ, chuỗi vòng vàng, 
Khả ái toàn thân, ngón búp măng, 
Diễm lệ dung nhan, tiên chúng áy 
Trên xe, tay chấp, đứng hâu chàng. 


14. Vài nàng ngọc nữ lại trang hoàng 
Các cuộc tóc tiên kết S0n gàng, 
Rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp ÿ, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 124 of277 


Trên xe, tay chấp, đứng hâu chàng. 


15. Xanh, đỏ, đóa sen khéo điểm trang, 
Vòng hoa đâu đội, ngát mùi hương, 
Chiên-đàn đệ nhất thơm ngào ngại, 
Làm đẹp lòng, tuân lệnh sản sàng, 
Đang ở trên xe, tay chắp lại, 

Cả đản tiên nữ đứng háu chàng. 


16. Đóa sen xanh, đỏ khéo trang hoàng, 
Cùng các tràng hoa, hương tỏa lan 

Đệ nhất chiên-đàn thơm sực nức, 

Sẵn sàng tuân lệnh, đẹp lòng chàng, 
Trên xe, đang đứng, hai tay châp, 

Hộ tổng chàng, tiên nữ cả đản. 


17. Các món trang hoàng trên CỔ Vai, 
Tay, chân, đầu tóc lẫn đôi tai, 

Làm mười | phương thảy đêu bừng sáng, 
Như nắng mùa thu chiếu rạng ngời. 


18. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, 
Vòng hoa tay với các kim hoàn 

Phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, 
Thánh thót làm mê mân các nàng, 
Đối với mọi người nào hiểu biết, 
Tiếng này êm dịu nhất trần gian. 


19. Trong vườn Thiên lạc cả hai bên, 
Xã, tượng, và dàn nhạc trồi lên, 
Khiên chàng hoan hỷ, này tiên chúa, 
Như phiêm đản tơ với lục huyện. 


20. Trong khi đang trồi các huyền câm, 
Mỹ lệ, dáng đàn đẹp mất trông, 

Khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc, 

Các tiên nữ khéo luyện tỉnh thông, 
Đứng trên các đóa hoa sen nở, 

Lã lướt tự nhiên, múa lượn vòng. 


21. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, 

Cùng được điện bày, ca hát vang 

Đây đỏ trong xe chàng, hội chúng 

Các nàng tiên nữ thật huy hoàng, 

Làm mười phương thảy đếu bừng sáng, 
Cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. 


22. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả đàn, 
Khác nào Thiên chủ đại vinh quang 
Tay cẩm bảo trượng thiên lôi áy, 

Lòng rộn niêm vui với tiêng đàn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 125 of277 


23. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành 
Ở trong kiên trước giữa quán sanh, 
Phải chàng giữ giới hay hoan hỷ 

Sông chánh chân, tu tập pháp lành? 


24. Cảnh này vinh hiển đại oai thân, 
Chàng vượt xa Thiên chúng bội phân, 
Không thể phát sinh từ việc nhỏ, 
Hoặc do Trai giới giữ tỉnh cân. 


25. Hay quả này do việc cúng dường, 
Hay do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đảnh lễ đây cung kinh? 
Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng! 


Vị Thiên tử giải thích vấn đề khi được Đại Trưởng lão hỏi: 


26. Chàng Thiên tử ấy kỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


27. Điều phục các căn, Đức Phật-đaà, 
Viên thành trí lực, Kas-sa-pa, 

Là người vô thượng trên nhân giới, 
Cửa Bắt tử ' Ngài đã mở ra, 

Thiên để tối cao trên thượng giới, 
Mang trăm tướng phước đức sâu xa. 


28. Con thấy Ngài, vương tượng đại hùng, 
Như vòng vàng ánh, vượt qua dòng, 

Tháy Ngài, tâm trí con an tịnh, 

Noài, vị thiện ngôn thật láy lừng. 


29. An tịnh, con đi trải tọa sàng 
Đáy hoa được rải rắc trang hoàng, 
Dáng Ngài đủ các thức ăn uông, 

Y phục tôi ưu đê cúng dường. 


30. Sau khi con đã cúng dường xong 
Ngài, bậc tôi cao giữa thể nhân, 

Y phục, tọa sàng và thực phẩm, 

Loại mêm, loại cứng đủ cần dùng, 
Con an hưởng tại thành thiên giới, 
Giữa các cõi thiên mãi chuyển luân. 


31, Khi đã dâng lên lỄ cúng Ngài 
Dôi dào phẩm vật cách như vây, 
Ba lần thanh tịnh, con từ bỏ 

Thể xác phàm trân tại chỗ đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 126 of277 


Con hưởng an vui thiên lạc phố 
Khác nào Thiên chủ In-da này. 


32. 1họ mạng, dụng nhan, lạc, tráng cường, 
Kẻ nào mong muôn tỐi cao sang, 

Hãy đem thực phẩm đây thanh tịnh 

Dáng cúng lên người trí tịnh an. 


33. Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau, 
Có ai băng Phật hoặc hơn đâu, 

Với người mong quả nhờ công ấức, 
Ngài trở thành hình tượng tôi cao 
Giữa những bậc hiện nhân xứng đảng 
Với lời nguyện ước đạt mong cầu. 


Trong khi chàng nói như vậy, Trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng không có gì trở ngại, liền thuyết 
giảng các Thánh Đê và vào lúc kêt thúc, Tôn giả an trú chàng vào quả Dự Lưu. 


Sau đó, khi trở về CõI người, Trưởng lão trình Đức Thế Tôn câu chuyện giữa Tôn giả và Thiên tử kia. 
Bậc Đạo Sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giờ. 


Tổng Kết 

Lâu đài Con nhái, Revaì, Con cua, ˆ 

Người giữ cửa, Hai Công đức thù thăng, 

Hai cây kim, Ba con vol, và Hai cô xe, 

Phẩm Lâu đài Nam giới được biết qua các chuyện này. 


Phẩm Thứ Ba Để Phúng Tụng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 127 of277 


PHẨM VI 
PÀYASI 


1. (65) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài Gia Chủ (Agàriya-Vimàna) 


Bấáy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình giàu sang đạo đức, 
một nguồn tài lợi đồi đào cho Tăng chúng và Ni chúng. Hai vị cha mẹ suốt thời thực hành công đức 
nhân danh Tam Bảo, lúc từ trần được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba. Một lâu đài bằng vàng dài mười 
dặm được dành riêng cho hai vị. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỏi như vầy: 


1. Sáng rực như vườn lạc Cïf†-1a, 
Khu vườn đệ nhất cõi Băm-ba 
Lâu đài đây của chàng bừng sáng 
Ở giữa không gian thực chói lòa 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho chàng: 


4. Con cùng hiển phụ giữa phàm trân, 
Sống tại gia, làm lợi chúng Tăng, 
Thực phẩm dồi dào đem cống hiến 
Với tâm thành tín tự tay dâng. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


6.Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
2. (66) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai (Dutiya-Agàriya-Vimàna) 
Giống như chuyện trên về mọi mặt. 


3. (67) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại ®àjagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy vua 8imbisàra muôn ăn xoài trái mùa. 
Dù khó khăn, người làm vườn cũng hứa sẽ nô lực làm cho cây có trái theo phương pháp cưỡng bách. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 128 of277 


Khi bốn trái xoài đã chín, kẻ ây hái đem dâng vua. Nhưng vừa chợt thấy Tôn giả Mahà-Mosgallàna, y 
suy nghĩ: “Ta muốn dâng xoài cúng vị Tôn giả cao quý này và sẵn sàng để đức vua giết chết hay trừng 
phạt ta, vì lợi lạc tại đời này do phụng sự vua thật không đáng kể, nhưng công đức đời này và đời sau do 
việc cúng dường vị Tôn giả xứng đáng này thật là vô lượng”. 


Vì thê y đem xoài cúng dường Tôn giả và trình việc ây lên nhà vua. Vua truyên đám hâu cận vào phán: 
- Hãy xem kỹ có phải kẻ ây đã nói đúng với trầm chăng. 


Vị trưởng lão đem xoài dâng Đức Thế Tôn, Ngài chia đều cho các Trưởng lão Sàripufra, Mahà 
Moggallàna, và Mahà-Kassapa. Nhà vua nghe vậy rât hài lòng vì sự can đảm của người làm vườn, liên 
ban cho y một ngôi làng, y phục, tư trang, và bảo y san sẻ công đức ây cho vua. Y đáp: 


- Tâu Đại vương, hạ thần xin san sẻ. Xin Đại vương hãy chọn lợi lạc gì tùy ý. 


Khi từ trân, người làm vườn được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đải băng vàng rộng 
đài mười sáu dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi vị Thiên tử: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Rộng dài mười sáu dặm chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiên vinh. 


2. Chàng uống ăn cư (rú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc dụ dương, 
Sáu tư tiên nữ tài sắc đủ, 

Những vị đồng cư trú ngọc đường. 
Ở cõi Ba mươi ba rực rỡ, 

Mua ca, hưởng lạc thu khôn lường. 


3. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang sáng chói khặp mười phương? 


4. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả do chàng: 


3. Cúng dường quả được quả tràn đây, 
Ai tín tâm dâng các vị này 

Đang sống cuộc đời đây chánh hạnh, 
Khi lên Đao-lợi hưởng như vầy, 

Được nhiều thành quả công to lớn, 

Vì thế con dâng bốn quả cây. 


6. Vậy ai từn hạnh phúc, bình an, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 129 of277 


Trưởng cứu, nên đem quả cúng dường, 
Dù ước đạt thành Thiên giới lạc, 
Hay là lạc thủ cõi nhân gian. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


4. (68) Chuyện thứ tư - Lâu Đài Của Ngừơi cúng chỗ cư Trú (Upassayadàyaka-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Rd/agaha ở Trúc Lâm. Thời ấy một Tỷ-kheo, sau mùa mưa, lên 
đường đến yết kiến Thế Tôn, vào một làng nọ tìm chỗ cư trú thích hợp qua đêm. Vị ấy hỏi một cư sĩ tại 
gia, người này bàn chuyện với vợ xong, liền mời vị Tỷ-kheo làm khách trọ, và hôm sau khi khách lại 
khởi hành, chủ nhà đem tặng một cục đường mía. 


Về sau lúc từ trân, vị cư sĩ tái sanh cùng vợ trên cõi trời Ba mươi ba trong một lâu đài băng vàng mười 
hai dặm. 


Tôn giả Mahà Moggallàna hỏi vị ây: 


1. Như mặt trăng đi giữa đỉnh đâu, 
Khi mây tan biển, chiếu toàn câu, 
Lâu đải chàng đứng trên thiên giói, 
Tỏa ánh sáng ngời đẹp biết bao. 


2. Đạt thành thần lực đại hùng CƯỜng, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang tỏa sảng khặp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Con cùng hiển phụ ở phàm trần 
Thỉnh bậc A-la-hản trú chân, 

Với tám lòng thành, con cống hiển 
Dôi dào thực phẩm tự tay dâng. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 130 of277 


6. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đó oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng khắp mười phương. 


5. (69) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Của Người cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai (Dutiya- 
Upassayadàyaka-Vimàna) 


Chuyện này giống hệt chuyện trước, trừ điểm ở đây có nhiều Tỷ-kheo, và Tôn giả Äahà-Moggallàna ví 
Lâu đài với mặt trời. 


6. (70) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực (Bhikkhàdàyaka- 
Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rà/agaha. Thời ấy một Tỷ-kheo đang đi trên đường cái vào làng nọ khất 
thực và dừng ở cửa nhà kia. VỊ chủ nhà vừa rửa tay chân và ngôi xuống để ăn, liền đỗ hết phần cơm 
mình vào bát vị Tỷ-kheo; sau khi nói lời tùy hỷ công đức, vị ây ra đi. Chủ nhà hân hoan suy nghĩ: “Ta 
đã cúng dường một Tỷ-kheo đang đói và ta đã nhịn ăn”. Sau đó từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 
Ba mươi ba trong một Lâu đài băng vàng mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi vị ấy: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nên vàng thát hiển vinh. 


2. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng. 


4. Khi làm người giữa cõi phàm nhân, 
Thấy một Tỷ-kheo mệt đói cơm, 

Con đã cúng dường ngài thực phẩm, 
Món ăn duy nhất đủ toàn phần. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


6. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ thể oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 131 of277 


7. (71) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch (Yavapàlaka-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rä/agaha, trong Trúc Lâm. Thời â ấy một cậu bé nghèo giữ ruộng lúa mạch 
đã đem bánh Kzmàsa đề ăn sáng. Khi cậu ngồi xuống ăn, một vị Trưởng lão vô lậu bước đến chỗ ấy. 
Cậu hỏi: 


- Thưa Tôn giả đã thọ thực chưa? 
VỊ Trưởng lão 1m lặng. Cậu bé hiểu điều này có nghĩa là “chưa” liền nói: 


- Thưa Tôn giả, bây giờ đã quá trễ nên không thê tìm ra món ăn gần giờ ngọ trai như vầy. Xin Tôn giả 
dùng miêng bánh Kưmmasa này vì lòng thương xót con. 


VỊ Trưởng lão vì từ bi đối với cậu đã dùng miếng bánh trong khi cậu đứng nhìn, rồi nói lời tùy hỷ và ra 
đi. Với tâm đầy thành tín, cậu bé nghĩ mình đã làm việc tốt khi cúng đường một người như thế. 


Về sau, khi từ trân, cậu được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đải như đã tả ở trên. Tôn 
giả Mahà-Moggallàna hỏi cậu: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nên vàng thát hiên vinh. 


2. Đạt thành thân lực đại hùng cưÒng, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Khi làm người giữa cõi phản nhân, 
Giữ lúa mạch trong đảm ruộng đồng, 
Con thấy Tỷ-kheo vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chăng mê lám. 


5. Với ngài, con có tấm lòng thành, 
Con tự tay dáng bánh của mình, 
Củng bánh Kum-mà-sa thuở ấy, 
Nay vui vườn Hỷ lạc thiên đình. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuất hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thần 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 132 of277 


Công đức ơn làm giữa thế nhân, 
Nhờ thể oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


8. (72) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai (Kundalì-Vimàna) 


Bây giò, Đức Thế Tôn trú tại Sàvz#hi, ở Kỳ Viên. Thời â ấy, hai vị Đại đệ tử cùng hội chúng du hành 
giữa dân chúng Kàs¡ vừa đến một tỉnh xá kia lúc trời tối. 


Một đệ tử tại gia liền đến rửa chân chư vị và xoa dầu thơm cho chư vị, rồi thỉnh chư vị thọ thực hôm 
sau. VỊ ây chuân bị một buôi cúng dường thịnh soạn. Sau khi nói lời tùy hỷ công đức, chư Trưởng lão 
lại lên đường. Còn vị ây về sau từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng 
vàng dài mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi vị ấy: 


LY phục chỉnh tê, hoa chuỗi mang, 
Đối VỎng tai rực rỡ trang hoàng, 

Tóc râu chải chuốt, khăn đâu đội, 
Chàng ngự Lâu đài, giống mặt trăng. 


2. Khi đàn tiên trồi khúc dụ dương, 
Sáu bốn nàng tài sắc vẹn toàn 
Đồng tru cõi Băm-ba, rực rỡ, 

Mua ca, hưởng lạc thu, khôn lường. 


3. Đại thành Thiên lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


4. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Gặp nhiễu ngài đức độ Sa-môn 

Có đây chánh hạnh và tri kiến, 

Ái diệt, đa văn, tiếng lẫy lừng. 


6. Với các ngài, con có tín tâm, 
Củng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành tín, con dâng tặng 
Mọi lê vật phong phú trọn phản. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 133 of277 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đúc con làm giữa thê nhân, 

Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


9. (73) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai (Dutiyakùdali - 
Vimàna) 


Chuyện này xảy ra giống như chuyện trên. Các vấn đề cũng giống nhau, từ câu kệ 5, thay: Thấy nhiều 
ngài đức độ Sa-môn, bằng: Thấy nhiêu ngài hảo tướng Sa-môn. 


10. (74) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Uttara (Uttara-Vimàna) 


Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, và Hội đồng kết tập Kinh điển tiến hành, Tôn giả Kummara-Kassapa 
(Cưu-ma-la Ca-diếp) đã đến thành phố Sefavyà với nhiều Tỷ-kheo và trú tại vườn Ssapà. Lúc ấy quôc 
vương Pâyäs¡ (Tệ Túc) nghe tin này, liền viêng thăm và chào mừng Tôn giả. Trong khi bàn luận về các 
quan điểm tà kiến của vua, vị Trưởng lão thuyết giảng cho vua tin có đời sau như được kể trong kinh 
Pàyàs¡ (Trường Bộ số 23). 


Khi từ giã, vua Pảyảs¡ đem các tặng vật cúng dường. Nhưng vì vua tặng thực phẩm kém cỏi và y phục 
thô sơ không thích hợp, vốn chưa quen việc ây trước kia, sau khi từ trần, vua cộng trú với Thiên chúng ở 
cõi thấp cùng Tứ Đại Thiên vương. 


Còn thanh niên Bà-la-môn ⁄arz phụ tá vua trong việc cúng đường, lại bố thí hào phóng và đầy lòng 
kính trọng, nên tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài mười hai dặm. Đề tỏ lòng biết ơn, vị 
ấy xuất hiện cùng Lâu đài trước Trưởng lão Kummàra Kassapa và đảnh lễ Tôn giả. Trưởng lão hỏi vị 
ây: 


1. Như điện Thiên vương, Thiện pháp đường, 
Nơi chư Thiên cộng trú bình an, 

Lâu đài này của chàng Thiên tử 

Đứng giữa không gian, sảng rỡ ràng. 


2. Đạt thành thiên lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rổ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


4. Khi được làm người giữa thể gian, 
Con là nam tử Bà-la-môn, 

Thời vua Tệ Túc, con phân phát 

Tài sản, vì tôn quý chánh nhân. 


9. Với các ngài, con có tín tâm, 
Củng dường thức uống lân đồ ăn, 
Với lòng thành kính, con dâng tặng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 134 of277 


Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 


6. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


7. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sảng khắp mười phương. 


Tổng Kết 


Lâu Đài Hai Gia Chủ, Người Cúng Trái Cây, Hai Người Cúng Chỗ Cư Trú, Người Giữ Ruộng Lúa 
Mạch, Hai VỊ Thiên Tử Đeo Vòng Tai, Vua Pâyäs7 (Tệ Túc) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 135 of277 


PHẢM VII 
SUNIKKHITTA 


1. (75) Chuyện thứ nhất - Lâu Đài C¡ttalatà (Cittalatà-Vimàna) 


Báy giờ, Đức Thế Tôn trú tại ŠSàvz/fi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ 
làm công cho người khác. VỊ ây có lòng mộ đạo và phụng dưỡng song thân già yêu của mình, vì vị ây 
nghĩ: “Đàn bà ở trong nhà thường năm quyên cai quản. Họ ít khi quý trọng cha mẹ chông”. 


Như vậy vị ây tiêp tục giữ giới luật và các ngày trai giới Bô-tát. Sau khi từ trân, vị ây được tái sanh vào 
cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài mười hai dặm. 


Tôn giả M⁄ahà-Moggallàna du hành như đã tả ở trên, hỏi vị ấy: 


1. Sáng rực như vườn lạc Cïf-ta, 
Khu vườn đệ nhát cõi Băm-ba, 
Lâu đài đây của chàng bừng sảng 
Ở giữa không gian thực chói lòa. 


2. Đại thành thần lực đại hùng CƯỜng, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, _ 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


3. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Đức Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đáy là kết quả cho chàng: 


4. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con là thợ khốn khổ, cùng bản, 

Con thường cấp dưỡng hai thân lão, 
Ngưỡng mộ người cao quý chánh chân. 


5. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiện ở nơi đây, 

Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


6. Xin trình Tôn giả đại oai thân 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
2. (76) Chuyện thứ hai - Lâu Đài Nandana (Nandana-Vimàna) 


Cũng giống như chuyện trước, trừ điểm ở đây: Người thợ nghèo đã có vợ và câu kệ đầu đỗi là: Sáng rực 
như vườn Nan-da-na,... 


3. (77) Chuyện thứ ba - Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích (Manithùna-Vimàna) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 136 of277 


Bấy gIỜ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvzi, trong Kỳ Viên. Thời ấy có nhiều Trưởng lão sống trong rừng. Đề 
chư vị có thể vào làng khất thực, một đệ tử tại gia làm cho các đường mòn được bằng phẳng, dọn sạch 
các bụi cây, bắc cầu qua suối, đắp bờ và dẫn nước vào các ao lớn v.v.. cùng bố thí và giữ Ngũ giới. Về 
sau từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài bằng vàng mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi vị ấy như sau: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nền vàng thật hiên vinh. 


2. Chàng uống ăn, cư trú lạc an, 

Khi đàn tiên trồi khúc dụ dương, 

Đây là thiên vị, năm thiên lạc, 

Thiên nữ múa, trang điêm ngọc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vầy, 

Vì cớ gì chàng vinh hiện đây, 

Những lực thú nào chàng mên chuộng, 
Trong tâm, đễu xuất hiện ra ngay? 


4. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


5. Khi được làm người giữa thể nhân, 
Con xáy đường nhỏ ở trong rừng, 

Và trồng cây lớn trong tỉnh xá, 

Kính mền người đức hạnh chánh chân. 


6. Với các ngài, con có tín tâm, 
Củng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành kính con dâng tặng 
Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thân 

Công đúc con làm giữa thê nhân, 

Nhờ thê oai nghỉ con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


4. (78) Câu chuyện thứ tư - Lâu Đài Bằng Vàng (Suvanna-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại 4»dhakavinda. Thời ấy một đệ tử giàu có và mộ đạo xây cúng dường Ngài 
một “hương thât” trên một đôi trọc, thỉnh Ngài đên ở đó và phụng sự Ngài. Sau một thời gian sông chê 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 137 of277 


ngự với giới luật thanh tịnh, lúc từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài 
ngọc bích tuyệt đẹp với mái băng vàng. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi vị ấy: 


1. Ở trên một ngọn núi vàng ròng, 
Lâu đâi rực sáng chiêu quanh vùng, 
Tám màn lưới dệt vàng bao phủ, 

Và lưới chuông rung nhẹ thát trong. 


2-3. Trụ tám cạnh tỉnh xảo thập phân, 
Xáy băng câm thạch cả toàn thân, 
Bảy châu báu tạo thành từng cạnh, 
Vàng, bạc, lưu ly với ngọc trần, 

Lại dát pc mái mèo mã não, 

Ngọc trai, và ngọc sắc hông vân. 


4. Nên màu rực rỡ, đẹp mắt sao, 
Không chút bụi lay động dính vào, 
Được các kèo vàng hoàng ngọc cân 
Cùng nâng cả mái điện lên cao. 


5-6. Và bón cầu thang dựng bốn phương, 
Các cung ngọc sáng tựa vắng dương, 
Bồn hành lang được xây cân xứng, 
Chiêu khắp bón phương thật rỡ ràng. 


7. Trong cung này tráng lệ huy hoàng, 
Chàng chính là Thiên tử đại quang, 

Với sắc siêu phàm, chàng chiếu sáng, 
Trông chàng chẳng khác ánh chiêu dương. 


8. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đảnh lễ đây cung kính? 
Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng. 


9. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


10. Kiếp xưa con ở An-dha-ka, 
Con có lòng tín bác Đạo Sư, 
Thân tộc mặt trời, là Đức Phật, 
Con xây tỉnh xá ở đổi xa. 


11. Tại đó, con đây đủ tín tâm, 
Vòng hoa, hương liệu, thứ gì cẩn, 
Dâu thoa các loại và tỉnh xá, 

Con thỉnh Đạo Sư đến cúng dáng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 138 of277 


bÊU C thế nay con hưởng phước phần: 
Ở vườn H lạc, chủ Thiên cung; 

Trong vườn Hỷ lạc đây kỳ thú, 

Nơi lắm đàn chim đến trú chán, 

Con được các nàng tiên hộ tổng, 

Mua ca, đem lạc thú vô ngắn. 


5. (79) Chuyện thứ năm - Lâu Đài Vườn Xoài (Amba-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại ajagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy có một người nghèo được thuê giữ 
vườn xoài. Một hôm về mùa nắng gắt, vị ấy thấy Tôn giả Sàripu#a đến gần, mệt nhoài vì cơn nóng, liền 
thưa: 


- Bạch Tôn giả, ngài có vẻ quá mệt nhọc vì trời nóng. Lành thay, nêu Tôn giả có lòng thương xót con, 
xin hãy bước vào vườn xoài nghỉ ngơi chôc lát. 


Trưởng lão châp thuận, ngôi xuông gôc cây xoải, người ây liên đem cúng dường Tôn giả nước uông và 
nước rửa tay chân, sau đó lòng đây hoan hỷ vì công đức đã tạo được. 


Sau khi từ trân, vị ây được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba, và Tôn giả Maha-Moggallàna hỏi vị ây: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nên vàng thật hiên vinh. 


2. Chàng uống ăn, cư írú lạc an, 
Khi đàn tiên trồi khúc dụ dương, 
Đây là thiện vị, năm thiên lạc, 

Tiên nữ múa, trang điêm ngọc vàng. 


3. Vì đâu chàng được sắc như vây, 

Vì cớ gì chàng vinh hiển đây, 

Mừng lạc thủ nào chàng mên chuộng 
Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thân, 
Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây, là kết quả cho chàng: 


6. Vào tháng cuối mùa hạ nóng rang, 
Mặt trời thiêu đốt, năng chang chang, 
Con làm thuê mướn cho người khác, 
Tưới nước vườn xoài của chủ nhân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 139 of277 


7. Thế rôi lúc á ấy vị Hiển Tăng, 

Xá- lợi-phát, danh tiếng lấy lừng, 
Thể xác của ngài đều mệt mỏi, 
Nhưng không mỏi mệt cái tỉnh thân. 


ở. Con đang tưới nước các cây xoài, 
Nhìn thấy ngài, con vội đến mời: 

“Tôn giả, con dâng ngài nước tắm, 
Lành thay, an lạc sẽ lâu dài!” 


9. Tôn giả vì lòng thương xói di, 

Đại bình bát xuống tắm y ïIgoäi, 
Mang y độc nhất, ngài ngồi XuÔng 
Trong bóng mát ngay dưới góc xoài. 


10. Với lòng thành tín bậc cao Tăng 
Con tăm rửa ngài với nước frong, 
Mang chiêc y vàng, ngài tỉnh tọa 
Dưới bóng gốc xoài đang trải dăng. 


l1]. Vườn xoài được, tưới nước tươi xanh, 
Tôn giả được con tăm mái lành, 

Công đức này con làm chăng nhỏ, 

Hân hoan ngài biển mãn thân mình. 


12. Đáy là mức độ việc an lành 
Trong kiệp trước con đã thực hành, 
Khi được thoát thân người thê tục, 
Con lên vườn Hỷ lạc thiên đình. 


13. Nan-da-na, Hỷ lạc Viên này, 
Nơi lắm chỉm muông đến cả bây, 
Con được các nàng tiên hộ tổng, 
Cùng nhau ca múa thật vui thay. 


6. (80) Chuyện thứ sáu - Lâu Đài Của Người Chăn Bò (Gopàla-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, trong Trúc Lâm. Lúc ấy một người chăn bò đã rời Rä/agaha đề 
đưa bò đi ăn cỏ ngoài đồng và thấy Tôn giả Mahà-Moggallàna đang tiến bước. Tôn giả nhận thấy kẻ kia 
sắp mạng chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời Trưởng lão món bánh ngọt 
Kummasa mà y đã đem theo, hay giữ cho đàn bò khỏi vào các vườn đậu. 


Khi đã quyết định không thê bỏ lờ cơ hội tốt, dù các chủ vườn có thể làm gì đi nữa, y cúng dường phần 
ăn của mình và Trưởng lão đã chấp nhận vì lòng từ mẫn. Sau đó người chăn bò vội vàng đi giữa đàn bò, 


vô ý đạp giẫm một con rắn và bị nó cắn ở chân. 


Lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhìn thấy Trưởng lão thọ thực, người ấy bị nọc rắn xâm nhập 
quá mạnh và từ trân, được tái sanh vào cõi trời Ba mươi ba trong một Lâu đài mười hai dặm. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna thây chàng, liền hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 140 of277 


1. Tỷ-kheo thấy một vị Thiên nam 

Tô điểm vòng hoa, thật vẻ vang, 
Trong một Lâu đài cao, vĩnh cửu, 
Trông chàng như dáng vị thán trăng, 
Ở trong cung điện trên thiên giới, 
Tôn giả bèn lên tiêng hỏi chàng: 


2. Lộng lây xiêm y, hoa chuỗi mang, 
Đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, 

Tóc râu chải chuối, khăn đâu đội, 
Sáng chói, trong cung tựa Quảng Hàm. 


3. Khi đàn tiên trồi khúc du dương, 
Sáu bồn nàng tài sắc vẹn toàn 
Đồng trú cõi Băm ba, rực rỡ, 

Mua ca, hưởng lạc thu khôn lường. 


4. Đại thành thiên lực, đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang sáng chói khăp mười phương? 


5. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đáy, là kết quả cho chàng: 


6. Khi được làm người giữa thế nhân, 
Con chăn bò kẻ khác chuyên cần, 
Giữ đàn bò khỏi ăn vườn đậu, 

Thì một Sa-môn bước đến gần. 


7. “Nay hai phận sự phải hoàn thành ”, 
Tôn giả, con suy nghĩ thật nhanh, 

Xem xét kỹ càng và hiểu pháp, 

Con dâng ngài bánh với tay mình. 


ổ. Con chạy ra vườn đậu lẹ làng, 
Trước khi bò dâm đái tha nhân, 
Nhưng rồi rắn hồ mang đen lớn 
Căn phải chân con lúc vội vàng. 


9. Tuyệt vọng, con đau đớn tận cùng, 
Sa-môn mở gói bánh ra ăn, 

Vì lòng bỉ mán cho con đó, 

Con được sanh thiên lúc mạng chung. 


10. Con đã làm nên thiện nghiệp vây, 
Và đang hưởng phước lạc nhờ đây, 
Chính ngài, Tôn giả, đây bị mán, 
Con tạ thâm ân, đánh lê ngài. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 141 of277 


TỊ. Trong cối Thiên, ma, thế giới này, 
Chẳng ai bi, trí được như vậy, 

Ngài là Tôn giả đây bỉ mẫn, 

Con tạ ơn sâu, đảnh lễ ngài. 


12. Trong cõi đời này hoặc kiếp sau, 
Chẳng ai bi, trí sánh bằng đáu, 
Chính ngài, Tôn giả, đây bị mán, 
Con tạ thâm ân, đến khẩu đâu. 


7. (81) Chuyện thứ bảy - Lâu Đài Của Kanthaka (Ngựa Kiên-trắc) (Kanthaka-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvz/hi trong Kỳ Viên. Thời ấy khi Tôn giả M⁄#ahà-Moggallàna du hành 
lên thiên giới, một vị Thiên tử tên Kamhaka bước ra khỏi Lâu đài của chàng, đang lên xe đến vườn 
Thượng uyên với cả đoàn tùy tùng đông đảo trong oai nghi đầy thiên lực. 


Khi thấy Tôn giả, vị Thiên vội xuống xe và đảnh lễ Tôn giả. Vị Trưởng lão hỏi chàng: 


1-2. Như trăng rằm, chúa tế muôn sao, 
Tĩnh tú vây quanh tựa đứng châu, 

Mặt nguyệt xoay vẫn hình thỏ ngọc, 
Lâu đài Thiên tử sáng dường nào, 
Nguy nga tráng lệ trên thiên giới, 
Như mặt trời lên giữa cối cao. 


3-4. Ngọc bích, lưu ly, mã não, vàng, 
Ngọc trai, hông ngọc, bạc trang hoàng, 
Nên màu rực rõ đây kỳ thú, 

Ngọc bích dát trên khắp mặt sàng, 
Trùng các nóc cao vời tHyệt mỹ, 

Cung điện chàng xây dựng vẻ vang. 


5. Chàng có h sen tạo mỹ quan, 
Cá Pu-thu lội nước tung tăng, 
Nước hồ láp lánh và trong vái, 
Bờ được viên quanh với cát vàng. 


6. Mặt hô bao phủ các hoa sen, 

Hoa súng lan tràn khắp phía trên 
Làm đắm say lòng, cơn gió thoảng 
Tỏa làn hương tuyệt diệu quanh miễn. 


7-ð. Đồi bờ có đủ các cây rừng 
Kết trái đơm hoa thật khéo trồng, 
Khi chàng an tọa như Thiên chủ, 
Tràng kỷ chân vàng, lót thảm lông. 


9. Tiên nữ hâu chàng khéo điểm trang, 
Vòng hoa đủ loại, với kim hoàn, 
Làm chàng thích thú, chàng an hưởng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 142 of277 


Đại lực thần như đẳng Ngọc hoàng. 


10. Tủ và, kèn, trồng với huyễn cẩm, 
Trồng lớn, trong con đánh bập bùng, 
Thiên tử hưởng tràn đây lạc thú, 
Khi đản, ca, vũ nhạc vang lừng. 


11. Này đây thiên sắc với thiên thanh, 
Thiên vị, thiên hương đẹp ÿ mình, 
Thiên xúc mượt mà, êm dịu quá, 

Thật là vạn trạng với thiên hình. 


12. Trong cung này rực rỡ huy hoàng, 
Chàng chính là Thiên tử đại quang, 

Với sắc siêu phàm chàng chiêu sáng, 
Trông chàng chẳng khác ánh chiêu dương. 


13. Kết quả này do việc cúng đường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đảnh lễ đây cung kính? 
Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng. 


14. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp nIgay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


15. Trong chốn kinh thành tuyệt diệu xưa, 
Ca-t}-la-vệ, tộc Thích-ca, 

Con là Kiên-trắc, cùng sinh nhật 

Với Thải tử là S?-đạt-ta. 


l6. Vào mửa đêm, vương tử xuất gia, 
Đi từm Giác Ngộ, giã từ nhà, 

Với bàn tay dịu bao màn lưới, 

Các móng đông thau chiếu sáng lòa. 


17. Ngài bảo con, vừa vỗ mạn sườn: 
“Hãy mang ta, hỡi bạn thân thương, 
Khi nào giác ngộ đường Vô thượng, 
Ta sẽ giúp người khắp thể gian ”. 


16. Khi được nghe lời nói của Ngài, 
Lòng con rộn rã vạn HIẾM VI, 

Với tâm phần khởi đây hoan hỷ 
Tuân lệnh trên, con vội hýỷ đài. 


19. Khi biết hoàng nam Tịnh Phạn vương, 
Đại danh lừng lẫy, cỡi lưng con, 

Với tâm phần khởi đây hoan hỷ 

Con rước người vô thượng chí tôn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 143 of277 


20. Vượt qua đất nước của người ta, 
Khi mặt trời lên đã quá xa, 

Ngài bước đi, lòng không luyến tiếc, 
Bỏ con cùng với chủ Chan-na. 


21. Con liễm chân Ngài với lưỡi con, 
Chân Ngài có các móng màu đông, 
Và con kêu khóc nhìn theo mãi, 

Khi thấy Ngài đi, bậc Đại Hùng. 


22. Vì không còn thấy bóng huy hoàng 
Của Thái tử, con Tịnh Phạn vương, 
Con ngã quy ngay, lâm trọng bệnh, 
Và nhanh chóng giã biệt trần gian. 


23. Chính nhờ Ngài có đại oai thân 
Ở tại thiên cung con trú thân, 
Thành phố chự Thiên này có đủ 
Biết bao niêm lạc thú vô ngắn. 


24. Khi nghe Ngài Giác Ngộ viên thành, 
Hỗ lạc trong lòng con khởi sanh, ˆ 

Do chính căn nguyên thuần thiện ấy 
Mà con sẽ tận diệt vô mình. 


AI Nếu nhự Tôn giả có đi ra, 
Và yêt kiên Ngài, bậc Đạo Sư, 
Tôn giả nói giùm con kính lê 
Dưới chân Đức Phật Go-ta-ma. 


26. Con sẽ hấu thăm bậc Đại Hùng, 
Là người không có kẻ IIgang bằng, 
Khó tìm thấy được người che chở 
Như Đức Phật che chở cõi trần. 


27. Rồi chàng Thiên tử, dáng tri ân, 
Biết lợi lạc nên đã đến sản, 

Khi đã nghe lời Ngài có Mắi, 

Chàng thanh tịnh Pháp Nhãn ly trần. 


28. Tẩy sạch lòng nghĩ, đại tín tâm, 
Phát nguyên tu lập vững tỉnh cần, 
Khấu đầu đánh lễ chân sư phụ, 
Chàng biến mất ngay khỏi cõi trần. 


8. (82) Chuyện thứ tám - Lâu Đài Có Nhiều Mâu Sắc (Anekavanna-Vimàna) 


Bấy giò, Đức Thế Tôn trú tại Sàvzhi, ở Kỳ Viên. Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành lên cõi trời 
Ba mươi ba và được một Thiên tử có nhiều màu sắc rực rỡ đến gần, đứng lại chắp tay đảnh lễ cung kính. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 144 of277 


Trưởng lão hỏi chàng: 


1. Hiện lên lầu các đẹp muôn màu, 
Xua đuôi bao phiên não, khô sâu, 
Rực rỡ huy hoàng, đoàn hộ tống 
Gôm bao tiên nữ đứng quanh hấu, 
Trông chàng, như một vì Thiên để, 
Cõi Hóa Lạc thiên, thích thu sao! 


2. Chàng không có kẻ sánh ngang bằng, 
Không kẻ nào hơn danh vọng chàng, 
Hoặc phước đức hay là đại lực, 

Trong trời Đao lợi, mọi Thiên thân 
Thảy đêu kính lễ chàng như thể 

Thần cõi người cung kính mặt trăng. 


3. Các nàng tiên nữ ở hai bên 
Múa hát vui chơi thỏa ước nguyên, 
Chàng đã đắc thân thông biến hóa, 
Tràn đây đại lực của chư Thiên. 


4. Kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, 

Chàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì có gì oai nghỉ rực rõ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


5. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


6. Tôn giả, con sinh một kiếp xưa, 
Môn đồ Thắng giả Su-me-dha, 

Con còn phàm tục, chưa thành đạo, 
Dù đã bảy năm sống Xuát gia. 


7. Khi Thắng giả là bậc Đạo Sư, 
Vượt qua dòng lũ, đắc vô dư, 

Con liên đảnh lễ bên ngôi Tháp, 
Bảo Tháp được châu ngọc điêm tô, 
Bao phú lưới vàng ròng rực rỡ, 
Mang nhiễu an lạc đên tâm tư. 


8. Con chẳng cúng dâng lễ vật nào, 

S0ng con khuyến khích các đồng bào: 
“Các người sẽ được lên thiên giới, 

Đến bảo Tháp Ngài đảnh lễ mau, 

Ngài xứng đáng cho ta kính lễ 

Người xưa ván nói vậy từ lâu ”. 


9. Thiện sự này xưa con đã làm, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 145 of277 


Nay con hướng lạc thủ thiên đàng, 
Hân hoan hội chúng trời Đao lợi, 
Vì phước báo chưa đên lúc tàn. 


9. (83) Chuyện thứ chín - Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói 
(Mattakundalì-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvzf/hi, ở Kỳ Viên. Có một Bà-la-môn sống tại đó rất giàu nhưng không 
có lòng tin vào đạo và không bao giờ bố thí cho ai vật gì cả, nên được đặt danh hiệu Người Không bao 
giờ Bồ thí. 


Ông lại thường dạy bảo con trai là Ä⁄afakundalin đừng đến gần Đức Thế Tôn hay các đệ tử của Ngài. 
Chàng tuân lệnh. Khi chàng lâm bệnh, ông cha cũng không cung cấp thuốc thang gì cho đến khi chàng 
nguy kịch, các thầy thuốc được mời đến đêu bảo bệnh đã vô phương cứu chữa. 


Bấy giờ bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi, thấy Ngài có thể cứu độ cả hai cha con, bèn đến gần nhà họ 
và phóng hào quang. Chàng trai rúng động toàn thân vì hoan hỷ, đảnh lễ Ngài và nằm xuống. 


Ngay sau khi Đức Thế Tôn ra đi, chàng từ trần và được tái sanh vào một Lâu đải mười hai dặm trong 
hội chúng cõi trời Ba mươi ba. Ngày hôm sau tang lê, ông cha ra nghĩa địa vừa khóc than vừa gọi tên 
con. 


Chàng Thiên tử thấy ô ông cha, liền xuất hiện trước mặt ông như chàng Ä⁄2f/akundalin đang khóc với hai 
tay chắp lại vì đau buồn, vừa kêu: “Ôi mặt trăng! Ôi mặt trời!”. 


VỊ Bà-la-môn liên hỏi: 


1. Mang chuỗi hoa, vòng tai điểm trang, 
Làn da tâm phần bột chiên-đàn, 

Chàng than khóc với đôi tay chấp, 

Sâu khổ vì sao ở giữa rừng? 

Chàng Thiên tử đáp lại ông: 


2, Bằng vàng đúc, sảng rực huy hoàng, 
Xuất hiện ngày XWA Xe của con, 

Đôi bánh xe này con chẳng thấy, 

Do buôn khổ ấy, muốn lìa trần. 

VỊ Bà-la-môn lại nói với chàng: 


3. Đúc bằng hông ngọc, bạc, hay vàng, 
Này nói cho ta biêt rõ rằng, 

Nam tử Bà-la-môn quý mên, 

1a đi từn cặp bánh cho chàng. 


Thanh niên Bà-la-môn ây muôn hạ lòng tự cao của vị Bà-la-môn đã không mua thuôc thang gì cho 
chàng, liên nói: 


- Hắn chúng lớn bằng mặt trăng mặt trời kia. 


Và chàng yêu câu ông như sau: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 146 of277 


4. Nam tử La-môn nói với Ông: 

“Đồi vòng nhật nguyệt vân thường trông, 
Xe con vàng đúc thường bừng sảng 

Với cặp bánh này giữa cõi không!” 


VỊ Bà-la-môn bảo: 


9. Chàng La-môn quả thật điện khùng, 
Chàng kiếm thứ đô chăng thể mong, 
Ta chắc rồi đây chàng sẽ 5 chết, 

Vì chàng không thể được trời, trăng! 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 
- Thế ai điên khùng hơn ai, người khóc đòi vật có thê thấy được hay người khóc đòi vật không thê thấy? 


6. Ta thường thấy lặn, mọc, trời, trăng, 
Đặc tính, sắc màu lúc chuyển luân, 
Song kẻ mạng chung nào thấy được, 
Giữa ta, ai khóc thật điên khùng? 


Nghĩ rằng chàng nói có lý, vị Bà-la-môn bảo chàng: 


2. Quả chàng nói đúng, Bà-la-môn, 
Than khóc váy, ta ngu xuân hơn, 
Ta khóc than vì người đã chót, 
Khác nào con trẻ khóc đòi trăng? 


Và vị Bà-la-môn không còn buôn khi ngâm vân kệ trên, ông lại ngâm các vân kệ tán thán chàng thanh 
niên Bà-la-môn ây: 


ổ. Lòng ta thiêu đốt nóng bừng, 
Như là sữa lạc đô (rong lửa đảo, 
Nay vừa được tưới nước vào, 

Và đang lắng dịu biết bao khổ sâu. 


9. Quả chàng nhỏ mũi tên đau 

Nồi buôn kia đã căm sâu vào lòng, 
Xua tan mọi môi thương tâm 

Của người cha đã đau buôn vì con. 


10. Giờ đây mát lạnh, dịu lòng, 

Mũi tên đã nhổ, ta không còn buôn, 
Ta không còn phải khóc than, 

Sau khi nghe nói, hỡi chàng La-môn! 


Sau đó vị Bà-la-môn hỏi chàng: 


- Thế chàng là ai? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


và ngâm kệ tiêp: 


11. Có phải chàng Thiên tử, Nhạc thân, 
Sak-ka Thiên chủ đại danh lừng, 
Thị ân hào phóng, trang nam tử, 
Con của ai, ta muốn biết chàng? 


Chàng liên nói với ông về bản thân mình: 


12. Con là nam tử của ngài đáy, 
Ngài hỏa thiêu con nghĩa địa này, 
Ngài đã khóc than và khô não, 

Còn con làm thiện nghiệp riêng tây, 
Nay lên cộng trú cùng Thiên chúng 
Tam thập tam thiên lạc thú đây. 


VỊ Bà-la-môn hỏi: 


13. Cúng dường lớn nhỏ ở trong nhà, 
Ta chăng thây đâu, trước đền giò, 
Hoặc giữ giới hay ngày Bó-tát, 

Làm sao con đạt cõi Băm-ba? 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 


14. Xưa con bệnh hoạn ở trong phòng, 
Đau đớn ngập tràn cả tâm thân, 

Con tháy Phật-đà vô lậu hoặc, 

Đoạn nghĩ, Thiện Thệ, trí viên toàn. 


15. Tâm con tràn ngập nổi hân hoan, 
Đảnh lê Nhự Lai với tín tâm, 

Khi thiện sự con vừa thực hiện, : 
Con lên cộng trú chúng Thiên thần. 


Khi chàng đang nói vậy, toàn thân vị Bà-la-môn tràn đầy nhiệt tình và ông nói: 


1ó. Thát là hy hữu, diệu kỳ thay, 
Đây kết quả hành động chấp tfay, 
1a cũng hân hoan, tâm tín ngưỡng, 
Ouy y Đức Phát tự ngày nay. 


Sau đó vị Thiên tử muốn khuyên ông quy y và nhận Ngũ giới, lại ngâm hai vần kệ: 
17. Ngay tự hôm nay với tín tâm 
Ngài quy y Phát, Pháp cùng Tăng, 
Hành trì Ngũ giới, chuyên tu tập, 


Giữ trọn vẹn không có lôi lám. 


18. Từ nay ngài tránh sát muôn loài, 


Page 147 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 148 of277 


Không lấy vật chỉ chẳng tặng ngài, 
Không uông rượu nông, không nói dối, 
Và trì túc với vợ mình thôi. 


Khi chàng Thiên tử đã khuyên ông nhận Tam quy và Ngũ giới như vậy, vị Bà-la-môn đồng ý với lời 
chàng và bảo: 


19-20. Chàng muốn an lạc, Dạ-xoa, 
Chàng mong hạnh phúc với ta mà, 
Ta tuần lời dặn, này Tì hiện tử, 
Chành chính là tháy giáo của ta, 
Ta sẽ quy y vào Phát, Pháp. 

Và quy y hội chúng Tăng-già. 


2L. Từ nay ta tránh sát muôn loài, 
Không lầy các tài vật của ai, 

Không uống rượu nông, không nói dối, 
Và tri túc với vợ mình thôi. 


10. (84) Chuyện thứ mười - Lâu Đài Của Serissaka (Serissaka-Vimàna) 


Sau khi Đức Thế Tôn đã viên tịch, Tôn giả Kumàra-Kassapa (Cưu-ma-la Ca- diếp) cùng với năm trăm 
Tỷ-kheo đến thành Se/zvyà. Tại đó, Tôn giả thuyết phục vua Pàyàs¿ (Tệ Túc) từ bỏ các tà kiến, và an trú 
vua vào chánh kiến. 


Từ đó về sau, nhà vua thích làm công đức, cúng dường các Sa-môn, Bả-la-môn, song không được chu 
đáo, vì trước kia chưa quen việc ây, nên sau khi từ trân, vua được tái sanh vào một Lâu đài ở nơi hoang 
văng trong rừng cây $7risz thuộc trú xứ của Tứ Đại Thiên vương. 


Tục truyền rằng ngày xưa một số thương nhân nước Anga-Magadha đi đến xứ Sindhu và Sovira, thường 
du hành ban đêm vì sợ cơn nóng ban ngày, nên đã đi lạc đường. Trong SỐ ây có một đệ tử cư sĩ đầy đủ 
mọi khả năng chứng đắc quả A-la-hán, và đã tham gia đoàn lữ hành để kiếm tiền cấp dưỡng cha mẹ. 


Muốn giúp đỡ vị ấy, Thiên tử Serissaka xuất hiện cùng Lâu đài của mình, rồi hỏi đám thương nhân đã 
đến vùng sa mạc hoang vu không cây cỏ nước non này bằng cách nào. Bọn họ trả lời chàng. 


Đề giải thích chuyện này, các vị kết tập Kinh điển đưa vào hai vần kệ đâu tiên: 


1. Hãy lắng nghe câu chuyện Dạ-xoa 
Và thương nhân gặp gỡ đường xa, 
Chuyện hay khéo kể cho nhau rõ, 
Vậy hãy lăng nghe cả chúng ta. 


2. Pà-và- -si, chính hiệu nhà vua, 
Bạn của địa thân, danh tiếng Xa, 
Đang hưởng lạc trong Lâu các ấy, 
VỊ Thiên thân hỏi đám thương gia: 


3. “Trong rừng hiểm trở vắng phàm nhân, 
Sa mạc khô cần, chẳng có ăn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 149 of277 


Thật khó ấi vào vùng cát trắng, 
Nhiễu người mát trí Sợ nguy nan. 


4. Không có cây hay trải ở đây, 
Cũng không nhiên liệu, thức ăn này, 
Không 8ì ngoài bụi mù và cát, 

Sức nóng đang thiêu đốt đọa đày. 


5. Hoang mạc căn như ấm sắt HUHNG, 
Không sì lợi lạc tựa âm cung, 
Xưa là trang trại bây ăn cướp, 
Đáng rủa nguyên thay cả một vùng. 


6. Vậy các ngươi do động lực nào, 
Cớ gì ước muốn đên đây sao? 
Các ngươi vội vã cùng nhau đến, 
Vì sợ, tham lam, lạc lối vào? 

Các thương nhân liền đáp: 


7. Lữ khách thương nhân Ma-kiệt-đà, 
An-ga, cùng đến So-vì- ra, 

Đã mạng theo thật nhiễu hàng hóa, 
Mong muốn giàu sang, kiêm lợi mà. 


ở. Không sao chịu được khát bạn ngày, 
Cùng xóí thương bò ngựa cả bây, 

Đến bước này đây, đoàn lữ khách 

Gặp ban đêm giữa lúc canh chây. 


9, Khốn khổ chúng tôi phải lạc đường, 
Rối như mù lạc lỗi rừng hoang, 

Giữa vùng cát khó du hành quá, 

Tâm trí hoang mang chăng biết phương. 


10. Đang lúc này đây được thấy ngài, 
Dạ-xoa thân lạc trú Lâu đài, 

Những điều chưa thấy bao giờ cả, 
Hỳ vọng khởi lên với chúng tôi, 

Vì chúng tôi vừa nhìn thấy thế, 
Chúng tôi đều hạnh phúc, mừng vui. 


VỊ Thiên tử lại hỏi: 


11. Sa mạc hoang vu vượt đại dương, 
Con đường khúc khuỷu phải ấi ngang 
Bằng dây rừng kết làm cẩu ni, 

Lại có nhiễu khe suối động hang, 
Thật khó đi vào nhiễu thị trán, 

Các ngươi lặn lội kiêm giàu sang. 


12. Khi vào lãnh thổ các vua kia, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 150 of277 


Nhìn mọi người trong xứ khác xa, 
Những việc các ngươi nghe thấy đó, 
Có gì kỳ thú kể cho ta. 


Bọn thương nhân nghe vị Thiên tử hỏi, liền đáp: 


13. Việc chúng tôi nghe thấy trước đây 
Không gì kỳ thú sánh nơi này, 

Siêu phàm, Thiên tử, không hề chắn, 
Khi ngắm mỹ quang tuyệt hảo vây. 


14. Các hồ sen trải giữa trời cao, 
Phong phú hoa đua nở đẹp biết bao, 
Sen trắng cùng cây luôn kết trái, 

Tỏa làn hương tuyệt diệu dường nào. 


15. Mội trăm trụ ngọc bích cao xanh, 
Các để san hô kết thủy tỉnh, 

Mã não mắt mèo, hông ngọc thăm, 
Trụ toàn ngọc sáng kết thành hình. 


16. Lâu đài tráng lệ ở trên đầu, 
Ngân trụ oai nghỉ tuyệt mỹ sao, 
Hành lang vàng với tường đây ngọc, 
Nên dát vàng xen lân bảo châu. 


17. Lâu đải sáng rực tựa vàng ròng 
Ở tại Jam- bon, một lạch sông, 

Sáng loáng câu thang, sản thượng, bệ, 
Oai hùng, cán xứng, đẹp vô ngán. 


18. Trong điện ngọc đầy thức uống ăn, 
Một đàn tiên nữ đứng quây quản, 
Ngân vang kèn trông và đàn địch, 
Ngài được cung nghênh với tản xưng. 


19. Ngài được bây tiên tạo lạc an, 
Thượng lầu kỳ thú của thiên đàng, 
Ngài oai nghỉ hưởng đây â ân phước, 
Lộng lẫy cao sang chẳng nghĩ bàn, 
Như Đại Thiên vương T-xá ngự 
Na-li-nì thượng uyên vinh quang. 


20. Ngài là Thiên nữ, Dạ-xoa thân, 

Thiên chủ mang hình dáng thế nhân? 

Lữ khách cả đoàn nay kính hỏi, 

Xin ngài cho biết rõ danh XưNg. 

Bấy giờ vị Thiên tử nói rõ về bản thân mình: 


21. Ta là Thiên tử Se-ris-sq, 
1a giữ vùng sa mạc thật xa, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 151 of277 


Cai quản miên này và xứ nọ, 
Tuân hành thiên lệnh Ves-sa-va. 


Bấy giờ các thương nhân hỏi về hạnh nghiệp của chàng: 


22. Ngài hưởng lạc này bởi ngẫu nhiên, 
Hay ngài được tặng bởi chư Thiên? 

Do ngài xáy dựng, do thành tựu? 

Lửừ khách thương nhân muôn hỏi xem, 
Bảng cách nào đây ngài hưởng được 
Lâu đài lạc thú giữa quân tiên? 


Vị Thiên tử lại ngâm kệ bác bỏ bốn sự phỏng đoán này và nêu rõ đó chính là do công đức: 


23. Chẳng phải do ta được ngẫu nhiên, 
Hoặc ta được tặng bởi chư Thiên, 

Do ta xây dựng, do thành tựu, 

Mà chính do công đức tạo nên. 


Các thương nhân liền hỏi về bản chất công đức ấy: 


24. “Phạm hạnh nào hay bởi nguyện câu? 
Quả này do pháp thiện hành sao? 

Thương nhân lữ khách này xin hỏi: 

Ngài được Lâu đài bởi tại đâu? ” 


Vị Thiên tử lại bác bỏ cả bốn điều phỏng đoán trên, và trình bày công hạnh do mình đã tích trữ trước 
kia: 


25. Pa-ya-sì thuở trước là ta, 

Cai trị thần dân Kiêu-tát-la, 

Keo kiệt, xan tham, tin đoạn diệt, 
Không tin nhân quả, lạc đường tà. 


26. Thế rồi có một vị Sa-môn, 
Cưu-ma Ca-diệp, bậc đa văn, 

Biện tài tuyệt diệu, nhiễu phương tiện 
Thuyết pháp, xua tà kiên khỏi tâm. 


27. Khi nghe lời thuyết pháp từ ngài, 
Ta nguyện làm cư sĩ suối đời: ` 
Không sát sanh và không trộm căp, 
Cũng không uống rượu, nói sai lời, 
Cũng không tà dục và trị túc 

Với vợ mình, không muôn vợ di. 


28. Đó là lời nguyện sống trong lành, 
Kết quả đây là của thiện hành, 

Chính bởi các hành vi phước đức 
Lâu đải này được hưởng phân mình. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 152 of277 


Khi ấy các thương nhân đã thấy vị Thiên tử cùng Lâu đài của chàng, liền khởi lòng tin vào nghiệp quả, 
và ngâm hai vân kệ nêu rõ niêm tin của họ vào nghiệp quả: 


29. Quả thật, trí nhân nói thật chân, 
Không hề nói khác, các hiên nhân, 
Nơi nào người thiện làm công đức, 
Nơi ấy người an hưởng thỏa lòng. 


30. Nơi nào có khổ não, kêu thương, 
Chết chóc, nhiều ràng buộc, khổ buôn, 
Nơi ấy, các người làm ác nghiệp 

Khó lòng thoát khỏi cảnh thê lương. 


Trong khi họ ngâm kệ, một trái Š7zirz chín rụng từ cây xuống công Lâu đài và vị Thiên tử có vẻ buồn. 
Các thương nhân thây thê, liên ngâm kệ khác: 


31. Giờ đây Thiên chúng vẻ bốn chôn, 
Lúng túng như đang dính vũng bùn, 
Thiên tử, vì đâu ngài. bắt mãn, 

Vì đâu hội chúng chăng vui lòng? 


Khi nghe hỏi vị Thiên tử đáp lại: 


32. Bạn này, các khóm Si-rì-sa, 
Thoang thoảng thiên hương lan tỏa ra 
Vào tận Lâu đài, hương phảng phát 
Ngày đêm xua đuôi bóng ám u. 


33. Khóm này, sau mỗi một trăm niên, 
Một trái nở ra, chín, rụng liên, 

Một trăm năm đã qua từ lúc 

1a hiện lên đáy giữa chúng Thiên. 


34. Biết rằng ta sông giữa thiên cung 
Ngũ bách niên trường, sẽ mạng chung, 
Khi thọ mạng tàn, công đức tận, 

Cho nên ta hoảng sợ buôn lòng. 

Lúc áy các thương nhân liên an ủi chàng: 


35. Thiên tử làm sao phải muộn phiên, 
Khi ngài ngự ngũ bách chu niên 

Lâu đải tuyệt mỹ vô song địch? 

Chắc chăn những ai phước đức hèn 
Chỉ được sinh vào nơi tháp kém, 

Là người phải chịu khô triển miên. 


VỊ Thiên tử châp nhận lời nói của họ, cảm thây được an ủi, bèn ngâm kệ: 


3ó. Những lời khích lệ đẹp lòng sao, 
Bạn nói những lời khen ngợi nhau, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 153 of277 


Song bạn hỡi, giờ ta bảo hộ, 
Cát bước bình an thoả ước ao. 


Các thương nhân muốn bày tỏ lòng biết ơn, lại ngâm kệ: 


37. Khi nào đi đến So-vì-ra, 

Và đến Sin-dhu kiếm lợi to, 
Cùng với biết bao quà tặng quỷ, 
Chúng tôi dâng lê Se-ris-sa. 


Nhưng vị Thiên tử từ chối lễ vật hào phóng và muốn khuyên nhủ họ những việc cần làm, liền ngâm kệ: 


38. Chớ nên dâng lễ Se-ris-sa, 

Còn mọi việc kia sẽ Xảy ra, 

Song phải kiên tâm hành Chánh pháp, 
Và cần tránh các nghiệp gian tà. 


VỊ ây lại ngâm kệ đê nêu gương tôt cho họ theo và tán thán các đức tính của người cư sĩ mà vị ây mong 
muôn bảo vệ an toàn: 


39. Có vị tại gia của lữ đoàn, 

Học nhiễu, giữ giới nguyện tỉnh cần, 
Củng dường hào phóng, đây thân ái, 
Trị túc, khôn ngoan, đúng trí nhân. 


40. Chàng không cố J nói sai lời, 
Cũng chăng chuyên tâm hại đến ai, 
Không thốt lời phân ly, phỉ bảng, 
Nói lời dịu ngọt, thật êm tai. 


41, Biết vâng lời, kinh trọng, tu thân, 

Tẩy sạch mình theo giới hạnh luôn, 

Người ấy sống đời cao thượng lắm, 

Nương nhờ Chánh pháp, dưỡng song thân. 


42. Ta chắc chàng đi kiếm bạc vàng 
Chỉ vì muốn phụng dưỡng song thán, 
Chứ không phải chính vì mình vậy, 
Bởi thế khi cha mẹ mãn phân, 
Chàng sẽ hành trì đời Phạm hạnh, 
Hướng về xuất thế, thoát ly trần. 


43. Thăng ngay, không hóc hiểm, mưu mô, 
Thiện sự thành Công, chẳng dối lừa, 

Giải quyết việc gì, không kiếm cớ, 

Sao người như vậy phải ưu fw2 


44. Vì lý do này ta hiện thân, 

Hãy quy ngưỡng Pháp, hỡi thương nhân, 
Giá không chàng, bạn thành tro bụi, 
Hoảng sợ như mù lạc lôi hoang. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 154 of277 


Chỉ trích chàng là điều thật dễ, 
Phúc thay gặp gỡ bậc hiện lương! 


Đám thương nhân muôn biết rõ chị tiêt vê người đang được nói đên một cách tông quát như vậy, liên 
hỏi: 


45. Người ấy là ai tự bấy nay, 

Tên chàng, bộ lộc, thợ hay thây? : 
Chúng tôi mong muôn nhìn người áy 
Ngài đã xót thương xuất hiện đây, 
Quả thật phân chàng nhiễu lợi lạc, 
Nhờ ngài mến chuộng đến như vây. 


Bấy giờ vị Thiên tử nêu tên họ và bộ tộc chàng kia: 


46. Người này tên gọi Sam-ba-va, 
Hới tóc, người tu tập tại gia, 

Kiêm sông băng dao, bàn chải lóc, 
Cả đoàn biết thị giả này mài 

Vì chàng là một người lương thiện, 
Các bạn đừng nên nhạo bảng ta. 


Sau đó đám thương nhân nhận ra chàng kia, liên nói: 


47. Chúng tôi đều biết rõ người này, 
Nhưng chăng biêt chàng đức hạnh thay, 
Nay chúng tôi cùng xin đánh lê 

Khi nghe ngài nói quý cao vây. 


Bây giờ, sau khi mời mọi người bước vào Lâu đải của mình, vị Thiên tử ngâm kệ khích lệ họ: 


48. Bắt cứ ai trong đám lữ hành, 

Trung niên, Irưởng lão, hoặc xuân xanh, 
Xin mời tắt cả lên lầu thượng, 

Để bọn xan tham ngắm phước lành. 


Trong phần kết thúc, chư vị kết tập Kinh điển ngâm sáu vần kệ: 


49. Mọi người tại đó nói to lên, 
Khi đặt chàng Cư SĨ trước tiên: 
“Tôi thứ nhát ”, rồi lên điện ngọc, 
Như cung Đề Thích của chư Thiên. 


50. Cả đoàn lữ khách nói như vây: 
“Tôi trước tiên ”, nhận Ngũ giới này, 
Từ bỏ sát sanh loài thú vật, : 

Cũng không trộm cặp, rượu nông say, 
Cũng không nói dồi, và tri túc 

Với vợ mình, không muôn vợ di. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 155 of277 


51. Cả đoàn lữ khách nói đồng thanh: 
“1ôi trước tiên ”, trì giới, khởi hành, 
Hoan hỷ ngập tràn nhờ đại lực 


Dạ-xoa thắn hồ trợ đồng tình. 


32. Đi vào địa phận So-VÌ-ra, 

Vì muốn bạc vàng, kiếm lợi to, 
Khi việc làm xong, tròn phận sự, 
Trở về an ôn phô Pà-ta. 


33. Tất cả bình yên trở lại nhà, 
Trùng phùng thê tử cả toàn gia, 
Mừng vui, hạnh phúc, đây hoan lạc, 
Làm lê tôn vinh Thiên tử kia, 

Lê hội tưng bừng và rộn rã, 

Cùng xây trú xứ Se-ris-sq. 


34. Như vậy là bằu bạn thiện nhân 
Được nhiều lợi lạc lớn vô ngần, 

Kết giao các thiện nhân rong Pháp, 
Nhờ một người, toàn thể hưởng ân. 


11. (85) Chuyện thứ mười một - Lâu Đài Của Sunikkhitta (Sunikkhitta-Vimàna) 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Sàvz#hi, trong Kỳ Viên. Thời ấy như đã nói trên, Tôn giả A⁄ahà- 
Moggallàna du hành trên thiên giới, đên cõi trời Ba mươi ba. 


Một vị Thiên tử đang đứng ở cửa Lâu đài của chàng liền đến gần cung kính đảnh lễ Tôn giả. Thuở tiền 
kiếp, khi ngôi kim Tháp rộng một dặm đã được dựng để thờ xá-lợi của Đức Phật Kassapa, bốn hội 
chúng thường đến cúng dường lễ vật. 


Có một cư sĩ, sau khi dâng hoa tại đó, đã chưng bày lại những bông hoa được sắp đặt vụng về, rồi làm lễ 
cúng lần nữa. Vị ấy lấy các hoa kia làm đề tài thiên quán và tưởng niệm các đức tính của bậc Đạo Sư, 
rôi đặt trọn công đức này vảo lòng. 


Về sau lúc từ trần, nhờ uy lực của hạnh nghiệp này, vị ây được tái sanh vào cối trời Ba mươi ba với một 
đám tùy tùng đông đảo. Tôn giả Mahà-Moggallàna ngâm kệ hỏi vị ây: 


1. Lâu các trụ cao bằng ngọc bích, 
Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nên vàng thật hiên vinh. 


2. Chàng uống ăn, cư írú lạc an, 
Khi đàn tiên trôi khúc du dương, 
Đây là thiên vị, năm thiên lạc, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 


3. Vì sao chàng được sắc như vây, 
Vì cớ gì chàng vinh hiên đáy, 
Những lạc thu nào chàng mên chuộng 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 156 of277 


Trong tâm, đếu xuất hiện ra ngay? 


4. Hỡi chàng Thiên tử đại oai thân, 

Chàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


Vị Thiên tử ngâm kệ nói về hạnh nghiệp đã làm. Các vị kết tập Kinh điển giải thích việc này: 


5. Chàng Thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 


6. Khi sắp đặt Xong một chuỗi hoa 
Mà người đã sắp đặt qua loa, 

Rồi dáng hoa tại ngôi kim Tháp 
Đẳng Thiện Thệ là Kas-sa-pa, 

Con đắc đại thần thông, đại lực, 
Hưởng đây thiên lạc cõi Băm-ba. 


7. Vì vậy sắc con đẹp thể này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, tức thì xuát hiện ngay. 


ổ. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Vì thể oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 
Tổng Kết 
- Lâu đài Hai Người Nghèo, Hai Tình Xá. 
- Một Người làm thuê, Một Kẻ Chăn Bò, Kan(haka. 
- Lâu đài Nhiều Màu Sắc, ÄMafakundalin, Serissaka, Sunikkhitta. 


Đó là Phẩm thứ Bảy về Lâu đài Nam giới. 
Phẩm Thứ Tư Để Phúng Tụng 


-00O0oo- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 157 of277 


2.2NGẠ QỦY SỰ 
_PHẨMI _ 
PHẨM CON RẮN 


1. Chuyện Thí Dụ Phước Điền (Khettùpamà) 


Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở ƒeluvana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha 
(Vương Xả). 

Thời ấy, ở Vương Xá có một người chủ ngân khố giàu sang vô cùng và chỉ được biết qua danh hiệu Đại 
phú ông (Mahàdhanasetthi). Ông có một con trai độc nhất rất khả ái và xinh đẹp. Khi cậu đến tuổi 
trưởng thành, cha mẹ cậu suy nghĩ như vầy: “Nếu con ta chỉ tiêu một ngàn đồng mỗi ngày, thì dù cả 
trăm năm nữa số lượng tài sản này cũng sẽ không hết”. 


Họ chắng dạy cậu một nghề gì cả, vì suy nghĩ: “Việc học nghề sẽ tốn nhiều công sức mệt nhọc, cứ đề nó 
an nhàn thân tâm hưởng thọ giàu sang thỏa thích”. 


Thay vì dạy nghề, khi cậu đến tuổi mười sáu, họ cưới cho cậu một cô dâu kiều diễm, nhưng hoàn toàn 
thiếu đạo hạnh. Cùng với cô vợ, cậu đồ hết thời giờ vào việc hưởng thụ, thích thú tầm cầu dục lạc. 


Khi cha mẹ mất, cậu phung phí tiền của vào đám vũ nữ, ca nhân và các đám vui chơi khác; sau khi tiêu 
hết tài sản, cậu trở nên nghèo khó, phải cố xoay xở để sống bằng cách vay nợ. Nhưng khi cậu không còn 
có thê vay được nữa và bị các chủ nợ thúc bách, cậu đựa hết ruộng vườn, trang trại, nhà cửa cùng các 
gia sản khác rồi trở thành kẻ hành khất, sống trong nhà tế bần của thành phố ấy. 


Bây giờ, một hôm, bọn cướp gặp cậu và bảo: 


- Này chú, xem đây, chú làm sao ra khỏi cuộc sống khốn khổ này, chú còn trẻ và có năng lực. Hãy đi 
theo bọn ta và sống đầy đủ thoải mái bằng cách trộm cắp. Bọn ta sẽ tập luyện cho chú. 


Cậu đồng ý ý và đi theo chúng. Bọn trộm cướp cho cậu một cây gậy lớn; và trong khi chúng đột nhập vào 
một cái nhà mà bọn chúng đã đục thủng một lỗ lớn, chúng đặt cậu ở chỗ ra vào và nói: 


- Nếu có ai đến, hãy đánh chết nó đi. 
Cậu vốn tâm trí đần độn, không phân biệt bạn thù, liền đứng đó và chỉ chờ đợi người khác đi đến. 


Bấy giờ, người trong nhà trở dậy, chạy đi thật nhanh, nhìn đây đó, chợt thấy cậu đứng ở lỗ thủng ấy. Họ 
vừa nóI: 


- Chúng đây TÔI, quân khốn kiếp, lũ trộm cướp, họ vừa chụp lấy cậu đưa đến nhà vua, trình: 
- Tâu Đại vương, tên trộm này bị bắt lúc đang phá nhà. 

Vua ra lệnh cho đám quân giữ thành: 

- Chặt đầu nó đi. 


Bọn này giam cậu vào ngục và đưa đến nơi hành hình, chúng đánh cậu bằng roi trong lúc cậu đi theo 
tiêng trông xử tội. Cùng lúc quân chúng la lớn: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 158 of277 


- Tên cướp phá hoại này đã bị bắt ở thành này. 


Bấy giờ ở trong thành ấy, có nàng hoa khôi tên là Su/zsà đang đứng bên cửa số. Nàng thấy cậu bị dẫn đi 
ngang, và vì nàng đã quen biết cậu từ thời trước nên nàng có cảm tình với cậu vôn là người từng đạt đại 
phú quí trong thành này, nàng liền cho gửi mứt bánh và nước uống, lại nhờ người nhắn với bọn giữ 
thành: 


- Câu mong các tôn ông đợi cho đên lúc người này ăn xong mứt bánh và uông nước. 


Cùng lúc ấy trong thành này, Tôn giả Mahà-Mosgallàna đang quán sát bằng thiên nhãn và thấy tình 
cảnh nguy khốn của kẻ này, Tôn giả động lòng bi mẫn và suy nghĩ: “Vì kẻ này chưa hề làm công đức gì, 
mà chỉ tạo ác nghiệp, y Sẽ bị tái sanh vào địa ngục. Nay nêu ta đi ra và y cho ta mứt bánh và nước uống, 
y sẽ được tái sanh vào hội chúng các địa thần. Ta phải giúp đỡ kẻ này”. 


Vì vậy Tôn giả liền xuất hiện trước tội nhân ngay khi mứt bánh và nước được mang đến. Khi cậu thấy vị 
Trưởng lão, tâm cậu được an lạc và cậu suy nghĩ: “la có lợi ích gì nhờ ăn mứt bánh này nếu ta phải 
chết? Giờ đây, chúng sẽ làm hành trang cho ta lên đường đi đến thế giới bên kia”. 


Thế là cậu nhờ đưa bánh mứt và nước uống đi cúng vị Trưởng lão. Khi Tôn giả Moggallàna thây nỗi 
thống khổ của cậu đã trở thành hoan hỷ, Tôn giả ngồi xuống và ăn uống xong rồi đứng dậy đi lên đường. 


Còn người ấy bị các đao phủ đưa đến nơi xử tôi và chém đầu. Nhờ hành động tín thành đối với Trưởng 
lão Moggallàna, phước điền vô thượng ở đời, kẻ ấy xứng đáng được tái sanh vào thiên giới cao cả. 
Nhưng vì niềm luyến ái phát ra đối với Šu/asà khi cậu suy nghĩ: “Ta tạo được lễ cúng dường này là nhờ 
nàng”, nên ngay lúc lâm chung, tâm cậu trở thành bất tịnh và cậu tái sanh vào cảnh giới thấp hơn, làm vị 
thần ở trong cây chuối lớn có tàn lá rậm rạp trong rừng hoang. 


Bấy giờ tình cờ vị thần thấy Sulasà trong vườn của nàng liền mang nàng đến nơi cư trú của vị ấy. Mẹ 
nàng than khóc, bảo vị ấy sau một tuần phải đem nàng trở lại. Bà mẹ kế chuyện cho mọi người nghe, khi 
họ hỏi bà sự việc đã xảy ra, và họ tràn đây kinh ngạc bảo nhau: 


- Các bậc A-la-hán quả thật là phước điền vô thượng ở đời, ngay một hành động từ bi nhỏ bé đối với chư 
vị cũng làm cho con người tái sanh vào cõi chư Thiên. 


Chư Tăng thuật chuyện này lên Đức Thế Tôn, Ngài bèn ngâm các vần kệ này đề giải thích sự việc: 


1. Bậc Thánh ví như các ruộng đồng, 
Người cho là chính các nhà nông, 
Hại gieo là vật đem dáng cúng, 

Kết quả từ đây được hưởng phân. 


2. Hạt giống đây và đám ruộng đồng 
Dành cho ngạ quỷ lân người trông, 
Nơi nây ngạ quỷ thường an hưởng, 
Thí chủ tín thành phước đức tăng. 


3. Vì hành thiện nghiệp ở trên đời, 
Cứng lỄ các ma quỷ đói mỗi, 

Sẽ đến cõi thiên làm trú xứ, 

Nhờ người đã tạo nghiệp an vui. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 159 of277 


Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người được đắc Pháp nhãn. 
2. Chuyện Con Lợn Rừng (Sukàra) 


Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluyana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha 
(Vương Xả). 


Tương truyền ngày xưa khi Đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp) thuyết Pháp, một Tỷ-kheo đã điều phục tự 
thân, nhưng thiêu phòng hộ ngôn ngữ, nên đã mạ ly các Tỷ-kheo khác. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh vào địa 
ngục. Sau khi đã bị thiêu đốt tại đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ấy và trong kiếp này tái sanh gần thành 
Ràjagaha, dưới chân núi Gjjjhakùa (Linh Thứu), vị ấy luôn bị đói khát giày vò. Thân thể vị ây có màu 
vàng ròng, nhưng miệng lại giỗng mõm lợn rừng. 


Vào thời â ấy, Tôn giả Nàrada đang trú tại núi Linh Thứu. Vừa cầm y bát, vị ấy khởi hành từ sáng sớm đề 
khất thực. Trong lộ trình đến Rajagaha, VỊ ấy thấy ngạ quỷ kia trên đường. Khi hỏi về hạnh nghiệp mà 
ngạ quỷ kia đã tạo, vị ấy đã ngâm các vần kệ sau: 


1. Nhà nIgươi vàng rực khắp toàn thân, 
Chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng, 
Song miệng ngươi như môm lợn đực, 
Nghiệp gì ngươi tạo kiếp xưa chăng? 


Ngạ quỷ đáp lời: 


2. Xưa con điễu phục khéo về thân, 
Nhưng khâu con không được hộ phòng, 
Vì thê hình hài con vậy đó, 

Nà-ra-da thấy rõ con cùng. 


Ngạ quỷ ấy còn nói lời khuyên này với Trưởng lão: 
3. Nà-ra-da, vậy hãy xem đây, 
Con muốn trình Tô ôn giả việc này: 
Đừng phạm ác tà vê khẩu nghiệp, 


E ngài sẽ hóa mõm heo vây! 


Thế rồi Tôn giả Nàrada, sau khi đã đi khất thực trong thành Vương Xá và sau buổi ngọ trai, trở về trình 
sự việc này với bậc Đạo Sư, Ngài dùng đó làm đề tài thuyết pháp. 


3. Chuyện Ngạ Quỷ Có Môm Hôi Thối (Pùtimukkha) 

Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở ƒelyana (Trúc Lâm). 

Ngày xưa vào thời Đức Thế Tôn Kassapa (Ca- diếp) có hai thiện gia nam tử theo lời giáo huấn của Ngài, 
đã xuất gia bỏ đời thế tục. Thực hành đầy đủ giới luật và sống khổ hạnh khắc nghiệt, hai vị an trú hòa 


hợp với nhau ở một nơi kia trong làng. 


Sau đó một Tỷ- -kheo có ác tính, thích mạ ly, đã đến trú xứ của hai vị. Hai Trưởng lão này ân cần nhận vị 
ấy và qua ngày thứ hai lại cùng vị ấy đi khất thực. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 160 of277 


Dân chúng tích cực tuân lời dạy của chư vị và cúng dường chư vị đủ cháo, gạo, cơm và nhiều thực phẩm 
khác. VỊ kia suy nghĩ: “Làng này thật là nơi ở tốt để khất thực và dân chúng đầy đủ tín tâm cúng dường 
thực phâm ngon lành. Đây lại có bóng mát và nước. Ta có thể sống sung sướng ở đây nhưng chăng thê 
được bao lâu hai Tỷ-kheo này cũng trú cùng nơi này. Được rồi, vậy thì ta sẽ làm sao cho họ không đến 
đây ở nữa” . Thế là vị ấy phi báng người nọ với người kia. Hai vị dân dần sinh ra hoài nghĩ và Suy nghĩ: 
“Dẫu sao cũng có thể như vậy”, và mắt lòng tin, chư vị tránh mặt nhau, rồi không ai bảo ai, mỗi người ra 
đi tìm một nơi dễ chịu hơn. 


Dân chúng hỏi vị Tỷ-kheo phỉ báng: 
- Bạch Tôn giả, chư vị Trưởng lão đi đâu rồi? 
Vị ấy đáp: 


- Suốt đêm hai vị tranh cãi nhau; hai vị ra đi chăng để ý đến lời ta bảo: “Xin đừng tranh cãi, hãy hòa 
hợp”, và còn nhiều chuyện khác nữa, ta nói thêm: “Những người nảo có tính như vậy thường thích đánh 
nhau to”. Sau đó quân chúng van nài: 


- Cứ đề chư vị Trưởng lão đi, tuy nhiên vì chúng đệ tử, xin Tôn giả ở lại đây và đừng hối tiếc gì cả. 
Vị ấy đồng ý đáp: 
- Được lắm. 


Trong khi ở đó vài ngày, vị ấy suy xét: “Do tham muốn trú xứ, ta đã ly gián hai Tỷ- -kheo này. Ôi! Ta đã 


quyết tâm tạo nhiều á ác nghiệp”. Bị lòng hối hận sâu xa giày vò và ngã bệnh vì tinh thần dao động, chẳng 
bao lâu vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục 4vici (Vô gián hay A-tỳ). 


về sau VỊ ấy tái sanh vào kiếp này làm một ngạ quỷ có mồm hôi thối ở không xa thành Rajasaha. Thân 
thê vị ấy có màu vàng ánh, nhưng sâu bọ lúc nhúc bò ra từ mồm vịiấy câu xé mãi khiến mồm vị ấy bốc 
mùi hôi thối. Thời ấy Tôn giả Nàrada từ đính Linh Thứu đi xuống, thấy ngạ quỷ kia, bèn ngâm vân kệ 
hỏi về hạnh nghiệp của vị ấy: 


1. Ngươi có màu da sảng đẹp sao, 
Như chư Thiên ở cõi trời cao, 
Ngươi đang lơ lửng trong không khí, 
Song miệng ngươi hôi thôi biêt bao, 
Vì đám bọ sâu đang căn xé, 

Kiêp xưa ngươi tạo ác hành nào? 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Là một Tỷ-kheo có ác ngôn, 

Dù con giữ khổ hạnh VUÔNG tròn, 
Con không chế ngự về ngôn ngữ, 
Con được màu da sáng tựa vàng 
Nhờ khổ hạnh xưa, song miệng thối 
Vì lời phi bảng của môm con. 


3. Chính Ngài đã thấy việc này rồi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 161 of277 


Ai giới đức và thương xót đời, 

Sẽ bảo: “Ngươi đừng nên phỉ bảng 
Cũng không dối trá, nói sai lời, 

Về sau hóa Dạ-xoa thần lực, 
Hưởng thọ thú vui như ý ngươi. 


4. Chuyện Hình Nhân Bằng Bột (Pitthadhitalika) 
Bậc Đạo Sư kê chuyện này trong lúc trú tại Sàva#hi (Xá-vệ) trong Jefavana (Kỳ-viên). 


Thời ấy người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông 4zd£hapindika (Cấp Cô Độc) một hình tượng bằng 
bột đê làm đồ chơi. 


Một hôm cô bé làm rơi hình tượng ây vỡ tan. Nó kêu lên: “Con gái ta đã chêt rôi!”, và khóc mãi, đám 
gia nhân không ai dõ dành được. 


Bấy giờ bậc Đạo Sư đang ở trong nhà ông Cấp Cô Độc, vị này đang ngồi gần Ngài. Bà nhũ mẫu đem cô 
bé đên bên ông chủ. Ông hỏi: 


- Tại sao con bé khóc? 

Rồi vừa ôm cháu vào lòng, ông vừa dỗ dành nó và bảo: 
- Ông sẽ cho cháu một đứa con gái khác để làm tặng vật. 
Rồi ông thưa trình bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, vì cháu nội của con khóc về chuyện hình tượng bằng bột, con ước mong dâng lễ vật 
cúng dường. Xin Thế Tôn chấp thuận đến nhà con ngày mai cùng với năm trăm Tỷ-kheo. 


Đức Thê Tôn nhận lời. Như vậy Đức Thê Tôn đã đên và sau buôi ngọ trai, Ngài nói lời tùy hỷ công đức 
và ngâm các vân kệ này: 


1. Với mọi quan tâm, kẻ có lòng 

Phải dáng lê cúng các gia tông, 

Các vong linh những người thân thuộc, 
Cùng với chư Thiên lán thô thần. 


2. Trì Quốc, Đa Văn, Quảng Mục vương, 
Thiên vương Tăng Trưởng giữ trán gian, 
Tự Thiên vương được người tôn kính, 

Thí chủ không mắt quả phước phân. 


3. Bởi vì kêu khóc hoặc sâu bị, 
Thương tiêc than van chăng ích gì, 
Không lợi gì cho người quả có, 
Khi thân nhân giữ thói lề kia. 


4. Song lễ vậy này được cúng dâng 
Khéo đem an trú ở chư Tăng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 162 of277 


Quả này hiện tại và sau nữa 
Lợi lạc lâu dài với cô nhắn. 


Đức Thế Tôn đã thuyết pháp như vậy rồi ra đi. Bà vợ và gia quyến vị Đại phú ông theo gương vị ấy. Do 
vậy họ làm lễ đại cúng dường suốt một tháng. Rồi vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nghe tin này cũng dâng lễ 
vật dồi dào lên Tăng chúng. Khi dân chúng thấy vậy, họ lần lượt làm theo nhà vua và làm lễ đại cúng 
dường suốt cả tháng, một lễ đại cúng dường có nguồn gốc từ hình tượng bằng bột ấy. 

5. Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường (Tirokuddapeta) 

Bậc Đạo sư kế chuyện này trong khi đang trú tại ®3/agaha (Vương Xá). 

Chín mươi hai kiếp về trước, có một kinh thành tên là Xảsipuri. Vua Jayasena ngự trị nơi ấy có chánh 
hậu là S5/rma, vương tử Phussa chứng đắc Vô Thường Chánh Đăng Giác, tức là đức Cô Phật thứ mười 
tám sau Đức Phật Dinankara (Nhiên Đăng). 

Bấy giờ Đại Vương Jayasena sinh tâm ngã mạn, suy nghĩ: “Vì vương tử của ta sinh ra đời làm Đức 


Phật, đã thành tựu đại sự xuât thê, chỉ riêng ta có Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có Tăng chúng”. 
Do đó nhà vua luôn luôn hâu cận bên Đức Phật và không dành cơ hội cho kẻ khác. 


Ba hoàng đệ của Đức Thế Tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra, bèn suy nghĩ: “Quả thật chư Phật ra đời vì lợi 
ích của quần sinh khắp thế gian này, chứ không phải vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ 
hội cho người khác. Làm thê nào ta có thê phụng sự Đức Thê Tôn và Tăng chúng? Nào chúng ta hãy thi 
hành một chiên thuật”. 

Thế là chư vị gây rỗi tại vùng biên địa. Sau đó khi nhà vua nghe tin về vụ rối loạn này, liền phái ba 
vương tử đi bình định biên thùy. Ba vị tuân lệnh và khi trở về, nhà vua hài lòng ban chư vị một điều 
ước, phán bảo: 

- Hãy chọn thứ gì các vương nhỉ muốn. 

Ba vị tâu: 

- Chúng thần nhi ước mong hầu cận Đức Thế Tôn. 

Nhà vua từ chối, phán: 

- Hãy chọn thứ khác. 

Ba vị tâu: 

- Chúng thần nhi không màng thứ gì khác cả. 

Nhà vua lại phán: 

- Thôi được, các vương nhi có quyền chọn theo ý muốn. 


Ba vị đến gần Đức Thế Tôn và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự Đức Thế Tôn ba tháng. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ an 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 163 of277 


cư ba tháng mưa với chúng đệ tử. 


Đức Thế Tôn chấp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp đến cho người được chỉ định 
trông coi tỉnh nọ, bảo: “Trong suốt ba tháng này, chúng ta cần phục vụ Đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách 
xây một tỉnh xá, và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết”. 


Sau đó chư vị hết lòng cung kính phục vụ Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng. Khi các viên quan cai trị tỉnh 
này đã cúng dường tính xá xong, các vị chấp hành việc an cư mùa mưa ây. Một vị thủ kho hàng gia, con 
trai một gia chủ, là người mộ đạo cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ây trân trọng cúng dường Tăng 
chúng với Đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉ định cai quản tỉnh này theo gương vị kia cùng với 
mười một ngàn dân đem các vật đến cúng đường với tất cả lòng thành kính. 


Vào địp â ấy, có một số người bất mãn trong lòng, sau khi ngăn cản những vật đóng góp, chính họ lại ăn 
các phâm vật và nôi lửa đốt trai đường. 


Sau khi ba vương tử cùng đoàn tùy tùng đã cúng dường Đức Thế Tôn và từ giã Ngài xong, ba vị đi 
thăng đên phụ vương. 


Khi trở về, Đức Thế Tôn đắc Niết-bàn vô dư y, ba vương tử và người cai quản tỉnh â ấy, vị thủ kho báu 
hoàng gia dần dần theo thời gian đều từ trần và cùng với quần chúng ở đó được tái sanh thiên giới, còn 
số người bất mãn trong tâm bị tái sanh địa ngục. 


Chín mươi hai kiếp trôi qua như vậy, trong lúc hai hạng người trên cứ lần lượt tái sanh từ thiên giới này 
đên thiên giới khác và từ địa ngục này đên địa ngục khác. Rôi đên hiên kiệp này, vào thời Đức Thê Tôn 
Kassapa, đám người bât mãn trong tâm tái sanh vào loài ngạ quỷ. 


Vào thời â Ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của đám quyên thuộc quá cô của họ và nêu rõ: “Lễ 
vật này xin dành cho quyên thuộc của chúng tôi”. Do đó, các vong linh được an lạc. Thế rồi, chính các 
vong linh ấy cũng nhận biết điều này, nên sau khi đến gần Đức Phật Kassapa, các vị ấy hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, giờ đây làm thế nào chúng con có thê đạt được an lạc như vầy”? 
Đức Thế Tôn đáp: 


- Hiện nay chư vị chưa có thể đạt được an lạc ấ ấy, nhưng thời gian về sau, sẽ có một Đức Phật ở thế gian 
tên gọi là Œo/ama. Vào thời của Đức Thế Tôn ấy, sẽ có một vị vua tên là Bimbisàra, trong chín mươi 
hai kiếp nữa kể từ đây sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng đường Đức Phật và sẽ hồi 
hướng công đức ấy đên chư vị, sau đó chư vị sẽ được an lạc. 


Thời bấy giờ, khi điều này được phát biểu, thì cũng như thể ta nói với các vong linh ấy: “Ngày mai chư 
vị sẽ được an lạc”. 


Về sau, khi thời kỳ có Đức Phật này đã qua, Đức Thế Tôn (Goøíama) giảng sanh vào cõi đời, ba vương 
tử cùng với một ngàn người từ thiên giới tái sanh vào quôc độ M⁄agadha (Ma-kiệt-đà) trong các gia đình 
Bà-la-môn. 


Theo thời gian, sau khi từ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh bện tóc, trú tại đỉnh núi 
Gayà, người trước kia cai quản tỉnh thành ấy trở thành vua Bửmbisàra; người thủ khố hoàng gia, con của 
vị gia chủ, trở thành đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên ƒ7sàkha; vợ vị ây trở thành con gái của một vị 
đại phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên 2Jammađinnà, còn đám quần chúng được tái sanh làm các 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 164 of277 


vị cận thân của vua. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn Gø/zma giáng sanh cõi trần, sau bảy tuần Giác Ngộ, Ngài đến Benares (Ba-la- 
nại) chuyên Pháp luân. Ngài giáo hóa ba vị đạo sĩ bệnh tóc, sau khi Ngài đã khởi đầu giáo hóa năm vị 
khổ hạnh, và thâu nhận cả ngàn đệ tử. Sau đó Ngài đi đến Rä/agaha và an trú vua Bimbisàra vào Sơ quả 
Dự Lưu cùng với hơn một vạn Bà-la-môn và cư sĩ ỏ tại xứ 4nga (Ưng-già) và Magadha. 


Tuy nhiên các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: “Giờ đây nhà vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta 
được hưởng phước”. Trong lúc nhà vua làm tế lễ, nhà vua suy nghĩ: “Ta không biết bây giờ Đức Thế 
Tôn đang trú ở đâu?”. Do vậy, nhà vua không hồi hướng công đức đến ai cả. Vì các ngạ quỷ không nhận 
được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung. 


Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình Đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì xảy ra với 
con. 


Đức Thế Tôn đáp: 

- Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại vương đâu, mà thịnh vượng sẽ 
đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật là quyên thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài ngạ quỷ. 
Trong suốt một kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này: “Nhà vua sẽ làm lễ cúng 


dường Đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta”. Hôm qua, khi Đại vương dâng lẽ, Đại vương 
đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la. 


Nhà vua hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao chúng có thể nhận được thí vật? 
Đức Phật đáp: 

- Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận. 

Nhà vua nói: 


- Bạch Thê Tôn, vậy Thê Tôn hãy nhận lời thỉnh câu của con vào ngày mai, con sẽ hôi hướng công đức 
lễ vật ây cho chúng. 


Đức Thế Tôn nhận lời. 


Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng . dường hào phóng, và thông báo thời giờ lên Đức Thế Tôn, 
Ngài liền đến Hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món 
gì đó”, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào. 


Sau đó Đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. Trong khi vua dâng nước rửa, 
leo hồi hướng công đức â ấy cho chúng với những lời này: “Mong công đức này dành cho quyến thuộc 

”. Lập tức xuất. hiện các ao sen đầy sen súng cho bọn ngạ quý. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó, 
tiến giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng 
ánh. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 165 of277 


Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo gạo và các thức ăn đủ loại cứng mềm rồi hồi hướng công đứng lễ vật 
ấy cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên 
giới, khiến chúng hân hoan hưởng thọ. 


Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tỉnh xá rồi hồi hướng công đức lễ vật Ấy. Sau đó liền xuất 
hiện cho chung các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phủ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm 


cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua; khi nhìn thấy vậy, vua vô cùng hoan 
hỷ. 


Rồi Đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong, và được thỉnh cầu, Ngài kế chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường 
thay lời tùy hỷ công đức. 


1. Bọn chúng đứng kia, ngoại bức tường, 
Những nơi trồng trải, ngã tư đường, 
Chúng đang đứng ở ngoài song cửa, 

Khi đã về nhà tại cô hương. 


2. Dù tràn trê ẩm thực liên miên 
Đủ loại cứng mêm được dọn lên, 
Cũng chẳng có ai cần bọn chúng, 
Bởi vì nghiệp chúng đã gây nên. 


3. Những người lân mẫn, lắm tình thương 
Đúng lúc đem cho đám họ hàng 

Các thức cao lương, đồ â ẩm thực 

Với lời câu nguyện: “Đề dành phân 

Lê này cho đám người thân thuộc, 

Mong các họ hàng được phước án ”. 


4. Và các đám này đã đến đây, 

Các vong linh của họ hàng này, 
Tháy đều tụ tập động vui hưởng 
Các thực phám đêu phong phú thay. 


5. Chúng câu: “Trường thọ các người thân, 
Nhờ các vị, ta được hưởng ân, 

Lòng quý trọng ta đà biểu lộ, 

Người cho chẳng thiếu quả dành phân ”. 


6. Chốn kia không có cây cày đâu, 
Cũng chẳng hệ nuôi súc vật nào, 
Buôn bán như đây đều chẳng Có, 
Cũng không đổi vật lấy vàng trao. 


7. Bên kia thế giới các vong linh 
Nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh, 
Như nước đồ từ trên múi xuông 
Củúng dường nuôi ngạ qu) thân tình. 


8. Giống như tắt cả các dòng sông 
Chảy xuống đồ đây cả đại dương, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 166 of277 


Cũng vậy những gì người bồ thí 
Từ đây nuôi sông các vong nhân. 


9. Những thân bằng quyến thuộc trong nhà 
Trước đã cho tă, giúp đỡ ta; 

Mong mọi người ban phân ngạ quỷ, 

Nhớ công họ tạo thuở xưa xa. 


10. Bởi vì kêu khóc hoặc sâu bị, 
Thương tiếc, than van chăng ích gì, 
Không lợi gì cho người quả có, 
Khi thân nhân giữ thói lề kia. 


11. Song lễ vật này được cúng dâng 

Khéo đem an tru ở chư Tăng, 

Quả này hiện tại và sau nữa 

Lợi lạc lâu dài với cô nhân. 

12. Đây là nghĩa vụ của thân nhân 

Tôn trọng vong linh, đã cúng dâng, 

Tăng chúng được thêm nhiêu đồng lực, 

Người làm công đức lớn vô ngân. 
Khi pháp thoại chấm dứt, tám vạn bốn ngàn người đã đắc Pháp nhãn do tri kiến sanh khởi từ sự kiện tái 
sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Tâm họ đầy xúc động vì được tán thán và họ càng nỗ lực tinh cần. Ngày 
hôm sau Đức Thế Tôn cũng dạy chư Thiên và loài Người bài kinh “Ngoại Bức Tường” ấy. Do vậy suôt 
bảy ngày đều diễn ra sự đắc Pháp nhãn như trên. 
6. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Năm Đứa Bé (Pàncaputtakhadaka) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàva/hi (Xá-vệ). 
Trong làng nọ không xa Sâàvaf/hi, có một người vợ địa chủ không sinh con. Quyến thuộc của ông nói: 
“Để ta kiêm một cô gái khác cho ông”. Nhưng ô ông không muôn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi 
nghe chuyện này, bà vợ giục chồng đi cưới vợ khác để khỏi tuyệt dòng giống. 
Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh, lòng đầy ganh ty, đem thức ăn uống đãi một vị du sĩ và 
nhờ ông ây thực hiện việc phá thai. Cô vợ kê chuyện với mẹ, bà liên triệu tập gia quyên đên bảo người 
vợ vô sinh: 
- Chị đã làm chết con nó còn ở trong bụng. 
Người ấy đáp: 
- Tôi vô tội. 


Họ bảo: 


- Nếu chị vô tội, vậy hãy thê đi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 167 of277 


Người ấy bèn thê độc, thách thức tai họa xảy đến nếu bà có tội. Không lâu sau đó, người ấy từ trần và tái 
sanh làm một nữ ngạ quỷ xâu xí ở không xa thành phố này. Cùng thời ấy, có tám Tỷ-kheo đang an cư 
mùa mưa trong tỉnh đi đên Sảvø/h¿ đê yêt kiến bậc Đạo Sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng mát và 
nước chảy không xa làng â ấy. Sau đó nữ ngạ quỷ hiện hình trước các vị Trưởng lão, một vị trong số ấy 
liền hỏi: 


1. Trần truông và xấu xí hình dung, 
Ngươi thở mùi hôi thối Hặc nÔng, 
Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng, 
Ngươi là ai đứng ở đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, 
Thân dân khốn khổ của Diêm vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đên cõi ma đói án thán. 


3. Sáng ngày năm đứa bé con sinh, 
Chiêu tối năm trai lại hiện hình, 
Tất cả, con đêu xâu xé hỗi, 

Nhưng không vừa đủ để nuôi mình. 


4. Lòng con đang nóng chảy như rang, 
Bốc khói vì cơn đói bạo tàn, 

Con chẳng tìm đâu ra nước ung, 

Hãy nhìn tai họa giáng đâu con. 


Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khâu, ý, thân đã thực thị, 
Nay phải đến bù vào tội lôi, 
Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhỉ? 


Sau đó nữ ngạ quỷ kế cho vị Trưởng lão về những việc đã làm: 


6. Vợ bé chồng con đang có thai, 
Con mưu việc ác chông nàng hoài, 
Chính con với trí tâm điên đảo 
Đã khiến nàng kia sáy bé trai. 


7. Thai chừng hai thẳng máu tuôn tràn, 
Bà mẹ giận đưa các họ hàng, 

Bà áy bảo con thê độc hại, 

Và con bị phi bảng muôn vàn. 


ổ. Chính con đã nhận lấy lời thê 
Khủng khiếp, tràn đây giả dối kia: 
“Nếu việc áy đo tôi tự tạo, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 168 of277 


Thì tôi ăn thịt đảm hài nhỉ `”. 


9. Do kết quả hành nghiệp của mình 
Cùng lời thê độc ác gian manh, 

Con xấu xé thịt bây con trẻ, 

Vì quá khứ, con vậy máu tanh. 


Chư vị Trưởng lão xúc động xót thương nữ ngạ quỷ, bèn đến nhà vị địa chủ kia bảo ông hồi hướng đến 
ngạ quỷ công đức buôi thọ trai mà ông cúng dường chư vị. Lập tức nữ ngạ quỷ thoát khỏi cảnh khốn khổ 
kia, nhận được nhiều ân phước và hiện hình ban đệm cho người chồng thấy. Sau đó chư Trưởng lão đến 
Sàvahi đúng thời và trình lên Đức Thế Tôn vấn đề ấy. 


7. Chuyện Ngạ Quỷ Ăn Thịt Bảy Đứa Bé (Sattaputtakhadaka) 
Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại Sàwzfh¡ (Xá-vệ). 


Trong một làng nọ không xa Sâyz//h¡, một đệ tử tại gia có hai con trai xinh đẹp, đủ tài năng đức độ. Vì 
thế, mẹ chúng khinh thường chồng bà. Chán cảnh bị vợ khinh thường, ô ông đem về một cô vợ khác còn 
trẻ lại chóng có thai. Bà vợ cả sinh lòng ganh ty, thuyết phục một y sĩ bằng cách trả một số tiền, đề làm 
cho tình địch phải trụy thai. 


Thời ấy nhiều vị Trưởng lão, đã an cư mùa mưa ở một nơi trong làng, đang đi đến Săavaffhi để yết kiến 
Đức Thế Tôn. Nhân địp này, chư vị ở lại đêm gần làng ấy. Sau đó nữ ngạ quỷ này xuất hiện trước chư 
Trưởng lão. Vị trưởng đoàn hỏi ngạ quỷ qua vần kệ: 


1. Trần truông và xấu xí hình dung, 
Ngươi thở mùi hôi thối nặc nông, 
Bao phủ toàn thân đầy bọ nhặng, 
Nguơi là ai đứng ở đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ qHỷ nưƠng, 
Thân dân khốn khổ của Diêm vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


3. Sáng ngày bảy đứa trẻ con sinh, 
Chiêu tôi bảy trai lại hiện hình, 
Tắt cả, con đêu xâu xé hết, 

Song không vừa đủ đê nuôi mình. 


4. Lòng con đang cháy nóng như rang, 
Bốc khói, vì cơn đói bạo tàn, 

Con chẳng được tâm hôn lắng dịu, 
Khác nào lửa đốt, khổ muôn vàn. 


VỊ trưởng đoàn lại hỏi: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 169 of277 


Từ khẩu, ý, thân đã thực thi, 
Vì phạm lôi lâm nào quả khử, 
Mà ngươi ăn thịt đám hài nhỉ? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


6. Ngày xưa con có được hai trai, 
Bọn chúng trưởng thành đủ cả hai, 
Khi đã thấy con mình lớn mạnh, 
Con thường khinh bỉ lão chồng tôi. 


7. Sau đó chôỗng con nổi hận sán, 
Cưới về thêm một ả hồng quân, 
Khi nàng kia đã mang thai nghén, 
Con nảy sinh tâm ác hại nhân. 


ổ. Con có tâm gian xảo, ác tà 
Khiên cho nàng phải bị thai sa, 
Máu tuôn khủng khiếp và ghê rợn, 
Việc ấy xảy vào tháng thứ ba. 


9. Khi ấy mẹ nàng nồi hận sân, 
Liễn đưa con đến đảm thân nhân, 
Bà truyền con nói lời thê độc, 

Và bảo mọi người phỉ bảng con. 


10. Chính con đã nhận thấy lời thể, 
Khủng khiêp tràn đây giả dối kia: 
“Nếu việc áy đo tôi tự tạo, 

Thì tôi ăn thịt đám hải nhỉ ”. 


11. Do kết quả hành nghiệp của mình, 
Cùng lời thê độc ác gian manh, 

Con xấu xé thịt bây con trẻ, 

Vì quá khứ, con vây máu tạnh. 


8. Chuyện Con Bò (Gona) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên). 

Thuở đó ở Sâvafthi (Xá- vệ), người cha của một gia chủ nọ qua đời. Người con bị nỗi ưu phiền hành hạ 
và cứ khóc than mãi. Trong khi kẻ ấy đi lang thang như một người điên, ông thường hỏi bất cứ kẻ nào 


ông gặp: “Thế người có thây cha tôi chăng?” Không ai có thể xua tan nỗi ưu phiền của ông cả. 


Nhưng trong lòng ông, như một ngọn đèn ở trong cái chai, đang bừng lên một khả năng đột xuất hướng 
vê Nhập lưu đạo. 


Trong lúc bậc Đạo Sư đang quán sát thế gian vào buôi sáng, Ngài thấy điều kiện chắc chắn này và suy 
nghĩ: “Đưa đến cho người này quả Dự Lưu thật là thích hợp sau khi kẻ ấy đã kê lại sự việc quá khứ và 
đẹp bỏ sâu bi”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 170 of277 


Vì thế ngày hôm sau, Ngài đi khất thực về, liền cùng một Tỷ-kheo trẻ đến cửa nhà vị kia. Khi nghe bậc 
Đạo Sư đã đên, người ây bước ra đón Ngài. Khi bậc Đạo Sư đã an tọa, vị gia chủ nói: 


- Bạch Thế Tôn, Ngài biết cha con đã đi về đâu rồi. 

Bậc Đạo Sư hỏi vị Ấy: 

- Này cư sĩ, ông hỏi về cha ông ở đời này hay đời trước? 

Khi nghe những lời này, nỗi buồn của vị ấy dịu bớt: “Ta có rất nhiều cha trong quá khứ” và vị ấy đã lây 
lại được đôi chút thanh thản. Rồi bậc Đạo Sư thuyết một bài giảng ngắn và ra đi về nơi cư trú của Ngài. 
Sau đó chư Tỷ-kheo bắt đầu pháp thoại về chuyện này. 

Khi vừa đến nơi, bậc Đạo Sư hỏi: 

- Này chư Tý-kheo, chư vị đang bàn luận gì khi ngồi tụ tập ở đây? 

Chư vị kế lại vấn đề. Ngài đáp: 


- Không phải chỉ giờ đây Ta mới xua tan nỗi ưu phiền của người kia, trong đời quá khứ nỗi ưu phiền của 
kẻ ấy cũng đã được tiêu trừ”. Và theo lời thỉnh câu của chư vị, Ngài kể câu chuyện đã xảy ra thời trước. 


Thuở xưa tại thành 8enares (Ba-la-nai), người cha của một gia chủ từ trần. Bị sầu bi trấn áp, vị ấy đập 
ngực than khóc và cung kính đi quanh dàn hỏa thiêu. Con trai vị ấy là Sjôfa, một nam tử thông minh 
lanh lợi, đầy đủ trí tuệ tôi thượng, đang suy xét một phương cách xua tan nỗi ưu phiền của cha, chợt thấy 
ngoài kinh thành một con bò chết, chàng liền đặt phía trước nó một ít nước và có chàng vừa đem tới nơi. 
Chàng đưa con bò một nắm cỏ, vừa ra lệnh như thể con bò đang sống, vừa đứng cạnh đó, chàng nói: 
“Ăn đi, ăn đi, uống đi, uỗng đi!”. 


Khi người qua đường thấy chàng, họ nói: 

- Này Swjà¿a, chú có điên không mà đưa cỏ với nước cho con bò chết? 

Nhưng chàng không hề đáp lại lời nào. Vì thế dân chúng tìm đến cha chàng và bảo ông: 
- Con trai ông đã nổi điên nên đưa cỏ và nước cho một con bò chết. 


Khi vị gia chủ nghe việc này, nỗi ưu phiên về thân phụ liên mật đi. Lòng lo âu, vị ây vội vàng đên trách 
cậu con trai: 


- Con chăng còn là S„/ä/a thông minh, lanh lợi và có trí tuệ nữa ư? Tại sao con lại đưa cỏ và nước cho 
một con bò chết? 


VỊ ây ngâm hai vân kệ vê việc này: 


1. Sao con có vẻ giống người khùng, 
Con cất có non, lại nói thẩm 

Cùng với bò già vừa mới chết, 
Luôn môm bảo nó: “Hãy ăn, ăn!” 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 171 of277 


2. Chẳng phải nhờ ăn uống, dỗ dành 
Mà con bò chết sẽ hôi sinh, 

Con tôi khở dại ngây ngô quá 

Quả giông người đâu đó, thật tình. 


Sujäfa ngầm các vân kệ sau đáp lời: 


3. Bốn chân này với chiếc đâu này, 
Với cải đuôi và thân thê đây, 

Đôi mắt là đây còn đủ cả, 

Con bò phải đứng dậy lên ngay! 


4. Song đôi tay với cả đôi chân, 

Thân thể và đẫu tóc của ông, 

Nay chúng ở đâu, nào chẳng thấy, 
Khóc than đồng đất, phải cha khùng? 


Người cha đáp: 


9. Lòng ía quả thực nóng bừng 
Giống. như sữa lạc đô trong lứa đảo, 
Nay vừa được tưới nước vào, 

Và làm tiêu tán biết bao khổ sâu. 


6. Quả con nhồ mũi tên đau 

Nỗi sâu kia đã cắm sâu vào lòng, 

Con xua mọi nội đau buôn 

Vì cha thương tiếc phụ thân của mình. 


7. Tam ta đã được an bình, 

Nỗi buôn dứt bỏ trong mình từ nay, 
1a không khóc nữa giờ đây, 

Sau khi nghe những lời này, con thán. 


9. Vậy là các bậc trí nhân, 
Đây lòng lân mân ân cần thiết tha 
Xua tan sâu não cho ta 
Như Su-Jà với cha già giờ đáy. 
Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của mình. Khi từ trần, vị ấy tái sanh Thiên giới. 
Như vậy Sujà/a đã trở thành vị Bảo hộ thể giới. 
9. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sàvzfhi (Xá-vệ). 
Lúc ấy chừng mười Tỷ-kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền quán từ bậc Đạo Sư, đang tìm 


một nơi cư trú. Vì thời kỳ an cư mùa mưa gần kề, chư vị thấy một chỗ tốt đẹp vừa ` ở trong rừng với 
bóng mát và nước chảy, và chỉ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chư vị ngủ qua đêm tại 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 172 of277 


đó và hôm sau vào làng khất thực. 


Dân chúng đón mừng chư Tỷ-kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa mưa. Sau đó vị trưởng nghiệp 
đoàn thợ dệt cung kính cúng dường hai Tỷ-kheo đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác 
phục vụ từng vị Tỷ-kheo. 


Bấy giờ vợ người chủ thợ đệt không mộ đạo, không có lòng tin, theo tà kiến và tham lam, không phụng 
sự Tăng chúng. Sau đó người chủ nảy cưới cô em gái bả vả cho làm bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và 
nhiệt thành phục vụ chư Tăng. 


Tắt cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi Tỷ-kheo đang thực hành an cư mùa 
mưa ở đó. 


Thế rồi, người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt,với ác tâm buông lời mạ ly chồng: “Mong mọi 
thức uống ăn mà ông, cúng các Tỷ-kheo đệ tử chân chánh của Đức Phật sẽ trở thành phân dơ và y phục 
sẽ thành những tắm sắt nóng bỏng trong kiếp sau” 


Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vindhya làm một vị thần đầy vẻ huy hoàng. 
Người vợ xan tham ây tái sanh làm nữ ngạ quỷ ở không xa nơi ông ở. Nữ ngạ quỷ trần truồng xấu xí, bị 
đói khát giày vò,và khi đến gần vị địa thần này, nó nói: 


- Thưa phu quân, thiếp trần truồng đi lang thang bị đói khát hành hạ vô cùng khổ cực, xin hãy cho thiếp 
y phục và thức ăn uông. 


Vị thần liên cho nó một số thực phẩm thần tiên của mình, nhưng khi ngạ quỷ vừa cầm lấy, các thứ này 
lập tức biến thành phân đơ và y phục nó vừa mặc vào liền hóa ra tắm sắt nóng cháy. Ngạ quỷ vừa nôn 
mửa vừa kêu khóc và đi lang thang trong nỗi thông khổ cùng cực. 


Vào thời ấy, một Tỷ-kheo đang đi đến yết kiến bậc Đạo Sư, cùng với một đoàn lữ hành đông đảo vào 
rừng, ƒindhya. Sau khi đã du hành ban đêm, đên sáng đoàn lữ hành thây một nơi đây bóng mát và nước 
chảy, họ liên thả đàn bò ra và ngừng lại đê nghỉ chân. 


Sau đó, vị Tỷ- -kheo muốn ở riêng một mình nên đã đi xa một đoạn ngắn, trải chiếc y lên thảm cỏ dày 
dưới gốc cây và nằm xuống. Thân thê mệt nhọc vì cuộc hành trình ban đêm, vị ấy liền ngủ thiếp đi. 


Sau khi đoàn lữ hành đã nghỉ ngơi xong, họ lên đường, nhưng vị Tỷ-kheo â Ấy chưa dậy. Mãi đến chiều 
tối vị ấy thức giác và vì mất bạn đồng hành, vị ấy theo đường nhỏ đi mãi cuối cùng đến tận nơi cư ngụ 
của vỊ thần nói trên. 


Khi vị thần thấy vị Tý-kheo, liền hóa ra hình người và chào đón vị ây, đưa vị ấy vào lâu đài của mình và 
sau khi đã cúng, dường dầu xoa chân cùng các lễ vật khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ấy nữ 
ngạ quỷ cũng đến và nói: 


- Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phục. 


VỊ thần cho nó đủ các thứ này, nhưng ngay lúc nó cầm chúng, thì chúng vẫn biến thành phân. dơ và tắm 
sắt nóng cháy như cũ. Khi vị Tỷ-kheo thấy thế, lòng hết sức xúc động và hỏi vị thần qua hai vần kệ: 


1. Phân dơ máắu mủ hiện lên đây 
Cho nó, vì sao có quả này? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 173 of277 


Hạnh nghiệp gì người này đã tạo 
Mà nay ăn máắu mủ như vây? 


2. Y phục sáng tươi, trắng, mịn màng 
Mới cho ngạ quỷ, dệt bàng lông, 

Tức thì chúng hóa thành sắt nóng, 
Đã tạo nghiệp gì, ngạ quỷ nương? 


Vị thần đáp: 


3. Tôn giả, đây là vợ của con, 
Bà không bỏ thí, tính xan tham, 
Khi con cúng các Sa-môn ấy, 
Bà phỉ bảng con với ắc ngôn: 


4. “Mong ông ăn uống đám phán dơ, 
Nước tiêu, máu tanh, mũ thôi tha, 
Đây số phận ông về kiệp khác, 

Áo quân sẽ hóa sắt nung lò”. 

Bởi vì ác nghiệp ngày bà tạo, 

Bà phải ăn phân mãi đên giờ. 


- Giờ đây có phương tiện gì giải thoát bà khỏi cảnh giới ngạ quỷ? 
Ty-kheo đáp: 


- Nếu ta dâng cúng Đức Phật và Thánh chúng hay chỉ một Tỷ-kheo và hồi hướng công đức đến nữ ngạ 
quỷ, nó sẽ hưởng được phước phân và theo cách ây nó sẽ thoát khỏi khô đau. 


Khi nghe vậy, vị thần liền cúng vị Tỷ-kheo thực phẩm và hồi hướng công đức cúng dường cho nữ ngạ 
quỷ. Tức thì nó được đầy đủ, tâm hân hoan hưởng thọ các thực phẩm thần tiên. Sau đó vị thần trao tận 
tay vị Tỷ-kheo ấy một đôi thiên y dâng cúng Đức Thế Tôn và hôi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ. 
Ngay sau đó, ngạ quỷ được mặc y phục thần tiên, được cung cấp đủ mọi thứ nó ước mong tương tự như 
một Thiên nữ cõi trời. 


Ngoài ra, vị Tỷ-kheo, nhờ thần lực của vị thần kia, ngay hôm ây đã đến Sàvaffhi. 
10. Chuyện Nữ Nhân Sói Đầu (Khallàtiya) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàva/fhi (Xá-vệ). 


Thời xưa tại Benares (Ba-la- nại), có một nữ nhân sống nhờ sắc đẹp của mình. Bấy giờ tóc nàng thật dài 
đen nhánh, mịn màng, mềm mại và óng ả, cuộn lại rât đẹp. Các bím tóc nàng được kết thành hai nắm 
tay, mỗi khi buông lơi, chúng xuống tận thắt lưng nàng. 


Lúc đó một sỐ nữ nhân ganh ty bàn luận cùng nhau và sau khi mua chuộc nữ tỳ của nàng, lại gửi cho cô 
ả một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bây giờ nữ tỳ pha. thuốc ấ ấy vào bột tắm và đưa cho chủ nhân 
vào lúc nàng đi tắm ở sông Hãng. Nàng dùng thứ thuốc pha ấy tâm vào tóc thật kỳ đến tận gốc và nhảy 
vào dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc nàng liền rụng ra tận gốc, sạch trơn tru và 
đầu nàng trông giỗng trái mướp đắng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 174 of277 


Sau đó, trông xấu xí như chim bồ câu bị vặt hết lông, nàng hồ thẹn không dám vào thành nữa, phải 
choàng khăn phủ đầu và cư trú ngoại thành. Khi nỗi hồ thẹn đã qua đi và đã biết ép hạt mè, nàng sinh 
sống bằng nghề bán dầu và rượu mạnh. 


Một hôm, khi hai ba người đàn ô ông say rượu đã ngủ mê man, nàng lấy trộm tất cả y phục của họ đang 
treo lủng lắng. Rồi một ngày nọ, nàng thấy một vị Thánh Tăng đi khất thực, sau khi mời vị ấy vào, nàng 
cúng dường một chiếc bánh làm bằng hạt đẻ trộn dầu mè. Vì thương xót nàng, vị ây nhận bánh và ăn. 


Nàng đứng đó với tâm hoan hỷ, che lên trên vị ấy một chiếc lọng. Vị Trưởng lão xúc động, nó lời tùy hỷ 
công đức và ra đi. 


Bây giờ nàng phát nguyện: “Ước mong ta sẽ được mái tóc đen mịn màng óng ả, mêm mại như tơ cuôn 
lên thật đẹp”. 


Về sau nàng từ trần, và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nàng được tái sanh giữa đại dương một mình 
trong một lâu đài bằng vàng, tóc nàng được phục h hồi như nàng đã ước nguyện, song vì nàng đã lây trộm 

y phục của đám đàn ông, nay nàng phải bị trân truồng. Nàng cứ tái sanh mãi trong lâu đài bằng vàng kia 
và phải chịu sống trần truồng một kiếp tại đó. 


Rồi về sau, Đức Thế Tôn Gofama giáng thế, và trong lúc Ngài trú tại Sàva/h¡, một trăm thương nhân có 
nhà ở đó lên thuyền đến xứ S$vannabhùmi (Kim Địa). Thuyền của họ bị bão tố trôi giạt đến bờ kia. Lúc 
ấy nữ quỷ cùng lâu đài hiện ra trước mặt họ. Khi vị trưởng đoàn thương nhân thấy nữ quý, liền hỏi: 


1. Nàng là ai trú ở lâu đài, 

Xin hỏi, sao không đến phía ngoài? 
Mau bước ra đây, này nữ chủ, 

Cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oal. 


Nữ quỷ đáp: 


2. Ta đây khôn khổ lại trần truông, 
Không dám bước ra bởi theẹn thưông 
Che tám thân mình bằng mải tóc, 

Vì ta ít tạo nghiệp hiên lương. 


Thương nhân: 


3. Ta sẽ đem y phục tặng nàng, 
Mặc vào che kin, hỡi hông nhan, 
Bước ra, nữ chủ, ta mong muôn 
Nhìn ngắm nàng mang đủ lực thần. 


Nữ quỷ: 
4. Những vật gì chư vị tặng ta 
Cũng không giúp ích được ta mà. 
Song đây có một người đồ đệ 
Đây đủ lòng tin Đức Phật đà. 


3. Sau khi đem áo tặng người này, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 175 of277 


Hồi hướng cho ta phước đức vậy, 
Ta sẽ được ban nhiều hạnh phúc, 
Mọi nguồn lạc thú sẽ tràn đây. 


Sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dầu thơm lên người đệ tử tại gia kia và khoác 
lên chàng một bộ y phục. 


Chư vị kết tập Kinh điển ngâm ba vần kệ đề giải thích việc này: 


6. Khi đã tắm chàng, đám phú thương 
Cho chàng cư sĩ tâm dâu hương, 

Và cho chàng được mang y phục, 

Nữ quỷ hưởng công đức cúng dường. 


7-đ. Kết quả này do việc cúng dường: 
Tràn đầy y phục với đồ ăn. : 
Xiêm y thanh lịch, nàng trong trăng 
Khoác lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Vừa mửn miệng Cười, nàng mỹ nữ 
Bước ra lâu ẩ ây, lại thưa răng: 

Đây là kết quả từ công đức 

Lễ vậy các ngài đã hiến dâng ”. 


Thương nhân: 


9. Lâu đài lắm kiểu cách cao sang 
Khả ái, tươi vui, sảng rõ ràng, 
Thân nữ nói cho đoàn lữ khách 
Nghiệp gì đây két quả cho nàng? 


Nữ thần: 


10. Gặp người khát sĩ bước dụ hành, 
Chân chánh Tỷ-kheo, dạ tín thành, 
1a đến cúng dường người bánh dẻ 
Trộn dâu mè với chính tay mình. 


TỊ. Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây 
Trong lâu đài đã biết bao ngày 

Như là kết quả phân công đức, 

Song chẳng còn lâu ở chốn này. 


12. Sau bốn tháng nay sắp đến gân, 
Rồi 1a sẽ Sắp Dạ-ma thân, 

Xuống miễn địa ngục đây tàn khóc, 
Ta sẽ đọa kinh khủng tột cùng. 


13. Ngục bốn góc và bốn cửa vào, 
Được chia phân nhỏ thật cán sao, 
Chung quanh tường sắt đều bao bọc, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 176 of277 


Và sắt che trên đỉnh mái cao. 


14. Nền bằng sắt rực lứa bừng bừng, 
Nóng bỏng, chói lòa khặp mọi phương, 
Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, 
Trải dài luôn cả trăm do-tuán. 


15. Nơi kia ta chịu khổ lâu đài. 

Thọ quả do tà nghiệp chín muôồi, 

Vì thể ta thưởng than khóc mãi, 
Chuyện này quả thật chẳng hê nguôi. 


Tâm vị đệ tử tại gia đầy xúc động thương cảm, chàng nói: 


- Này nữ thần, do năng lực của lễ vật nàng cúng đường ta, nàng đã thành tựu mọi ước nguyện một cách 
sung mãn. Nhưng giờ đây, do cúng dường các đệ tử tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bậc Đạo 
Sư, nàng sẽ thoát khỏi tái sanh vào địa ngục. 


Nữ thần vô cùng hạnh phúc, thiết đãi chư vị đầy đủ các loại ẩm thực, y phục, châu báu thần tiên và đưa 
tận tay chư vị một bộ y dâng Đức Thế Tôn. Nàng cung kính đảnh lễ và nói: 


- Xin hãy đến Sàvafihi và đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng các lời này của ta nhắn gởi: “Bạch Đức Thế Tôn, 
có một nữ quý kia khấu đầu đánh lễ chân Đức Thế Tôn”. 


Sau đó nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày hôm đó. Các thương nhân ấy 
đúng thời đến dâng lễ vật lên Đức Thế Tôn và kể lại toàn thể câu chuyện trên. 


11. Chuyện Con Voi (Nàga) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana (Kỳ Viên). 


Tôn giả Samkicca vào lúc bảy tuổi đã đắc quả A-la-hán ngay tại phòng cạo tóc, và khi còn làm Sa-di, trú 
trong rừng với ba mươi Tỷ-kheo, vị Ấy, đã cứu chư vị thoát chết bởi tay của năm trăm tên cướp. Sau khi 
đã giáo hóa cả bọn đạo tặc kia và khuyến dụ chúng vào đời tu hành xuất gia, vị ấy cùng Tăng chúng này 
đến yết kiến bậc Đạo Sư ở Benares (Ba-la-nai) và trú tại /sj»arana (Trú xứ của Chư Tiên). 


Thời â ấy tại 8enares, một Bà-la-môn theo tà đạo có hai trai một gái. Ba người con này gia nhập đoàn cư 
sĩ tại gia đảnh lễ cũng dường các Sa-môn, Bà-la-môn, mặc dù cha mẹ họ không có lòng tôn kính ấy. 


Bấy giờ do một cơn bão, cả năm người ấy bị đè bẹp và chết vì ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp của họ sụp đồ. Sau 
đó vị Bà-la-môn và vợ tái sanh làm ngạ quý, còn hai trai và cô gái được làm các địa thần. 


Lúc ấy một cháu trai của Bà-la-môn kia là đệ tử của Tôn giả Samkicca, đến tham kiến theo lời thầy và 
trong lúc vị ấy đứng đó, nhờ thần lực của thầy mình, vị ấy thấy hai địa thần cùng cô em cỡi xe đến tham 
dự lễ hội các thần Dạ-xoa và cũng thấy luôn cả hai ngạ quỷ theo sau họ, bèn bảo các ngạ quỷ này: 


1. Một thân cỡi bạch tượng đưa đường, 
Ở giữa, xe la kéo một chàng, 

Phía cuối, một nàng ngôi chiếc cảng 
Chiếu đây ánh sáng khắp mười phương. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


2. Song hai ngươi năm búa trong t†ay, 
Tan nát toàn thán lân mặt mày, 

Ác nghiệp nào xưa ngươi đã tạo, 

Sao ngươi uống máu của nhau vậy? 


Hai ngạ quỷ: 


3. Thân ngôi phía trước dẫn đưa đường 
Trên bạch tượng kia, vật bón chân, 

Đó chính là con ta, trưởng tử, 

Củng dường, nay được hưởng hông ân. 


4. Còn thân ngôi giữa ở trên xe 
Có bồn con la kéo bón bề, 

Xe chạy thật nhanh, là quỷ tử, 
Thanh cao thí chủ, sáng ngời kia. 


9. Cổ gái ngôi sau chiếc cáng dài, 

Nữ thân thông tuệ cặp mắt nai 

Dịu hiển, cô út nhà ta đó, 

Nàng hưởng nửa phân hạnh phúc thôi. 


6ó. Những thân này với trí khinh an, 
Kiếp trước đã dâng lễ cúng dường 
Lên các Bà-la-môn, ẩn sĩ, 

Còn ta keo kiệt lại xan tham 

Đã từng phỉ bảng nhiêu tu sĩ. 

Vì chúng ngày xưa đã phái bạn, 

Nay chúng thong dong đi khắp chốn, 
1a khô như sậy bị cưa ngang. 


Khi đã nêu ra ác nghiệp, chúng còn giải thích như vầy: 


- Chúng ta là anh và chị dâu của mẹ ngươi. 
Nghe vậy người cháu đau lòng hỏi: 


7. Hai vị thường ăn thực phẩm nào? 
Loại Siường của các vị ra sao? 
Cách nào nuôi sống, người sai phạm 
Trọng lội, khi đây đủ biết bao 

Thực phẩm dồi dào, nhưng bắt hạnh 
Và nay đang chịu quả thương đau? 


Hai ngạ quỷ: 
ở. Ta đánh nhau và uống mắu nhau, 


Dù Iuống đã nhiêu, vẫn khát khao, 
Chẳng được thức gì ăn để sống, 


Page 177 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 178 of277 


Chúng ta không thỏa mãn đâu nào. 


9. Như những người không biết cúng dường 
Mạng chung, vào cối Dạ-ma- VƯƠN, 

Sau khi nhận thấy phần ă ăH uIÔng, 

Chẳng hưởng được gì lợi lạc thân. 


10. Chịu đói khát nhiều ở cỗi âm, 

Lâu dài ngạ quỷ phải than thân, 

Bởi vì chúng bị luôn hành hạ 

Do chúng tạo bao nghiệp ác gian, 
Chúng thường nhận lãnh nhiễu đau khổ 
Như là quả báo đắng cay tràn. 


TỊ. Tài sản giàu sang chẳng vững vàng, 
Đời người trên thể giới vô thường, 

Từ vô thường biết vô thường áy, 

Người trí đi tìm chốn trú an. 


12. Những ïIgười biết Đạo pháp bình yên, 
Nếu có trí vậy chớ lãng quên 
Dâng lễ cúng dường khi đã học Ộ 
Lời chư La-hán, chúng Tăng hiện. 
12. Chuyện Con Rắn (Uraga) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana (Kỳ Viên). 


Thuở â ây tại Sàvafthi (Xá-vệ) tương truyền con trai một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đắm mình vào 
nỗi sầu khổ khóc than, không bước ra ngoài; vị ấy không thể làm gì được nên chỉ ở trong nhà. 


Lúc â Ấy, Bậc Đạo Sư vừa xuất định Đại bi từ sáng sớm đang quán sát cõi trần với Phật nhãn, sau khi thấy 
người đệ tử tại gia kia, Ngài cầm y bát và đến đứng ngay tại cửa nhà vị ấy. 


Vị đệ tử ấy vội vã đi ra tiếp đón Ngài, đỡ lấy bình bát và mời Ngài vào trong. Đức Thế Tôn nói với vị 
ây: 


- Này cư sĩ, sao ông có vẻ mang nặng sâu tư? 
VỊ ây đáp: 
- Bạch Thê Tôn, quả thật con trai yêu quý của con vừa qua đời, nên con mang nặng sâu tư. 


Sau đó, Đức Thế Tôn, bậc ly sầu, kể cho vị ây nghe chuyện Tiền Thân Con Rắn (Kinh Bồn Sanh số 
354). 


Thuở xưa trong quốc độ Kảsi, ở Ba-la-nại có một gia đình Bà-la-môn được mệnh danh Dhammapala 
(Hộ pháp). Trong nhà này, vị Bà- la-môn, bà vợ, con trai, con gái, con dâu, nữ tỷ, tất cả mọi người đều 
hân hoan thích thú hướng tâm niệm về cái chết. Bất cứ ai rời khỏi nhà đều nói cho những người khác 
biết và ra đi không hề bị ai đề ý gì cả. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 179 of277 


Rồi một hôm, vị Bà-la- -môn cùng con trai ra đồng và cày ruộng, trong khi cậu trai nhóm lửa đề sấy khô 
cây cỏ. Tức thì một con rắn hỗ mun sợ hãi bò ra khỏi lỗ cây và căn cậu trai vị Bà-la-môn. Cậu từ trần và 
hóa sanh làm Sakka Thiên chủ. 

Còn vị Bả-la-môn, sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và xoa dầu thơm cho mình xong, được đám người hộ 
tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên dàn hỏa và châm lửa giống như thể vị ấy đang đốt một đồng CỦI 
vậy. Vị ấy cứ đứng đó, không sầu não cũng chẳng tự hành hạ mình, sau khi đã chú tâm vào niệm vô 
thường. 

Bấy giờ con trai vị Bà-la-môn đã hóa sanh làm Søkkø Thiên chủ chính là Bồ-tát. Sau khi suy xét thiện 
nghiệp đã làm ở kiếp trước và đầy lòng thương xót cha Ngài cùng quyến thuộc, Ngài liền đến chỗ ấy, 
giả dạng một Bà-la-môn. 

Khi Ngài thấy mọi người không than khóc, liền bảo: 

- Này, chư vị đang nướng thịt súc vật à, cho ta một ít; ta đang đói đây. 

- Này Bà-la-môn, không phải là con vật đâu, con người đấy. 

Bồ-tát hỏi: 

- Thế đó là kẻ thù của chư vị chăng? 


Người cha đáp: 


- Chăng phải kẻ thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng tôi đây, chính đứa con trai 
yêu quý đây đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đây. 


Bồ-tát lại hỏi: 

- Thể tại sao ông không khóc con? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 
1 Như con rắn trút bỏ da tàn, 
Đạt đến trưởng thành chính bản thân, 
Cũng vậy, khi thân không hưởng lạc, 
Đúng thời, người chết phải từ trần. 
2. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 
Họ hàng quyên thuộc vân đau thương, 
Cho nên tôi chăng hề than khóc, 
Nó đã đi theo đúng bước đường. 

Sau đó Szk&ka Thiên chủ hỏi bà mẹ: 


- Bà ơi, người chêt ây là gì của bà? 


Bà đáp: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 180 of277 


- Thưa Ngài, tôi đã cưu mang nó mười tháng trong bụng, tôi cho nó bú mớm, tôi dẫn dắt tay chân nó, nó 
là con trai tôi đã khôn lớn trôi. 
Thiên chủ hỏi: 
- Cho dù cha là đàn ông thường không khóc chứ lòng mẹ chắc chắn là mềm yếu. Tại sao bà không khóc? 
Nghe vậy, bà đáp: 
3. Không gọi, từ đâu nó đến đây, 
Chẳng ai cho phép, nó ẩi ngay, 
Nó đi, nó đến đều như vậy, 
Sao phải khóc than nó chốn này? 
4. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 
Họ hàng quyên thuộc vân đau thương, 
Cho nên tôi chẳng hê than khóc, 
Nó đã đi theo đúng bước đường. 
Sau đó, Ngài hỏi người chị: 
- Này cô, người ấy là gì của cô? 
- Thưa Ngài, đó là anh trai của con. 
- Này cô, chị em gái thường rất yêu mến anh em trai. Tại sao cô không khóc? 
Cô chị giải thích: 
5. Nếu con khóc, sẽ phải gầy mòn, 
Bù đấp, có gì trả lại con? 
Còn phát sinh ra nhiễu bất lợi Ộ 
Cho bà con, quyền thuộc, thân bằng. 
6. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 
Họ hàng quyên thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên con chẳng hệ than khóc, 
Kẻ đã đi theo đúng bước đường. 
Sau đó, Ngài lại hỏi người quả phụ: 
- Người đó là gì đối với chị? 
- Thưa Ngài, đó là chồng của con. 
- Này chị, các người vợ thường rất yêu thương chồng mình. Tại sao chị không khóc? 
Nàng liền giải thích: 


7. Giống như đứa trẻ nọ kêu than 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 181 of277 


Khi mặt trăng kia cứ lặn dân, 
Làm chính việc này đâu có khác. 
Người nào thương khóc kẻ từ trần. 
ổ. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 
Họ hàng quyên thuộc vân đau thương, 
Cho nên con chẳng hệ than khóc, 
Kẻ đã ải theo đúng bước đường. 

Sau đó Ngài hỏi cô nữ tỷ: 

- Này cô, người ấy là gì của cô? 


- Thưa Ngài, đó là cậu chủ con. 


- Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ấy đã đánh đập cô, và cô sắp làm quản gia rồi, bởi thế cô không than khóc, vì 
suy nghĩ: “Ta rất sung sướng được thoát khỏi người đã chết này”. 


Nữ tỳ đáp: 
- Thưa Ngài, xin đừng nói như vậy với con. Điều ấy không đúng. Cậu chủ nhà đối với con đầy kiên 
nhân, thân ái, ân cân, cư xử đúng mực chân chánh như một thanh niên trưởng thành được nuôi dạy chu 
đáo. 
- Thế tại sao cô không khóc? 
Nàng đáp: 
9. Giống nhự trường hợp Bà-la-môn 
Có một chiếc bình đã vỡ toang 
Không thể phục hồi, và cũng vậy, 
Hoài công thương khóc kẻ từ trần. 
10. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng 
Họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên con chẳng hệ than khóc, 
Kẻ đã đi theo đúng bước đường. 
Khi Sa&&a Thiên chủ đã nghe pháp thoại của cả nhà ấy xong, Ngài hân hoan nói: 
- Chư vị đã chân chánh tu tập niệm chết. Từ nay về sau chư vị không cần cày bừa lao động gì nữa cả. 
Ngài liền hóa hiện ra bảy thứ báu vật tràn đầy nhà họ và khuyên nhủ với họ với những lời này: 
- Hãy chuyên tâm bồ thí, hành trì Ngũ giới và giữ ngày Trai giới (Bồ-tát). 
Sau đó Ngài xuất lộ nguyên hình trước mặt họ và trở về cõi của Ngài. Còn vị Bà-la-môn và gia đình 


luôn bó thí, thực hành mọi thiện sự khác và sau khi sống đời trường thọ, liền được tái sanh lên thiên 
ĐIỚI. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 182 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 183 of277 


PHẨM II 
PHẢM UBBARÌ 


1. (13) Chuyện Người Tìm Giải Thoát Vòng Luân Hồi (Samsàmocaka) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại ⁄eluvana (Trúc Lâm) 


Thuở â Ấy, trong làng Jhakàvari ở nước Magadha và làng Dìghardj¡ có nhiều người mang nặng tà kiến, 
muốn tìm giải thoát .vòng luân hồi sanh tử. Trước đó có một nữ nhân được tái sanh và một gia đình như 
vậy. Vì giêt hại nhiều gián, dế và châu chấu, khi từ trần, bà tái sanh làm ngạ quỷ, chịu mọi nỗi khổ đói 
khát giày vò suốt năm trăm năm. 


Thời Đức Thế Tôn Œø/za đang ở tại Rà/agaha, nữ nhân ấy một lần nữa tái sanh vào cùng gia đình như 
trước kia tại /⁄hakavaii. Một hôm, khi nàng đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gân 
công làng, thì Tôn giả Sảriuiía cùng mười hai Tỷ-kheo khác đi ngang qua và các cô gái kia vội vàng 
đảnh lễ. Nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ. Sau đó vị Trưởng lão suy xét quá khứ và 
tương lai của cô, động lòng thương xót, phê bình thái độ của cô với các cô kia. Họ liên năm tay cô và 
kéo cô đên đảnh lễ chư vỊ. 


Về sau, cô gái từ trần lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Ban đêm, nữ ngạ quỷ ấy xuất hiện 
trước Tôn giả Sàripuifa, vị ấy thấy nó liên hỏi: 


1.Trân truông và xấu xí hình dung, 
Gây Suộc và thân thể nổi gân, 
Ngươi yêu ớt, xương sườn lộ rõ, 
Người là ai, hiện đến đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, 
Thân dân khôn khô của Diêm Vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


Tôn giả Sàriputta: 


3. Ngày xưa ngươi ¡ phạm ác gì 
Do thân, khẩu, ý thân đã thực thị, 
Vì hạnh nghiệp nào, ngươi đã đọa 
Từ đây đên cảnh giới ám ty? 

Nữ nøạ quỷ: 
4. Tôn giả, con không có họ hàng, 
Mẹ cha, quyên thuộc đê khuyên lơn: 


“Này con, hãy có tâm thành kính 
Với các Sa-môn, hãy cúng dường ”. 


9. Ngũ bách niên từ đó đến đây, 
Con lang thang với tâm thân này, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 184 of277 


Trân truông, đói khát luôn hành hạ, 
Đây quả do nhiễu ác nghiệp gây. 


6. Kính bái hiển nhân với tín tâm 
Bạch ngài đại lực, xót thương con, 
Củng dường lấy đức cho con hưởng, 
Giải thoát con từ cảnh khổ thân. 


Chư vị kết tập Kinh điển kẻ tiếp chuyện này: 


7. Chấp thuận với lời: “Được lắm thay!” 
Vì lòng bỉ mán cõi đời này, 

Cúng dường Tă ủng chúng phân cơm nhỏ, 
Một mảnh y cùng chén nước đây, 
Xá-lợi-phát Tôn nhân phát nguyện 

Dành cho ngạ quỷ phước phần này. 


ở. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phân hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức: 

Thức uống, thức ăn, lẫn áo quản. 


9. Sáng ngời, y phục thật thanh tán, 
Tơ lụa Ba-la-nại tuyệt trần, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Đến gân Xá-lợi-phất Tôn nhân. 


Tôn giả Sàripuffa hỏi: 


10. Hỡi nàng Thiên nữ, dáng siêu phàm 
Đang chiêu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lọi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


11. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bát kỳ lạc thủ nào yêu chuộng 
Trong dạ, nàng đếu thỏa ước ao? 


12. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


13. Trước con hình vóc chỉ trơ xương, 
Gây guộc, đói cơm, lại ở truông, 

Da dẻ nhăn nheo, nhờ Giác giả 

Từ bi nhìn cảnh ngộ đau thương. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 185 of277 


14. Khi ngài ban tặng chủng hiển Tăng 
Một mảnh y vàng, một miếng ăn, 

Và chén nước kia, ngài đã chuyển 
Phước phần công đức đến cho con. 


15. Hãy nhìn kết quả của phân ăn: 
Lạc thú mà con vân tưỚc On, 
Con được cả ngàn năm thọ hưởng 
Thức ăn đây đủ các mùi hương. 


16. Hãy nhìn kết quả phát sinh ra 
Từ một mảnh trong chiêc áo kia: 
Y phục giờ đây đây đủ loại 

Khác nào quốc độ chúa Nan-da. 


17. Tôn giả, nay con có biết bao 
Áo quân, mễn đấp thật dôi dào, 
Bằng tơ lụa với lông loài vật, 
Đủ loại vải dày mỏng đẹp sao. 


16. Sung mãn và cao quỷ tuyệt với, 
Chúng treo lơ lửng ở trên trời, 
Con mạng tùy ý, thưa Tôn giả, 
Bát cứ loại nào thích thú thôi. 


19. Hãy nhìn kết quả tạo nên phần 
Từ chén nước trong đã cúng dâng: 
Có bồn hô sen sâu thăm thắm 
Được xây dựng khéo léo vô ngắn. 


20. Bến bờ xinh đẹp, nước trong xanh, 
Nhè nhẹ hương thơm, dịu mát lành, 
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thắm, 

Tràn đầy ngó súng mọc chung quanh. 


21, Phân COI" an hướng. thủ vui chơi, 
Chẳng sợ gì đâu bốn góc trời, 


Tôn giả, nay con về cõi đất 
Để con đảnh lễ đẳng thương đời. 


2. (14) Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta (Sàriputtatheramàtu ) 

Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại ⁄eluyana (Trúc Lâm). 

Một hôm, các Tôn giả Sâripuffa (Xá-lợi- phát), Mahà-Mogsgallàna (Đại Mục-kiền-liên), Azrudha (A- 
na-luật-đà) và Kapppina (Kiêếp-tân-na) đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Ràjagaha 
(Vương Xá). 


Bây giờ ở Benares (Ba-la-nạl) có một Bà-la-môn đại phú gia, vôn là một giêng nước đây đôi với các Sa- 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 186 of277 


môn, Bà-la-môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ khách, hành khát; vị ấy cúng dường bồ thí thực phẩm, y phục, 
sảng tọa và nhiêu vật dụng khác. 


Viâ ây điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với các khách vãng lai, đủ mọi vật 
cần thiết cho tuyến đường trường. Vị ấy thường dặn bà vợ: 


- Này bà, đừng quên việc bố thí này, bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như đã được định đoạt. 


Bà vợ đồng ý ý, nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chư Tăng. Hơn nữa, đối với đám 
lữ khách đên xin cư trú, bà chỉ vào túp lều xiêu vẹo bị bỏ phế đăng sau nhà và bảo họ: 


- Hãy ở lại đó. 

Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm nước uống và các thức khác, bà thường buông lời nguyễn rủa, kế ra 
cho từng người bắt cứ vật gì ô uế đáng ghê tởm và bảo: 

- Hãy ăn phân đi! Hãy uống nước tiểu đi! Hãy uống máu đi! Hãy ăn óc mẹ ngươi đi! 


Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hạnh 
của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần Tôn giả Sàripifa, và bà liền 
đến nơi ngài cư trú. 


Các vị thổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó nữ quỷ nói như sau: 


- Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta là mẹ của Tôn giả Trưởng lão $àripufa, hãy cho phép ta vào cửa 
để thăm ngài. 


Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. 


Khi nữ quỷ vảo trong, nữ quỷ đứng cuối am thất và thấy ngài. Chợt trông thấy nữ quý, ngài động lòng từ 
bi liên hỏi nữ quỷ: 


1. Trần truông và xấu xí hình dung, 
Gây guộc và thân thể nồi gân, 
Ngươi yêu ớt, xương sườn lộ rõ, 
Người là ai, hiện đến đây chăng? 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, xưa ta mẹ của ngài, 
Trong nhiễu kiệp trước ở trên đời, 
Tải sanh cảnh giới loài ma quỷ, 
Đúói khát giày vò mãi chăng thôi. 


3. Những thứ gì nôn tháo, bọt môm, 
Nước mũi thôn ra, nước dãi đờm, 
Chát mỡ rỉ ra từ xác chết : 

Bị thiêu, mắu sản phụ lâm bồn. 


4. Máu chảy ra từ các vết thương, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 187 of277 


Hoặc từ đâu, mũi bị cưa ngang, 
Những gì cấu uỄ trong nam nữ, 
Đói lã, ta đều phải lấy ăn. 


3. Máu mủ ta ăn của các loài, 

Và luôn máu mủ của con người, 
Không nơi cư trú, không nhà của, 
Năm chiếc giường đen nghĩa địa hoài. 
6. Tôn giả, xin Tôn giả cúng dường, 
Vì ta, ngài bô thí ban ân, 

Đề cho ta hưởng phân công đức, 

Giải thoát ta từ mắu, mủ, phân. 


Ngày hôm sau, Tôn giả Sảripu/a cùng ba vị Tỷ-kheo kia khất thực trong thành Vương Xá, đến tận cung 
Đại vương ÖBmbisảra (Tân-bà-sa). 


Nhà vua hỏi: 
- Chư Tôn giả, tại sao chư vị đến đây? 
Tôn giả Mahà-Moggallàna trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: 
- Chư Tôn giả, trằm chấp thuận việc ấy. 
Nhà vua bảo chư vị ra đi, triệu vị cận thần vào và truyền lệnh: 
- Hãy xây trong khu rừng của thành này bốn am thất được cung cấp đủ bóng mát và nước chảy. 
Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng cần thiết trong cuộc sống cúng 
dường Trưởng lão SÀTripH(4. Sau đó vị ấy dâng tặng lễ vật này lên Tăng chúng khắp thế gian do Đức 
Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. 
Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên gIỚI. Bấy giờ đầy đủ mọi thứ cần dùng, 
một hôm Thiên nữ đến gân Tôn giả Mahà-Moggallàna và kê cho vị ấy nghe tất cả mọi chỉ tiết trong hai 
kiếp tái sinh làm ngạ quỷ và Thiên nữ. 
Do đó, chuyện kể rằng: 

7. Khi nghe mẹ đã nói gần xa, 

Thương xót, ngài U-pa-tis-sq, 

Triệu tập Mục-kiễn- liên đại lực, 

Cùng A-na-luật, Kiếp-tân-na. 

ở. Khi đã làm XOIg bốn cái am, 

Ngài dâng lễ cúng tứ phương Tăng, 

Am tranh, thực phẩm và hồi hướng 


Công đức về cho mẹ hưởng phần. 


9. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 188 of277 


Phước phân hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức: 
Thức uống, thức ăn, lẫn áo quản. 


10. Xiêm y thanh lịch hiện dân ra, 
Đệ nhất Ba-la-nai lụa là 

1T ô điểm ngọc vàng, nhiêu kiểu áo, 
Đến gân Tôn giả Ko-li-ta. 


Tôn giả Mahà-Moggallàna hỏi: 


TỊ. Hỡi nàng Thiên nữ, dáng siêu phàm 
Đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lọi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


12. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bái kỳ lạc thủ nào yêu chuộng 
Trong dạ, nàng đếu thỏa ước ao? 


13. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thể nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Thiên nữ đáp: 


14. Xá-lợi-phất Tôn giả cúng dường, 
Nhờ đây, con hạnh phúc hân hoan, 
Bồn phương con chăng hệ kinh hãi, 
Tôn giả chính là bậc xói thương 
Khắp cõi trần gian, thưa Giác giả, 
Con về đây kính lễ tôn nhan. 


3. (15) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Mattà (Mattà) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên). 


Thuở ấy tại Sàva#fhi (Xá-vệ) có một vị địa chủ đầy tín tâm và đạo hạnh. Tuy thế, bà vợ Mà lại không 
có lòng tin, không mộ đạo, bản tính hay nóng giận và không có con. 


Sau đó, ông sợ dòng họ bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là 77ss¿. Nàng có lòng tin, mộ đạo và 
làm đẹp lòng chồng, nàng sinh một con trai được đặt tên là 8#+/a. Là bà chủ nhà, nàng kính cần phục vụ 
bốn Tỷ-kheo thọ trai. 


Không thể chịu đựng mãi tình địch, khi đã quét nhà xong, Mà đồ rác lên đầu 7issà. Về sau Ä⁄z/ià từ 
trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, phải chịu nỗi khốn khổ năm phần vì nghiệp lực của mình. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 189 of277 


Nỗi thống khổ của bà được thấy rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ ngạ quỷ nhớ lại quá khứ, liền 
hiện hình trước 77ssâ lúc ây đang tăm rửa sau nhà. Khi thây ngạ quỷ, 77ssở hỏi: 


1. Trần truông và xấu xí hình dung, 
Gây Suộc và thân thể nổi gân, 
Ngươi yêu ớt, xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện đên đáy chăng? 


Matta: 


2. Mat-tà là chị, hối Tïs-sà, 

Chị lấy chồng chung một kiếp xưa, 
Do chị đã gây nên ác nghiệp, 

Từ đây đọa đên cõi yêu ma. 


Tĩissà: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì 
Do khẩu, ý, thân chị thực thi, 

Vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa 
Từ đây đên cảnh giới ám ty? 


Matta: 


4. Xưa chị ác tâm, lắm hận sân, 
Xan tham, dối trả, lại ghen hờn, 
Vì dùng ác ngữ làm (hương tổn, 
Chị đoa từ đây đến cõi âm. 


Tĩissà: 


9. Em còn nhớ mọi chuyện ngày xưa, 
Chị thật hung hàng thuở báy giờ, 
Song có việc này em muôn hỏi: 

Tại sao mình chị phú đồ dơ? 


Matta: 


6. Một buổi em vừa tắm gôi xong, 
Áo quân sạch sẽ mới vừa man 
Chị đây, quả thái, còn hơn thể, 
Chị điểm tô nhiều món nữ trang. 


7. Khi điểm trang vây, chị ngó qua 
Em đang nói chuyện với chống fa, 
Chính vì việc áy, niêm ganh ty, 
Cuông nộ trong lòng bột phát ra. 


ở. Rồi chị cám đồ rác bụi lên, 
Đúng là chị đã rải đâu em, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 190 of277 


Vì do kết quả hành vi ấy, 
Chị phải giờ đây chịu lâm lem. 


Tĩissà: 


9. Thật em biết mọi chuyện ngày xưa, 
Chị rảy lên em lắm bụi dơ, 

Nhưng có việc này em muốn hỏi: 
Tại sao chị ngứa ngáảy giày vỏ? 


Matta: 


10. Tìm dược thảo, xưa hai chúng ta 
Cùng đi vào tận chốn rừng già, 

Em tìm các cỏ cây làm thuốc, 

Chị hái quả cây Ka-pi-ka. 


11. Lúc ấy em không biết chút nào, 
Giường em, chị rải chúng nhiễu sao, 
Vì do kết quả hành vi áy, 

Chị bị giày vò, ngứa biết bao! 


Tĩissà: 


12. Thật ra, em biết rõ hoàn toàn 
Chị rải trái kia khắp cả giường, 
Song có việc này em muốn hỏi: 
Tại sao chị phải chịu trần truông? 


Matta: 


13. Ngày kia có cuộc họp thân bằng, 
Tụ tập họ hàng lại thật đông, 

Em đã được mời đi dự lê 

Cùng chồng ta đó, chị thì không. 


14. Tì hể rồi em chẳng biết hoàn toàn, 
Chị lây cất đi mọi áo quán, 

Do chính việc này sinh kết quả, 

Giờ đây chị phải chịu trần truông. 


Tissâ: 


15. Thật ra em biết chuyện kia mà, 
Chị lấy áo quân em quảng Xa, 
Song có việc này em muốn hỏi: 
Sao mùi xú uê chị xông ra? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Matta: 


1ó. Vòng hoa, hương liệu, với trầm hương 
Chị láy của em vứt hồ phân, 

Do quả chị làm ra ác nghiệp, 

Chị xông mùi xu uê vô cùng. 


Tĩissà: 


17. Đúng là em biết rõ điễu này, 
Ác nghiệp kia do chị đã Sây, 
Song có việc này em muôn hỏi: 
Tại sao chị khôn khô như vây? 


Matta: 


18. Tài sản trong nhà của chúng ta 
Thuộc về cả chị lân em mà, 

Cúng dường bô thí là công đức, 
Song chị không hề tự tạo ra 

Một chỗ trú an, nay khôn khổ, 

Là do kết quả lỗi lẫm xưa. 


19. Em thường bảo chị chính lời này: 
Chị cả đang hành ác nghiệp đáy, 
Song nêu không làm điểu tổn đức, 


” 


Về sau sẽ hưởng phước tràn đây”. 
Tissả: 


20. Thái độ hận sản, chị đến gần 
Bên em, chị tật đồ ghen hờn, 
Hãy nhìn quy luật điểu chân lý: 
Kết quả hành vì ác đã làm. 


21. Chị lắm gia nhân ở tại nhà, 
Nữ trang đây đủ thật xa hoa, 


Ngày nay chúng được người ngoài hưởng, 


Lạc thú ở đời chỉ thoảng qua. 


22. Giờ đây, cha của bé Bhù-ta 
Từ chợ sắp quay trở lại nhà, 
Ông sẽ tặng quà cho chị đó, 
Đừng đi, hãy đợi lát giây mà. 


Mata: 
23. Trần truông, đị tướng, quá hao gây, 


Mình mây đường gân nỗi rõ đây, 
Đây chiếc khó che phần hạ thể, 


Page 191 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Tissâ: 


Matta 


Đừng cho bồ trẻ thấy ta vây. 


24. Này, chị muốn em tặng thứ nào, 
Làm gì giúp đồ chị hạy sao, 

Đề cho chị được nhiêu an lạc, 
Hạnh phúc mọi điểu thỏa ước ao? 


25. Đây bốn T -kheo của chúng Tăng, 
Và thêm vào đó bôn Sa-môn, 

Củng dường tám vị và hồi hướng 
Công đức cho ta được hưởng phân, 
Sau đó, ta tràn đáy hạnh phúc, 

Thỏa lòng ao ước được hông ân. 


Chuyện kể tiếp: 


Tĩissà: 


26. “Được lắm!”, nàng vừa nói vậy xong, 
Liên đem dáng cúng tám Sa-môn 

Phạn trai, cùng với nhiễu y phục, 

Hồi hướng phước phân đên cô nhân. 


27. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phân hôi hướng đên vong nhân, 
Đây là kêt quả từ công đức: - 

Thức uông, thức ăn, lần áo quán. 


2ð. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, 
Tơ lụa Ba-la-nại tuyệt trán, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Đến gần vợ kê của phu nhân. 


29. Hỡi nàng Thiên nữ, dáng siêu phàm 
Đang chiêu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lọi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


30. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bái kỳ lạc thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, nàng đểu thỏa ước ao? 


31. Hồi nàng Thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 
Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 


Page 192 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 193 of277 


Vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? 
Matia: 


32. Mai-tà là chị, hỡi Tis-sà, 

Chị lấy chung chồng một kiếp qua, 
Do chị đã gây nên ác nghiệp, 

Từ đây đọa tới cõi yêu ma, 

Nhờ em dâng lê, nay an hưởng. 
Chị chăng sợ gì mọi hướng xa. 


33. Mong em trường thọ với thân nhân! 
Em hỡi, /HOIg e hưởng phước ân 

Đạt cảnh jy sáu bi, dục vọng, 

Cõi trời của Hóa Lạc Thiên thân. 


34. Em sống đời sùng đạo, cúng dường, 
Tại đây bố thí, hỡi hồng nhan, 

Đoạn trừ sốc rê xan tham ấy, 

Em đên cõi thiên, phước nghiệp tràn. 


4. (16) Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Nandà (Nandàpeti) 
Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana (Kỳ Viên). 


Ở một làng nọ không xa Sảvafh¡ (Xá-vệ) có một đệ tử tại gia đầy lòng tin và mộ đạo. Tuy thế, vợ vị ấy 
tên là Nand lại không có lòng tin, không mộ đạo, xan tham, dễ nóng giận, ác ngữ, thường tỏ ra bất kính 
và bất tuân lời chồng. Bà thường la mắng ồn ào như trống nỗi và say mê phỉ báng mạ ly. 


Khi từ trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, bà xuất hiện trước mặt cư sĩ 
Nandasena đang đi trên đường. Khi thây nữ ngạ quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: 


1. Đen đủi và hình tướng dữ dằn, 

Thân mình xương xâu thật kinh hoàng, 
Nhà ngươi mãi đỏ, răng vành chạch, 
Ta chắc ngươi không phải thế nhân. 


Nữ nøạ quỹ: 
2. Nan-dà là thiếp, hỡi Nan- da, 
Thiếp chính vợ chàng một kiếp xưa, 
Vì đã dùng ngôn từ phỉ bảng, 
Từ đây đọa đến cảnh yêu ma. 


Nandasena: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì 
Do khâu, ý, thân đã thực thị, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 194 of277 


Vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa 
Từ đây đên cảnh giới ám ty? 


Nữ nøạ quỹ: 


4. Xưa thiếp ác ngôn, lắm hận sân, 

Thiếp thường không kính trọng phu quán, 
Vì dùng lời lẽ gây thương tồn, 

Thiệp đọa từ đây tới cõi âm. 


Nandasena: 


5. Ta tặng nàng đây chiếc áo choàng, 
Áo này nàng hãy láy mà mang, 

Sau khi nàng đã choàng xong áo, 

Ta sẽ dẫn nàng đến có hương. 


6ó. Nàng sẽ được ta tặng áo quân, 
Về nhà đủ thức uống, đô ăn, 

Rồi nàng sẽ ngắm đôi nam tử, 
Dâu của nàng là một ác nhân. 


Nữ nøạ quỹ: 


7. Những gì chàng tặng, dẫu trao tay, 
Cũng chẳng giúp cho thiếp thật hay, 
Song với Tỷ-kheo đây giới đức, 

Đa văn, ly dục ở đời này, 


ở. Cúng dường chư vị đủ cao lương, 
Hồi hướng về cho thiếp phước án, 
Thiếp sẽ được ban nhiều hạnh phúc, 
Đạt thành mọi nguyện ước toàn phân. 


Ba vần kệ tiếp theo được chư vị kết tập Kinh điển ngâm: 


9. “Được lắm!”, chàng vừa hứa hẹn xong, 
Cứng dường hào phóng lễ chàng dáng 
Dôi dào thực phẩm mềm và cứng, 

Y phục, dù, hương liệu, tọa sàng, 

Đủi loại dép giày, hoa kêt chuỗi, 

Sau khi dâng cúng các hiên Tăng 

Ly tham, đạo hạnh, đa văn đủ, 

Chàng chuyển phước phần đến cổ nhân. 


10. Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phân hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả phản công đức, 

Thức uống, thức ăn lần áo quân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 195 of277 


11. Sáng ngời, y phục thật thanh tân, 
Tơ lụa Ba-la-nại tuyệt trân, 

Mang đủ nữ trang và kiêu áo, 

Nàng liên tiên đên vị phu quân. 


Nandasena: 


12. Hỡi nàng Thiên nữ dáng siêu phàm 
Đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ, sắc nàng trông chói lọi 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 


13. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao? 
Bát kỳ lực thú nào trong dạ 

Yêu chuộng, nàng đểu thỏa ước ao? 


14. Hỡi nàng Thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Vì cớ gì oai nghỉ rực rỡ, 

Vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? 


Thiên nữ: 


15. Nan-dà là thiếp, hỡi Nan-da, 
Thiêp chính vợ chàng một kiêp qua, 
Do đã phạm vào bát thiện nghiệp, 
Từ đây đọa tới cõi yêu ma, 

Nhờ chàng dâng lê, nay an hưởng, 
Thiếp chăng sợ gì mọi hướng xa. 


16. Mong chàng trường thọ với thân nhân, 
Gia chủ, mong chàng hưởng phước ân, 
Đạt cảnh ly sáu bị, dục vọng, : 

Cối trời của Hóa Lạc Thiên thán. 


17. Chàng sống đời sùng đạo, cúng dâng, 
Tại đây, bô thí, hỡi phu quân, 

Đoạn trừ gốc rê xan tham ấy, : 

Chàng đên cõi thiên chăng lôi lám. 


5. (17) Chuyện Mattakundalì (Mattakundalì) 


Chuyện này đã được kế ở Tập “Chuyện Thiên Cung”, Phẩm II, số 9: Thiên tử Đeo Vòng Tai. 


6. (18) Chuyện Đại Vương Kanha (Kanha) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 196 of277 


Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc đang trú tại .Jefavana. 

Ở thành $àvz/i, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau buồn không thể tắm rửa ăn 
uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà cũng không đi phụng sự Đức Phật. Vị ấy thường nói 
lắm nhảm: 

- Con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rồi! Tại sao nó ra đi trước ta? 

Trong lúc bậc Đạo Sư đang quán sát thế gian vào lúc rạng đông. Ngài thấy người kia có đủ cơ duyên đắc 
đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng Tỷ-kheo vây quanh, Ngài đi vào Sàvath¡ để khất thực. Sau khi thọ 
trai, Ngài cùng thị giả 4nanda đến cửa nhà người ấy. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ kia và 
đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc Đạo Sư. 

Khi Ngài thấy vị ấy ngồi một bên, Ngài bảo: 

- Này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều gì chăng? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ trần sau khi đã nghe chuyện 
của các bậc Hiên trí. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, Ngài kế chuyện cổ tích này. 
Thời xưa trong thành Dväravzíi, có mười huynh đệ hoàng gia: Wàsudeva, Baladeva, Candadeva, 
Surijyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatapandita và Ankura. Trong số này, có con trai 
của Đại Vương àsuđeva từ trần. 
Vị vua ấy tràn ngập nỗi sâu bi, xao lãng mọi phận sự quân vương, cứ nằm dài trên giường, chấp tay lên 
đầu và nói lảm nhảm. Lúc ấy Gha/apandifa (Trí giả Ghafa) suy, nghĩ: “Không aI ngoài ta có thê xua tan 
nỗi ưu phiền của Hoàng huynh. Ta sẽ dùng mưu kế đẹp bỏ nỗi sầu của Hoàng huynh”. 
Vì thế vị ấy làm ra vẻ điên khùng vừa nhìn lên trời, vừa lang thang khắp kinh thành, bảo: 
- Cho ta con thỏ! Cho ta con thỏ! 
Lúc ấy dân chúng toàn thành suy nghĩ: “Œhafapandita đã phát điên rồi!”. 
Lúc ấy vị quốc sư tên là Rohineyya đi đến Đại vương ƒàsuđeva và mở đầu câu chuyện với vần kệ này: 

1. Đứng lên! Tâu Đại đến Kan-ha, 

Sao Đại đề nằm mãi thể kia? 

Ích lợi gì khi ngài ngủ thiếp? 

Chàng là bào đệ của ngài mà, 

Là tim, mắt phải ngài yêu quỷ, 

Gió cuốn Gha-ta hóa dại khờ! 


Bậc Đạo Sư tiệp tục câu chuyện với vân kệ này: 


2. Khi nghe lời của Ro-hi-ya, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 197 of277 


Đại đề Ke-sa, dáng xót xa, 
Nặng trĩu sáu tư, liên đứng dậy 
Chỉ vì bào đệ của nhà vua. 


Sau đó nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Œha/apandita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi 
tay và nói chuyện với chảng: 


3. Sao dáng điền rõ, đệ thần thơ 
Khắp kinh thành đất nước Dvà- -ra, 
Thì thâm: “Thỏ! Thỏ!” luôn môm ấy, 
Loại thỏ gì kia đệ tớc mơ? 


4. Thỏ dẫu bằng ngọc hoặc vàng ròng, 
Hoặc bạc hay là loại thỏ động, 
Bảo ngọc, san hồ, loài đá quỷ, 
Ta làm cho đệ thỏa cầu mong. 


3. Côn có nhiều loài thỏ biết bao 

Vân thường chạy nhảy chốn rừng sâu, 
Loại này ta cũng mang cho đệ, 

Loại thỏ nào đâu đệ ước ao? 


Ghafapanditadáp: 


6. Những loại thỏ này đệ chẳng ham, 
Những loài cư trú khặp trần gian, 
Ke-sa-va, hãy mau đem xuông 

Cho đệ thỏ kia chôn Quảng Hàn! 


Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buôn suy nghĩ: “Chắc chăn em ta đã hóa điên rôi”, và bảo: 
7. Bào đệ, chặc em sẽ bỏ đời, 
Vì em mơ ước chuyện xa với, 
Chuyện mà không có đi mơ ưóc: 
Con thỏ cung trăng ở cối trời! 


Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Ghafapandiía đứng yên và đáp: 


- Này Hoàng huynh, Hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình nhưng không đạt được con thỏ 
trên cung trăng mà Hoàng huynh mơ ước. 


Rồi vị ấy ngâm vần kệ này: 
8. Nếu Kan-ha quả thật trí cao, 
Dạy cho người khác khỏi ưu sâu, 
Giờ đây sao vân còn than khóc 


Nam tử từ trần đã bấy lâu? 


Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 198 of277 


- Quả thật đệ ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng Hoàng huynh lại than khóc về một điều 
không thê hiêu được như thê kia. 


Rồi vị ấy ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua: 


9. Mong con fa sống chẳng từ trần! 
Không một người hay một vị thân 
Có thể đại điễu không thể đạt, 

Sao điều không thể lại cầu mong? 


10. Không có bùa thiêng hoặc. thuốc thang, 
Chẳng loài dược thảo hoặc tiễn vàng 

Đủ công năng để làm hôi phục 

Người chết Hoàng huynh vẫn khóc than. 


TT. Chính đám phú gia lắm bạc vàng, 
Quốc vương, quỷ lộc có giang san, 
Những người phong phú bao tiên của 
Cũng chăng thoát tay lão tử thản. 


12. Sát-ly, Sa-môn với Thủ-đà, 
PuR-ku-sa, Vệ-xá, Chiên-đà, 
Những người này với toàn gia tộc 
Cũng chăng thoát tay lão-tử ma. 


13. Những kẻ chuyên trì lụng chú thân 
Sáu phân sáng tạo bởi La-môn, 

Bọn này, bọn khác dùng tà thuật 
Cũng chăng thoát tay lão-tử vong. 


14. Ngay các trí nhân thật chánh chân, 
Các nhà khô hạnh đã điêu thân, 
Sa-môn, ẩn sĩ, dù tu luyện, 

Đến đúng thời cơ cũng mạng vong. 


15. Những bậc suốt đời tu tập tâm, 
Những người phận sự đã làm xong, 
Những người giải thoát, ly tham dục, 
Đoạn thiện ác hành, cũng bỏ thân. 


Như vậy Ghzfapandiia thuyết pháp với nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, nỗi đau buôn liền tan biến 
và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ đê tán thán Œhafapandita: 


16. hòng ta quả thực nóng bừng, 
Khác nào sữa lạc đồ trong lửa đảo, 
Em vừa tưới nước lạnh vào, Ộ 

Giờ đây ta dứt hêt bao khô sâu. 


17. Quả em nhồ mi tên đau 
Nồi ưu phiên đã căm sâu vào lòng, 
Xua tan mọi nôi thương tâm, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 199 of277 


Sâu tự nặng trĩu, khóc thám vì con. 


18. Giờ đây trút bỏ đau buôn, 

Lòng ta lăng dịu, trí thường khinh an, 
1a không còn phải khóc than, 

Từ khi nghe những lời vàng của em. 


19. Vậy là những bậc trí hiển, 

Đây lòng bỉ mắn, 1u phiên xóa ngay, 
Như Gha-ta tiểu đệ này 

Đã làm huynh trưởng từ rày an tâm. 


20. Kẻ nào bằu bạn hiển nhân 

Vân thường hấu cán thiết thân bên mình, 
Với lời khuyên nhủ chí tình 

Như Gha-ta với trưởng huynh của chàng. 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này và bảo: 


- Như vậy, này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa dứt bỏ ưu phiền vì con sau khi đã nghe chuyện của 
các bậc hiền nhân. 


Sau đó vừa thuyết giảng các Thánh để, Ngài vừa đưa chuyện Tiền thân này vào cơ hội trên. Khi pháp 
thoại chấm dứt, vị cư sĩ ây đã được an trú vào quả vị Dự Lưu. 


7. (19) Chuyện Ngạ Quỷ Dhanapàla (Dhanapàlapeta) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 


Trước khi Đức Phật đản sinh, trong quốc độ Dasamna, tại kinh thành Erakøaccha, có một vị chủ ngần 
khố tên là Dhanapdla (Tài Hộ), là một người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đầy tà kiến. 
Những công việc của vị này có thể hiểu được qua Kinh điển Pài¡. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ 
trong một vùng sa mạc hoang vắng. Ngạ quỷ đi lang thang khắp nơi, bị đói khát giày vò hành hạ. 


Thời ấy, một số thương nhân sống ở Sảvatthi chất đầy hàng hóa lên năm trăm cỗ xe và khi đã đến 
Ufarapatha, họ bán các hàng ấy. Sau đó, họ lại chất đầy hàng hóa lên xe đề trở về. 


Họ khởi hành lên đường về nhà lúc chiếu tối họ đến tại một gốc cây. Ở đấy họ tháo cương bỏ bầy bò ra 
và tạm trú qua đêm. Thế rồi ngạ quỷ kia bị cơn khát nước giày vò liền đến nơi ấy kiếm thứ gì đề uống, 
nhưng không được giọt nào, nó liền thốt tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi: 


1. Trần truông và xấu xí hình dung, 
Gây Suộc và thân thể nổi gân, 
Ngươi yêu ớt, xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai đấy, hỡi vong nhân? 


Ngạ quý đáp: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 200 of 277 


2. Tôn giả, ta là ga quỷ nhân, 
Thân dân xấu số của Diêm vương, 
Vì ta đã phạm hành vi ác, 

Ta đến nơi ma đói ẩn thân. 


Đám thương nhân: 


3. Ngày xưa ngươi phạm ác hành gì, 
Do khâu, ý, thân đã thực thị, 

Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa 
Từ đây đên cảnh giới âm ty? 


Ngạ quỷ: 


4. Kinh thành bộ tộc Da-san-na, 
Danh vọng lây lừng E-ra-ka, 
Thuở trước ta là nhà triệu phú, 
Với tên Tài Hộ tặng cho ta. 


3. Tám mươi ngàn chẵn cỗ xe lừa 
Chất chứa vàng ròng Sở hữu ta, 
Thuở đó ta nhiều vàng bạc lắm, 
Ngọc trai, ngọc mắt báo đây nhà. 


6. Như vậy ta là đại phú ô ông, 

Nhưng ta lại chẳng muốn cho không, 
Khi fq ăn uống, ta cài cửa 

Để bọn ăn mày chẳng ngóng trông. 


7. Xưa ta không mộ đạo, xan tham, 
Keo kiệt, dùng lời nói hại nhân, 

1a cản nhiêu người chuyên bồ thí, 
Những người làm phận sự chuyên cân. 


ở. 1a nói: “Không sao có phước phần 
Dành cho việc bồ đức thì ân, 

Tụ thân đâu có đem thành quả? ” 

Ta phá bao nguồn nước vệ đường, 

4o giêng, hồ sen, vườn cảnh đẹp, 

Lỗi đi hiểm trở khó băng ngang. 


9. Như vậy ta không tạo phước ân, 
Làm người gây ác nghiệp từ trán, 
Tái sanh vào xứ loài ma quỷ, 

Đói khát luôn hành hạ khô thân, 
Từ đáy đên nay ta tạ thể 

Tĩnh ra vừa đủ năm lăm năm. 


10. Âm thực ta không được hưởng phần, 
Do không có bố đức thi ân, 
Thì điều tai hại là như vậy, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 201 of277 


Vì ngạ quỷ luôn hiểu biết rằng: 
“Nêu chăng muôn thì ân bô đức, 
Thì điều tai hại cũng ngang băng ”. 


TỊ. Thuở trước ta không muốn phát ban, 
Ta không bô thí các kho tàng, 

Mặc dù bồ thí là công đức, 

1a chăng tạo nên chốn trú an. 


12. Ngày nay ta hồi hận ăn năn, 
Năng tru trong lòng bởi phải mang 
Hậu quả việc làm bao ác nghiệp, 
Và sau bốn tháng sẽ từ trần. 


13. Đọa miễn địa ngục hãi hùng sao, 
Có bón góc và bón cửa vào, 

Ngục được chia phân theo kích thước, 
Xung quanh bao bọc với tường rào 
Làm bằng sắt nóng và trên mái 

Cũng có sắt che tận đỉnh cao. 


14. Nên bằng sắt rực lứa bừng bừng, 
Nóng bỏng, chói lòa khặp mọi phương, 
Địa ngục muôn đời côn đứng mãi, 
Trải dài luôn cả trăm do-tuán. 


15. Nơi kia ta chịu khô lâu dài, 
Thọ quả do tà nghiệp chín mui, 
Vì thê ta thường ân hận mãi, 
Khóc than thực tê chăng hề nguôi. 


1ó. Bởi vậy ta đem chuyện thật hay 
Nói cùng chư vị họp nơi đây, 
Đừng bao giờ phạm hành vi ác, 
Dù giáu kín hay được tỏ bảy. 


17. Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm, 
Hoặc sắp phạm, thì nội khổ tâm 

Sẽ chăng rời ngươi, dù trồn tránh, 
Bay lên trời đên giữa hư không. 


16. Hãy luôn tôn kính mẹ cùng cha, 
Quý trọng bậc niên trưởng tại nhà, 
Quy ngưỡng Bà-la-môn, đạo sĩ, 

Do vậy, thiên giới sẽ chờ ta. 


19. Không giữa trời hay giữa biển thanh 
Dâu đi vào kế múi non xanh, : 
Cũng không tìm được trong trần thê 
Nơi chôn thoái thân khỏi ác hành. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 202 of277 


Các thương nhân thương xót ngạ quỷ liền rảy nước vào mồm nó. Nhưng vì ác nghiệp của ngạ quỷ kia, 
nó không thê nuôt được. Họ hỏi nó: 


- Thế giờ đây ngươi không thê nào địu bớt đôi chút khổ đau? 
Ngạ quỷ đáp: 


- Có thê được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nếu giờ đây có lễ vật cúng dường đức Như Lai hoặc 
chư đệ tử của Ngài và công đức lễ cúng dường ây được hồi hướng đên ta, thì ta sẽ được giải thoát ra 
khỏi kiêp sông ngạ quỷ này. 


Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về $àvz/ii, trình lên Đức Thế Tôn, rồi suốt 
bảy ngày làm đại lễ cũng dường Tăng chúng có Đức Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến 


ngạ quỷ. 


8. (20) Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (Cùlasetthi) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại ⁄euvana (Trúc Lâm). 


Ở Benares (Ba-la-nai) có gia chủ Củlasetthi (Tiểu chủ ngân khổ) là người không có lòng tin, không mộ 
đạo, keo kiệt, không bồ thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần vị ấy tái sanh giữa loài 


ngạ quỷ. 


Bấy Ø1Ờ con gái vị ấy là Anulà đang sông tại nhà chồng ở Andhakavinda. Nàng mong muốn cúng dường 
các Bà-la-môn đề lấy phước đức cho cha nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. 


Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Râj/agaha 
(Vương Xá). 


Thời ấy vua Ajatasattu (A-xà-thế) theo sự xúi giục của Devada#a (Đề-bà-đạt-đa) đã giết hại phụ vương. 
Vì lòng hối hận Ølày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh 
quần trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi: 


1. Ngươi là vị khổ hạnh trần truông, 
Gây guộc, ban đêm vượt dặm đường. 
Vì lý do gì, cho trâm biêt, 

Trâm ban ngươi mọi vật giàu sang. 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Thành Ba-la-nai tiếng vang lừng, 
Nơi áy ta là một phú ông 

Không bồ thí và ham hưởng lạc, 

Vì làm ác, đọa cảnh Diêm công. 


3. Đói khổ làm ta kiệt quệ dân, 
Ta đau như thê bị kừn châm, 
Vì gây ác nghiệp, cho nên phải 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 203 of277 


Đi đến bà con để kiếm ăn, 

Song những kẻ nào tâm biển lận 

Vân không tin tưởng chuyện cho rằng 
Thị ân bô đức đem thành quả 

Xuất hiện đời sau giữa thể nhân. 


4. Con gái ta thường nói với ta: 
“Con mong dâng cúng các ông cha ”. 
Bà-la-môn muôn cho người khác 

Đi dự tiệc bằng cách nói ra: 

“Ta sắp được mời ăn thịnh soạn 

Tại nơi kia ở An-dha-ka `. 


Chuyện kê tiếp: 


5. Vua truyền: “Khi đã nhận xong phần, 
Ngươi trở lại đây vội bước chân, 

Trâm muôn ban ngươi nhiễu phước lộc, 
Nêu nhà ngươi có một nguyên nhân, 
Trình cho trâm biêt ngay duyên cớ, 
Trâm sẽ nghe điêù xứng tín tâm. 


6. “Mong vậy!”, quỷ vừa mới nói ra, 
Liên bay đi đên phố An-dha. 

Nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng, 
Song hội chúng không XửNG, đáng mà, 
Sau đó về thành Vương Xá áy, 

Một lần nữa yết kiến nhà vua. 


7. Khi vua nhìn ngạ quỷ} quay về, 

Liễn bảo: Nay ta phải cúng gì? 
Hãy nói thế nào là cách thức : 
Khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trê?” 


Ngạ quỷ đáp: 


ở. Phục vụ ] }-kheo với Phát-đà, 
Thức ăn, đô uống, áo cà-sa, 

Cúng dường lây phước cho ta hưởng, 
Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà. 


9. Tức thì vua bước xuống hoàng cung, 
Dâng lễ tự tay đến chúng Tăng, 

Trình đức Như Lai về việc ây, 

Rồi đem công đực tặng vong nhán. 


10. Chói lòa ánh sáng, được tôn vinh, 
Trước mặt quân vương, quỷ hiện hình: 
“Ta đã trở thành thân đại lực, 

Không người nào sánh kịp uy danh. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 204 of 277 


11. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quanh 
Do Đại vương vừa mới phát ban, 

Khi đã cúng Tăng-già đại lê, 

Từ đáy tạ được mãi hân hoan, 

Vì có biêt bao nhiêu phước lộc, 

1a đáy hỷ lạc, hỡi quân vương ”. 


9. (21) Chuyện Ankura (Ankura) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sàva/fhi (Xá-vệ). 


Trong trường hợp này, 4k„za không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ với ngạ quỷ, nên chuyện được 
gọi là chuyện ngạ quỷ 4økura. 

Trong thị trân Asianjana, ở vùng Kamsabhoga. tỉnh Uwaràpatha, có vị vương tử của vua Mahàsàgara, 
chúa tế xứ U/aramadura, tên là Upasàgara cùng vương phi Devagabbhà, công chúa của vua Ä⁄ahà- 
kamsaka, sinh được bầy con này: Anjanadevì, Vàsudeva, Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, 
Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatapandita và Ánkura. 

Vasudeva và các huynh đệ khởi binh từ kinh thành Asitanjana và theo thời gian tận diệt tất cả mọi vua 
chúa trong sáu mươi ba ngàn kinh thành thuộc toàn quốc Hồng Đào (Ấn Ðộ), rồi dừng chân ở thành 
Dvàravarfi và định cư tại đó. 


Về sau họ chia vương quốc ra làm mười phần, nhưng họ lại quên phần chị là công chúa 4Anj/anadevi. Khi 
họ nhớ đến bà, một vương tử đưa ý kiến: 


- Chúng ta hãy chia làm mười một phần. 
Lập tức tiểu vương tử Ankura nói: 


- Hãy đưa phân tiêu đệ cho vương tỷ; tiểu đệ sẽ sống bằng nghề thương mãi, chư vương huynh gửi tiền 
thuế của tiêu đệ đến vương tỷ, mỗi người từ quốc độ của mình. 


Họ châp thuận và sau khi đã gửi phân trợ câp của người em cho chị, chín vua kia đêu sông tại 
Dvàravafi. 


Tuy thế, Ankura lại theo nghề thương mãi và thường xuyên bố thí rộng rãi. Bấy giờ vị ấy có một người 
nô lệ làm thủ kho vôn rât quan tâm đên phúc lợi của chủ. 


Ankura cưới cho người này một thiếu nữ có gia thế đàng hoàng về làm vợ. Vì người nô lệ chết sớm, 
Ankura cho con trai người này hưởng tiền lương đã được trả cho cha nó lúc trước. 


Khi đứa bé này đên tuôi khôn lớn, trong triêu vua có lời bản xì xào răng kẻ nô lệ ây không phải là một 
nô lệ. 


Khi công chúa An7anađevì nghe chuyện này, bà dùng ví dụ con bò sữa và giải phóng cậu trai ra khỏi tình 
trạng nô lệ, rôi nói: 


- Một bà mẹ được tự do không có gì thua kém một đứa con trai được tự do. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 205 of277 


Song nỗi hỗ thẹn khiến cậu con trai bỏ ra đi đến kinh thành 8heruva, tại đó cậu cưới con gái của một 
người thợ may và sinh sông băng nghê thợ may. 


Thời ấy trong thành 8heruya có một vị chủ nghiệp đoàn đại phú tên là Asayha vẫn cúng dường bồ thí 
hào phóng cho các Sa-môn, Bà-la-môn, du đảng, lữ hành, cùng đám ăn mày, khất sĩ. Người thợ may hân 
hoan thích thú về việc này, thường chỉ cho những người không biết chỗ ấy, đến tận dinh cơ của gia tộc 
Asayha với lời dặn: 


- Hãy đi đến đó và nhận được nhiều tặng vật xứng đáng. 


Hành động của vị này được đề cập trong Kinh tạng Đài. Khi từ trần, vị ây tái sanh làm một địa thần 
trong vùng sa mạc, ở một cây đa kia, tại đó tay phải vị thân thường ban phát các đô vật đem lại lạc thú. 


Bấy giờ cũng trong thành 8heruva ấy có một người tham dự vảo việc bố thí hào phóng của 4sayha, 
nhưng vì kẻ ây không có lòng tin, không mộ đạo, đầy tà kiến và tỏ ra bất kính đối với các thiện sự công 
đức, nên khi từ trần, kẻ ấy tái sanh làm ngạ quỷ ở gần nơi cư trú của vị thần kia. Hạnh nghiệp của vị ấy 
cũng được tìm thấy trong Kinh tạng Pâii. 


Lúc ấy Asayha đã từ trần và cộng trú với Sakka Thiên chủ ở cõi trời Ba mươi ba. Một thời gian sau đó, 
Ankura chầt đây hàng hóa lên năm trăm cỗ xe, trong khi một Bà-la-môn khác cũng làm như vậy. Hai 
người này cùng cả ngàn cỗ xe đi vào một sa mạc hiểm trở và lạc đường. 


Trong khi họ lang thang quanh quần nơi ấy, thì cỏ, nước và thực phẩm cạn dần. Ankura phái đám hầu 
cận đi tìm nước. Lúc ấy thần Dạ-xoa kia đang ban phát các đồ vật đem lại lạc thú, chợt thấy tình cảnh 
nguy khốn của họ, và nhớ đến công ơn mà 4øk„za đã làm cho mình đời trước, liền chỉ cho vị này cây đa 
mà thần đang cư trú, và suy nghĩ: “Bây giờ đây ta phải giúp đỡ người này”. 


Thời â ấy, cây đa này đầy cành lá rậm ráp, rủ bóng che dày đặc và có hàng ngàn chỗi non. Cây trải dải, 
cao và rộng cả một do-tuần. Khi thấy cây đa, Ankura TẤt hân hoan thích thú bảo cắm lều ngay tại đó. 
Thần Dạ-xoa đưa tay phải ra và lập tức cung cấp nước uống. 


Sau khi đám người này được cung cấp đủ mọi nhu cầu theo nguyện vọng, và đã nghỉ ngơi sau cuộc hành 
trình, vị Bà-la-môn thương nhân nảy lên ý tưởng ngu sĩ này: “Sau khi đã đi từ đây đến Kamboja đề kiếm 
tài sản, thì chúng ta sẽ làm được việc gì? Chi băng ta hãy tìm cách bắt lấy thần Dạ-xoa đưa lên xe. Rồi 
sau đó cùng thần ấy đi thắng về kinh thành của ta”. 


Với ý tưởng này trong trí, vị Bà-la-môn nói kê hoạch của mình cùng 4nkura: 


1. Địch ta tìm ở Kam-bo-ja 
Thành tựu khi ta gặp Dạ-xoa, 
Tì hân ấy cho ta bao ước muốn, 
Bắt thần cùng ở với đoàn ta. 


2. Hãy bắt lấy ngay Đại lực thân, 
Cho dù cưỡng bách hoặc bằng lòng, 
Hãy đưa thân ấy lên xe gấp, 

Trở lại Dvà-ra vội bước chân. 


Khi vị Bà-la-môn đã nói vậy xong, 4nkura liền đề cập pháp thực hành của các thiện nhân, vừa phản đối 
VỊ Kia: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 206 of 277 


3. Với cây rủ bóng, ngấu nhiên ngồi, 
Năm nghỉ, ta không bẻ nhánh chơi, 
Vì kẻ nào hay làm phản bạn, 

Là người gáy ác nghiệp trên đời. 


Vị Bà-la-môn đáp lời, theo quan niệm khôn ngoan thông thường chủ trương rằng căn bản của sự thành 
công là loại bỏ đạo đức giả: 


4. Với cây cao bóng mát tình cờ 
Ta đến năm, ngôi thật tự do, 

Có thể đồn cây ngay tận góc, 
Nếu điều này có lợi cho ta. 


Ankura: 


5. Với cây rủ bóng ngâu nhiên ngồi, 
Năm nghỉ, ta không hái lá chơi, 

Vì kẻ nào hay làm phản bạn, 

Là người gây ác nghiệp trên đời. 


Bà-la-môn: 


6. Với cây cao bóng mát tình cờ 
Ta đến năm ngôi thật tự do, 

Có thể nhỗ cây luôn cả rê, 

Nếu điều này có lợi cho ta. 


Ankura: 


7. Tình cờ ta ở lại nhà đi, 

Dù chỉ một đêm đến sáng mái, 

Ta được người kia mời ám thực, 

Ta không nghĩ kế hại cho người, 
Tri ân là một điều cân thiết 

Được các thiện nhân tán thán hoài. 


ổ. Tình cờ ta trú ngụ nhà ai, 

Cho dâu một đêm, chỉ một thôi, 

Và được người kia mời âm thực, 
Không nên nghĩ việc ác cho người, 
Kẻ nào tay chăng gáy tai hại 
Cũng cháảm dứt mưu phản bạn đời. 


9. Ngày trước nếu ai có thiện hành, 
Về sau phạm tội ác vào mình, 

Bàn tay trong sạch người kia thiếu, 
Sẽ chẳng gặp đâu phận tốt lành. 


Lúc ây vị Bà-la-môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên thân Dạ-xoa đã nghe cả hai người nói chuyện, liên nôi 
giận với vị Bả-la-môn và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 207 of277 


- Hãy cho gã Bà-la-môn độc ác này lãnh phần xứng đáng với gã. 
Rồi để chứng tỏ rằng thần không dễ bị bất cứ ai khuất phục, thần bảo: 


10. Ta đâu dể bị một Thiên thân 
Khuất phục, hay vua chúa, thế nhân, 
Ta chính Dạ-xoa, thân đại lực, 

Phi nhanh như chớp giữa hư không, 
Và ta thọ hưởng hình dung đẹp, 
Phúc phận cho ta đủ lực hùng. 


Ankura: 


11. Bàn [ay ngài chói sáng vàng ròng, 
Có mặt rỉ và các suối trong 

Đây lặng vật tuôn từ mọi ngÓn, 

Nước cáy trái ngọt nhỏ thành dòng, 
Nên ta tin chặc ngài odi lực 

Là chính Pu-rin-da hiện thán. 


Thần Dạ-xoa: 


12. Ta chẳng là tiên, chẳng Thát-bà, 
Chẳng Sak-ka hiệu Pu-rin-da, 
An-ku-ra hỡi, ta là quỷ 

Đã đến đây từ Bhe-ru-na. 


Ankura: 


13. Xưa ngài có tính cách ra sao, 
Đời trước ngài theo nêp sông nào, 
Vì Thánh hạnh gì, tay ây vân 
Hoàn thành thiện sự biết là bao? 


Thần Dạ-xoa: 


14. Kiếp trước ta là một thợ 1m4Y, 
Suối đời cùng khô sống qua ngày, 
Ở Bhe-ru phố, ta không có 
Phương tiện gì ban phái tự tay. 


15. Thuở ấy, tiệm ta ở cạnh nhà 
Của người mộ đạo A-¬say-ha, 
Chuyên gia bố thí đầy hào phóng, 
Khiêm tôn làm bao thiện sự mà. 


16. Các đám ăn mày đến chỗ kia, 

Cùng đinh thập loại hỏi thăm ta: 
“Chúc ông may mắn! Xin cho biết 

Đi đến nơi đâu được phát quà?” 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 208 of277 


17. Khi các tiện dân đến hỏi ta, 

1a cho biết chỗ A-say-ha, 

Vừa đưa tay phải ra, vừa bảo: 
“Chúc bạn gặp may, đên chôn kia, 
Nhà của A-say-ha ở đó 

Tặng vật dồi dào được phái ra ”. 


18. Do vậy tay ta nay phái phân 
Những gì chư vị đên cầu mong, 
Nhờ nguyên nhân ấy, tay ta đó 
Đang nhỏ mật ngon ngọí cả dòng, 
Vì Thánh hạnh xưa, ta tiếp tục 
Hoàn thành thiện sự với tay không. 


Ankura: 


19. Như thế xưa ngài chẳng tặng ai 
Vật gì đâu với chính tay ngài, 
Nhưng vì thích thủ nhìn người khác 
Bồ thí, nên tay phải trải dải. 


20. Do vậy fay ngài nay biếu không 
Những sì cần thiêt với tha nhân, 
Nhờ nguyên nhân ây, tay ngài đó 
Đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng, 
Vì Thánh hạnh xưa, ngài tiêp tục 
Hoàn thành thiện sự với tay thân. 


21. Ngài hỡi, người kia có tín tâm 
Dùng đôi tay lây của cho không, 
Sau khi đã bỏ thân phàm tục, 
Người ấy đi đáu, hãy nói cùng. 


Thần Dạ-xoa: 


22. Ta chẳng biết gì thuở đã qua, 
Chuyện sanh tử của Án-gi-ra, 
Người thành tựu việc không hề có, 
Song đã nghe từ Wes-sa-va, 

Người ấy sanh Thiên và cộng trú 
Cùng chư Thiên hội chúng Sak-ka. 


Ankura: 


23. Bồ thí, làm lành đúng khả năng 
Quả nhiên đáy đủ lợi vô ngân, 

Khi nhìn kẻ khác ban ân phước, 

Ai chăng muốn làm thiện sự chăng? 


24. Từ đây đến xứ Dva-ra-ka 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 209 of 277 


Quả thật khi về đất NƯỚC XHA, 
1a sẽ phân chia nhiêu tặng vật, 
Việc này đem hạnh phúc cho ta. 


29. Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, 
Áo quân, sàng tọa, chô nương thân, 
Lôi đi qua các nơi nguy hiêm, 

Đào giêng, và ao nước vệ đường. 


Vừa lúc ây, một ngạ quỷ xuât hiện, 4nkura liên hỏi: 


26. Sao tay ngươi các ngón cong queo, 
Và miệng của ngươi lệch một chiêu, 
Đối mắt ngươi tuôn trào nước mãi, 
Nhà ngươi đã tạo ác hành nào? 


Ngạ quỷ: 


27. Với người mộ đạo An-gi-ra, 
Gia chủ làm công đức tại nhà, 
1ôi đã liên quan về thiện sự, 
Xưa tôi giảm sát việc chia quả. 


28. Nơi kia, khi thấy bọn xin ăn, 
Những kẻ thèm cơm nước phái phân, 
Đã đến, tôi liên qua phía khác, 

Và tôi làm bộ mặt mày nhămn. 


29. Nên tay tôi các ngón cong queo, 
Và miệng của tôi lệch một chiếu, 
Đôi mái tôi tôn trào nước mãi, 
Ngày xưa tôi tạo ác hành nhiêu. 


Ankura: 


30. Kẻ khốn khổ kia, thật đúng là 
Miệng ngươi méo lệch bởi ngày xưa 
Ngươi nhăn mày mặt khi nhìn tháy 
Người khác phân chia các món quả. 


31. Vì sao ta có thể phát phân 
Y phục, tọa sàng, thức uông ăn, 
Ma lại mong nhờ tay kẻ khác 
Giúp ta phục vụ các tha nhân? 


32. Từ đây đến xứ Dvà-ra-ka, 

Quả thật khi về đát nước xưa, 

1a sẽ phân chia nhiêu tặng vật, 
Việc này đem lại hạnh phúc cho ta. 


33. Ta sẽ tặng nhiễu thức uống ăn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 210 of277 


Ao quản, sàng tọa, chô nương thân, 
Lôi đi qua các nơi nguy hiêm, 
Đào giêng, và ao nước vệ đường. 


Chư vị kết tập Kinh điển tiếp tục câu chuyện qua các vần kệ: 


34. Sau khi trở về Dvà-ra-ka, 

Vị áy vừa quay bước đên nhà, 
Liên thiết lập công trình bồ thí, 
Việc này đem hạnh phúc chan hòa. 


39. Với tâm thanh thản, vị này ban 
Y phục, thức ăn uông, tọa sàng, 
Nơi chôn cho bao người tạm trú, 
Đào ao và giêng nước bên đàng. 


36. Ai muốn áo choàng, thức uống ăn? 
Ngựa bò ai mỏi mệt hay chăng? 

Từ nơi đây họ đem dây buộc 

Bò ngựa vào xe để chở hàng, 

Ai muốn nước hoa, dù đỡ năng, 

Ai cân giày dép hoặc hoa tràng? 


37. Như vây bọn chúng cứ kêu la, 

Bọn hớt tóc và bản nước hoa, _ 

Đáu bêp, không ngừng từ sáng tôi 
Ở ngôi nhà của An-ku-ra. 


Tiếp theo đó là câu chuyện giữa 4nkura và Sindhaka, một chàng trai được chỉ định trông coi việc bố thí 
của vỊ ây. 


Ankura: 


38. Các bọn người kia vẫn nghĩ rằng: 
“An-ku-ra ngủ thật bình an ”, 
Sin-dha-ka hỡi, ta trăn trọc, 

Vì chăng thây đâu bọn cải bang. 


39. Chắc các người kia nghĩ đến mình: 
“Aan-ku-ra ngủ thật ngon lành ”” 
Sin-dha-ka hỡi, ta trăn trọc 

Vì chăng thây đâu đám lữ hành. 


Sindhakaq: 


40. Nếu Sak-ka, chúa cõi Băm-ba, 
Ban tặng cho ngài một ước mơ, 
Ngài sẽ chọn gì trong thể giới, 
Mong ngài bày tỏ, An-ku-ra? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 211 of277 


Ankura: 


41. Nếu Sak-ka, chúa cõi Băm-ba, 
Đem một điểu mong ước tặng ta, 
Ta sẽ cẩu xin từ buổi sáng 

Khi vừa thức giác sớm tỉnh mơ, 
Món ăn thiên giới luôn đầy đủ, 
Hành khát tín thành cũng hiện ra. 


42. Mong ước khi ta đang phát ban, 
Công năng bồ thí chăng tiêu fan, 
Sau khi bô thí, không ân hận, 

Ta ước tâm ta được lạc an, 

Trong lúc ta thì án bô đúc, 

Áy điễu ta ước tự Thiên Hoàng. 


Như vậy, 4nkura đã tuyên bố nguyện vọng của mình. Lúc â ấy tại nơi kia, một người đang ngồi mang tên 
Sonaka, có phẩm hạnh tốt. Người ấy muốn khuyên can vị này đừng bố trí quá nhiều, liền bảo: 


43. Chớ nên cho tắt cả gia tài, 

Ngài phải hộ phòng sản nghiệp thôi, 
Vì thể, bạc vàng là chắc chăn 

Có giá trị hơn bỗ thí hoài, 

Bồ thí quá nhiêu sinh kết quả 

Gia đình không thể sống lâu dài. 


44. Bậc hiển không chấp nhận xan tham, 
Cũng chăng tán đồng quá ¡ phát ban, 

Vì thể, ngài nhìn xem của cải 

Tốt hơn là bố thí tràn lan; 

Người nào có quyết tâm chân chánh, 

Sẽ chọn đường trung đạo lạc an. 


Ankura: 


45. Ông nói điều này quả thật hay, 
Phân ta muốn bó thí từ đây, 

Và câu mong những người lương thiện, 
Mộ đạo mau chán đến chốn này; 

Như đám máy tràn đây vực thắm, 

Ta mong bôi dưỡng hạng ăn mày. 


46. Nếu ta tâm trí được bình an, 
Khi thấy bọn hành khát hỏi han 
Hoan hỷ vì thi ân bố đức, 

Đấy là hạnh phúc giữa nhân gian. 


47. Nếu trí tâm ta được lặng yên, 
Khi nhìn hành khát đến cẩu xin, 
Hán hoan vì việc ban ân huệ, Ộ 
Như vậy là thành tựu phước điển. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 212 of277 


48. Trước khi bố thí, phải hân hoan, 
Tâm trí hân hoan lúc phát ban, 
Hoạn hỷ sau khi ta bô thí, 

Thê là thành đạt phước nhân gian. 


Chư vị kết tập Kinh tạng Pảï tiếp tục kế chuyện này: 


49. Sáu mươi ngàn chấn chuyến xe bò 
Thực phâm hãng ngày được phát cho 
Các đám người trong nhà thí chủ 
Nguyện làm thiện sự An-ku-ra. 


50. Đầu bếp ba ngàn sống tại gia 
Của người thí chủ An-ku-ra, 
Điêm trang vàng ngọc, hoa tai đủ, 
Tận tụy nhiệt tâm phái tặng quà. 


31. Thanh niên trai trắng sáu mươi ngàn 
Đeo đủ hoa tại với ngọc vàng, 
Đang bồ củi trong nhà thí chủ 
Cử hành đại bó thí nhân gian. 


32. Nữ nhỉ một vạn su như hoa 

1ô điểm đồ trang sức ngọc ngà, 
Nhào bột thành bao hình bánh ngọt, 
Cử hành đại bồ thí toàn gia. 


33. Mười sảu ngàn kìa đám nữ nhân 
Xiêm y đủ mọi vẻ thanh tân, 

Tay cẩm muông tại nhà gia chủ 
Phục vụ đại công đức phái phán. 


54. Phát ban nhiễu tới biết bao người, 
Người quỷ cao thay công hiện hoài, 
Bồ thí ân cân, tay chỉ bảo, 

Quan tâm chăm sóc mãi không thôi. 


ky Nhiễu tuân trăng, tháng tháng trôi qua, 
Chẳng biết bao năm với bốn mùa, 

Suối một thời gian dài đăng đẳng, 

Không ngừng bô thí, An-ku-ra. 


56. An-ku-ra bố thí lâu đài, 
Cổng hiển phái ban suốt cả đời, 
Đến lúc từ trần, lìa bỏ xác, 

Đi lên thiên giới, cõi Ba mươi. 


Khi vị ấy đã được tái sanh ở đó và đang hưởng thiên lạc, thì vào thời Đức Thế Tôn GŒø/zma, một thanh 
niên có tên /đaka đầy nhiệt tâm cúng dường một phần thực phẩm lên Tôn giả Trưởng lão A„zuddha 
(A-na-luật-đà) trong lúc vị này đang đi khất thực. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 213 of277 


Khi /mdaka từ trần, và nhờ năng lực công đức đã trở thành phước điền, vị ấy tái sanh lên cõi Ba mươi ba. 
Vì thê chưyện kê tiệp: 


57. Lấy cơm đây muỗng, In-da-ka 
Dáng Trưởng lão A-na-luật-đà, 
Khi xả bảo thán phảm tục áy, 
Chàng lên cộng trú cõi Băm-ba. 


58-59. Trong mười phương diện, In-da-ka 
Vượt trội An-ku-ra thật xa: 

Khả ái sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Trường tôn thọ mạng, đẹp màu da, 

Phước phân, danh vọng và quyên lực, 
Chàng đêu vượt hẳn An-ku-ra. 


60. Ởtrong thiên giới, cối Băm-ba, 
Bậc Tôi thượng nhân, Đức Phát-đaà, 
Đang ngự trên ngai Hoàng bảo thạch, 
Dưới chân của đại thọ San-hồ. 


61. Khi chự Thiên tụ tập mười phương, 
Đảnh lễ đẳng Toàn Giác Thể Tôn 

ra đến cõi thiên, đang trú ngụ 

Ở trên thượng đỉnh của Cao Sơn. 


62. Không một thân tiên ở cõi trời 
Sánh bằng Đức Phát vẻ hùng Oai, 
Vượt lên tắt cả chư Thiên áy, 

Duy nhất Thể Tôn chiếu rạng ngời. 


63. Đông thời có mặt An-ku-ra 
Cách đó mười hai dặm phía xa, 
Nhưng ở không xa Đức Phát máy, 
ITn-da-ka vượt Án-ku-ra. 


64. Khi Đức Phật vừa chợt ngó qua 
An-ku-ra với In-da-ka, 

Muôn làm hai vị tăng công đức, 
Đức Phát bèn cát tiêng nói ra: 


65. “Lâu dài bồ thí, An- kH-Td, 
Xưa phát phán nhiều để lợi tha, 
Nay vận đang ngôi xa cách quá, 
Đền nơi này ở phía gần ta `. 


66. Được đẳng Toàn tri kiến bảo ban, 
An-ku-ra vội nói lên răn 

“Lợi gì bố thí thời xưa ây, 

Vì thiếu người tương xứng cúng đường? 


67. In-da-ka hiện ở nơi đây, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Dù đã cúng dường li ôi thay, 
Chàng vân sảng ngời hơn tắt cả, 
Như trăng vượt các đám sao đày ””. 


Đức Phật liền dạy bảo: 


6ỡ. Ví như Irong đám ruộng khô căn 
Hại giống dù vô số được trồng, 
Chúng vẫn không đem nhiễu kết quả, 
Và không làm đẹp ý nhà nông. 


69. Cũng vậy đem nhiêu của phát ban 
Cho người độc ác hoặc tà gian, 

Sẽ không tạo quả lành phong phú, 

Và chăng làm vui kẻ củng dường. 


70. Nhưng khi ít hạt được gieo trồng 
Ti rong chô đất tươi tốt ruộng đồng, 
Lại có nhiều mưa hòa gió thuận, 
Được mùa làm đẹp ÿ nhà nông. 


7l. Cũng vậy, khi tôn kính chánh nhân, 
Những người đạo hạnh giữa nhân quân, 
Thiện hành dù chỉ là nho nhỏ, 

Cũng tạo công năng đại phước phân. 


Chư vị kết tập Kinh điên tiệp tục kê chuyỆn: 


72. Vậy phải biết phân biệt cúng dường 
Đem về phước báo lớn vô lường, 

Cuúng dường có chú tâm suy xét, 

Thí chủ lên thiên giới trú an. 


73. Ta phải cúng dâng lễ tín thành 
Lên người xứng đáng giữa quản sanh, 
Lễ dâng như vậy đem thành quả 
Phong phú như gieo hạt đất lành. 


10. (22) Chuyện Mẹ Của Uttara (Uttaramàtu) 


Về sau /ara thường cúng đường vị ấy thực phẩm và xây tặng vị ấy một thảo am. 


Song bà mẹ của Ứ/ara căm hận những việc cúng dường ấy. Bà bảo: 


Page 214 of277 


Sau khi bậc Đạo Sư diệt độ, vào thời Đại hội kết tập Kinh điển đầu tiên đang diễn tiến, Tôn giả Mahà- 
Kaccayana (Đại Ca-chiên-diên) cùng mười hai Tỷ-kheo đang cư trú trong ngôi rừng nọ gần Kosambi 
(Kiều-thưởng-di). 


Thời ấy Ứ/ara, vị nam tử thừa kế của vị quốc sư triều vua đena, đang cùng đám thợ mộc đi tìm gỗ để 
sửa nhà, và được Trưởng lão này thuyêt pháp. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 215 of277 


- Ta mong bât cứ thức ăn uông nào con cúng các Sa-môn mà ta không đông ý đêu trở thành máu cho con 
uông ở đời sau. 


Tuy thế, vào ngày cúng dường am thất, bà cho phép tặng một bó lông đuôi công. Khi từ trần, bà tái sanh 
làm nữ ngạ quỷ và do đã cúng dường một bó lông đuôi công ây, nữ ngạ quỷ có mái tóc đen thật dài, uôn 
lượn óng ả rât đẹp và dải tha thướt. 


Bắt cứ khi nào nữ ngạ quỷ bước xuống tự nhủ: “Ta sẽ uống nước sông Hằng” thì dòng sông trở thành 
máu đỏ. Sau khi đã đi lang thang suốt năm mươi năm bị đói khát giày vò, ngày kia nữ ngạ quỷ chợt thấy 
Trưởng lão Kankhàrevata (Kankhà Ly-bà-la) ngồi nghỉ trưa bên bờ sông Hằng: 


Cuộc đối thoại này tiếp theo sau hai vần kệ đầu của chư vị kết tập Kinh điển: 


1. Khi một 1ỷ-kheo đến nghỉ trưa 
Và ' ngôi trên bến nước Hăng hà, 
Gần người, nữ quỷ hình ghê rợn, 
Dáng điệu rụt rè, tiễn bước ra. 


2. Mới tóc quỷ nương ấy thật dài 
Thả ra chấm đất, được buông, lợi, 
Che thân bằng các chùm tóc ấy, 

Nữ quỷ thưa Tôn giả chuyện đời: 


Nữ nøạ quỷ: 


3. Năm mươi năm đã giã từ trần, 
Con chẳng biết gì thức uống ăn. 

Tôn giả, cho con xin chút nước, 

Hiện con đang khát nước muôn phân. 


Tỷ-kheo: 


4. Đáy dòng nước mát của sông Hằng 
Chảy Xuông từ miễn núi Tì uyệt SƠN, 
Hãy lấy nước kia và uống gấp, 

Sao ngươi xin nước ở trên dòng? 


Nữ nøạ quỹ: 


9. Tôn giả, xin thưa, nếu chính con 
Tự tay lây nước ở dòng sông, 

Nước liễn thành máu, và vì thể 

Con khẩn cầu ngài chút nước trong. 


Tỷ-kheo: 


6ó. Ngày xưa đã phạm ác hành nào 
Do khâu, ý, thân đã phạm vào, 

Từ nghiệp quả gì tay ây chạm 
Nước sông Hăng hóa máu, vì sao? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 216 of277 


Nữ ngạ quỷ: 


7. Nam tử của con, Ui-ta-ra, 

Xưa vốn là cư sĩ tại gia : 
Đem cúng các Sa-môn thực phẩm, 
Tọa sàng, được liệu, ảo càả-sa. 


ổ. Lòng con sôi động bởi xan tham 

Thúc Siục, nên con phỉ báng chàng: 

“Bất cứ vật gì ta chẳng muốn 

Ngươi đem dâng cúng các Sa-môn, 

9. “Ut-ta-ra, thứ ấy, ta cầu 

Thành máu cho ngươi ở kiếp sau ”. 

Do nghiệp quả này, tay chạm phải 

Nước sông Hăng hóa máu từ lâu `. 
Khi â ấy Tôn giả Revz/a cúng dường nước lên Tăng chúng và hồi hướng công đức cho nữ ngạ quỷ. Sau đó 
Tôn giả đi khất thực và khi đã nhận được thức ăn Tôn giả cúng dường chư Tăng. Rồi Tôn giả lây một ít 
giẻ rách từ đống rác, rửa sạch, phơi khô xong, Tôn giả may thành y và cúng dường Tăng chúng. 


Nhờ vậy nữ ngạ quỷ thọ hưởng thiên lạc, liền trình với vị Trưởng lão sự việc cùng bày tỏ niềm hạnh 
phúc thân tiên mà nó đã đạt được. 


11. (23) Chuyện Cuộn Chỉ (Sutta) 

Trong một làng kia gần Sảvz//hi, bảy trăm năm trước khi bậc Đạo Sư xuất hiện, có một nam tử phục vụ 
một vị Độc Giác Phật. Chàng trai ây bị rắn cắn, từ trần vào ngày cưới vợ. Trong khi phục vụ, chàng đã 
tạo nhiều phước nghiệp nhưng vì chàng luyến ái vị tân nương, nên chàng tái sanh làm một quỷ thần 


trong lâu đài có đầy đủ quyền lực và vinh quang. 


Do ước muốn đưa tân nương về lâu đài của mình, khi thấy một vị Độc Giác Phật đang may áo, vị thần 
hiện hình người lại gần Độc Giác Phật và hỏi: 


- Thưa Tôn giả, Ngài có cần chỉ không? 

Vị ấy đáp: 

- Này cư sĩ, ta đang bận may áo. 

Vị thần chỉ tay về phía nhà cô dâu vừa góa bụa ấy và bảo: 
- Tôn giả có thể xin chỉ ở nhà kia. 

VỊ ấy làm như vậy và được cô gái tặng một cuộn chỉ. 


Còn vị thần vẫn mang hình người đến xin phép bà mẹ cô gái cho vị ấy ở lại vài ngày, rồi đỗ đầy tiền vào 
các nồi niêu trong nhà ấy. Sau đó vị ấy ra đi cùng cô gái về lâu đài của mình 


Bà mẹ đem nhiều tiền cho họ hàng và đám lữ hành nghèo khổ. Khi từ trần, bà dặn: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 217 of277 


- Nêu con gái ta trở vê, hãy chỉ cho nó sô tiên này. 


Bảy trăm năm sau, bậc Đạo Sư giáng sinh ở đời và đên Savzí/h¡. Thời ây, nữ nhân kia vân còn sông với 
vị quỷ thân và xin vị ây đưa nàng về nhà cũ, nàng bảo: 


1. Thiếp đem dâng cúng thuở xưa xa 

Lên một Tỷ-kheo đã xuất gia 

Vừa bước đến gân, xin ít chỉ. 

Việc xưa đem kết quả nay là 

Phước phân thiếp hưởng luôn phong phú, 
Vô số thiên y cứ hiện ra. 


2. Muôn hoa bao phủ cả lâu đải, 
Gia bộc, nô tỳ đủ gái trai, 

Tô điểm lâu đài trăm vẻ đẹp; 
Thiệp nay tận hưởng thủ vui chơi 
Và mang đủ loại thiên y báu, 

Tài sản dồi dào chăng thể vơi. 


3. Phước báo này do một nghiệp xưa, 
Hân hoan, hạnh phúc hưởng báy giờ; 
Khi nào thiếp trở vê nhân thế, 

Thiếp sẽ thực hành việc lợi tha. 
Chàng hãy đưa đường xưa lôi cũ, 
Phu quân hỡi, thiệp muốn về nhà. 


Khi nghe nàng nói, vị thần không muốn đi, vì lòng thương xót người vợ yêu quý, vị ấy bảo: 


4. Đã bảy trăm năm nàng đến đây, 
Về kia già yếu khổ thân ngay. 

Nay ta nói thật cho nàng biết: 

Tât cả họ hàng đã bỏ thây. 

Nàng sẽ làm gì nơi chôn áy 

Khi nàng đã giã biệt nơi này? 
Nàng áy không tin, lại nói nữa: 


3. Chỉ cách bảy năm thiếp đến đây, 
Hưởng bao thiên lạc báy lâu nay, 
Khi nào thiếp trở vê nhân thế, 
Thiếp sẽ thực hành thiện sự ngay. 
Chàng hãy đưa đường xưa lôi cũ, 
Phu quân hỡi, thiệp muốn chia fay. 


6. Thế rồi lập tức nắm lay, chàng, 

Thân dẫn nàng về chốn cô hương, 

Nay hóa bà già đi khập khênh, 

Bảo bà: “Dặn với các thân nhân 

Đến nơi kia: Hãy làm điểu thiện, 

Hạnh phúc đời sau được hưởng phân ”. 


Khi bà giả ấy đến nơi cư trú của đám họ hàng, bà tự xưng danh cho họ biết. Rồi bà đem số tiền họ trả lại 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 218 of277 


bà đi cúng đường phẩm vật lên các Sa-môn, Bà-la-môn và khuyên bảo đám người thường lui tới với bà: 
7. Chính mắt ta trông thấy rõ rằng 
Các loài ngạ quỷ gặp đau buôn 
Bởi vì không biêt làm điêu thiện, 
Cũng vậy loài người giữa thể gian. 
Hành thiện tạo nên nhiều phúc lạc, 
Thiên thân, nhân loại mãi hân hoan 
12. (24) Chuyện Nữ Quỷ Ở Hakannamunda (Kannamundapetì) 
Bậc Đạo Sư kê chuyện này trong lúc đang trú tại Sàwa/fhi. 
Tương truyền rằng thuở xưa vào thời Đức Phật Kassapa, ở xứ Kimbilà có một đệ tử tại gia đã thọ Tam 
quy, cùng chung niềm tín ngưỡng với năm trăm cư sĩ khác chuyên tâm thực hành các thiện sự như trồng 
hoa viên, xây cầu cống, làm đường sá, và các việc công ích khác. 
Vị ấy đã xây một tỉnh xá cúng dường giáo hội Tỷ-kheo và thỉnh thoảng cùng đến nơi ấy với các cư sĩ 
kia. Các bà vợ của hội chúng này cũng rất hòa hợp với nhau, thường cùng đi đến tỉnh xá cúng dường 


vòng hoa, hương liệu, dầu xoa và trên đường đi vẫn nghỉ ngơi tại các hoa viên và nhà trọ. 


Rồi một ngày kia, một số kẻ bất lương đang tụ tập với nhau trong nhà trọ của một bà chủ kia, trông thấy 
nhan sắc diễm lệ của các nữ nhân khi họ đến nghỉ ngơi tại đó, liền đem lòng say mê. 


Biết đám nữ nhân này lương thiện, chúng bắt đầu bàn tán với nhau: 

- AI có khả năng thực hiện việc phá giới hạnh với một nữ nhân trong đám này? 
Lập tức một gã đáp: 

- Tôi đây. 

Bọn chúng liền bảo: 

- Chúng ta hãy đánh cuộc với hắn một ngàn đồng tiền. 

Chúng đánh cuộc như thế và thêm: 


- Nếu bạn thành công, chúng tôi sẽ đưa cho bạn một ngàn đồng; nếu không thì bạn phải đưa số ấy cho 
bọn ta. 


Vì ước mong thắng cuộc và SỢ mắt tiền, gã bày đủ mưu kế trong lúc đám nữ nhân nghỉ chân tại đó. Vừa 
chơi đàn thất huyền cầm du dương vừa hát tình ca êm ái, gã dụ dỗ được một nàng trong đám ấy phá giới 


hạnh, khiến bọn bắt lương kia phải mắt một ngàn đồng tiền. 


Bị gã này đánh bại, bọn chúng bèn đem chuyện ấy kế cho chồng nàng nghe. Vị này không tin, nhưng 
cũng hỏi nàng: 


- Nàng có phải là hạng người như các kẻ kia vừa nói chăng? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 219 of277 


Nàng phủ nhận ngay: 
- Thiếp không biết những chuyện như vậy. 
Vì chàng không tin nàng, nàng liền chỉ con chó đang đứng gần đó và thề độc; 


- Nếu thiếp làm ác hạnh như vậy thì mong con chó đen tai cụt này xé xác thiếp ra khi thiếp tái sanh kiếp 
sau. 


Ngoài ra, khi đám nữ nhân biết rõ nàng đã phá giới hạnh, được chất vấn: 

- Nữ nhân này đã phạm tà hạnh kia hay là không phạm? 

Họ cũng th dối trá: 

- Nếu chúng tôi biết thì mong chúng tôi trở thành nô tỳ của bà ấy ở kiếp tái sanh. 


Về sau người gian phụ kia bị hối hận vì tội lỗi cũ giày vò, nên héo mòn dần và qua đời. Nàng được tái 
sanh làm một nữ quỷ trong một lâu đài bên bờ hồ Kannamunda (Tai cụt) là một trong bảy hồ lớn ở vùng 
Himalaya (Tuyết Sơn), chúa tê của núi đôi. 


Hơn nữa, chung quanh mọi phía của lâu đải xuất hiện một hồ sen để vui chơi thỏa thích. Khi đám nữ 
nhân kia từ trần, do hậu quả lời thề đối trá mà họ đã nói ra, họ liền trở thành bầy nô tỳ của nàng. 


Trong lâu đài â ấy, nhờ các thiện nghiệp nàng đã thực hiện trong kiếp trước, nàng hưởng thọ lạc thú thần 
tiên suốt ngày, nhưng đến nửa đêm, do động lực của ác hạnh xưa thúc giục, nàng thức dậy từ tọa sàng và 
đi đến hồ sen, rồi bị một con chó ngao căn xé tan thân tại chỗ. 


Ngay sau đó nàng lập tức biến hình trở lại với dung sắc kiêu diễm như cũ và bước lên lâu đài của nàng, 
năm xuông tọa sàng. 


Tuy nhiên, đám nô tỳ kia lại phải chịu vất vả nhọc nhẵn hầu hạ nàng liên tục ngày đêm. Cứ thế năm 
trăm năm trôi qua, và bởi vì bọn nữ quỷ nhân hưởng lạc thú thần tiên mà thiếu vắng các đức lang quân, 
nên chúng bắt đầu mong nhớ họ. 


Bấy Ø1Ờ tại nơi Ấy, có một con sông phát xuất từ hồ Kannamunda và do một kẽ nứt trong núi, đã chảy 
xuông tận sông Hăng. Gân con sông ây có một vườn xoài sanh trái tiên, cùng với các loại cây mít và 
nhiều cây khác. Do vậy bọn chúng Suy nghĩ: “Bây giờ đây, chúng ta sẽ ném các trái xoài này vào dòng 
sông; như thế khi đã thấy các trái cây trôi bồng bềnh xuống dưới nước, một số nam nhân có thê đến đây 
để tìm xoài. Sau đó chúng ta sẽ hưởng lạc thú với họ”. 


Bọn chúng đều làm như vậy. Bấy giờ khi các trái xoài bị thả trôi giạt, đám đạo sĩ khổ hạnh lượm được 
một ít, các sơn nhân tiều phu tìm được SỐ khác, còn một số nữa tấp vào bờ. Tuy thế, có một quả xoài trôi 
vào đòng sông Hằng và theo thời gian đến tận Ba-la-nai. 


Thuở ấy, vua Ba-la-nai đang tắm trên sông Hãng và được một tâm lưới đồng bao bọc. Thế rồi trái xoài 
kia đã được dòng nước cuốn đi theo hướng ấy và mắc vào lưới đồng. 


Khi các cận vệ của vua nhìn thây trái xoài tiên to lớn tuyệt hảo về màu sắc lẫn hương vị, họ liên đem 
dâng vua. Đê thử xoài, nhà vua cắt một lát và đưa cho một tên cướp khét tiêng đã bị giam vào ngục. Khi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 220 of 277 


ăn xong, tên cướp trình: 
- Tâu Đại vương, tiêu tử chưa bao giờ ăn được thứ xoài như vậy. Có lẽ đây là xoài tiên. 


Nhà vua cho gã một lát nữa. Sau khi ăn xong, làn da nhăn nheo và râu tóc hoa râm của gã biên mât; gã 
trở thành một chàng trai tuân tú và có thê nói gã đã hôi xuân. 


Khi thấy vậy, nhà vua tràn đầy kinh ngạc, ăn ngay trái xoài và cũng nhận được sự kỳ diệu hy hữu trong 
cơ thê. Nhà vua liên hỏi: 


- Các trái xoài này kiếm được ở đâu? 

Đám cận thần đáp: 

- Tâu Hoàng thượng, chúng thần nghe nói ở vùng Tuyết Sơn, chúa tê của núi đồi. 

- Vậy có thể tìm ra chúng chăng? 

- Tâu Hoàng thượng, đám thợ rừng có thể biết việc ấy. 

Nhà vua truyền đưa đám thợ rừng vào, ban một ngàn đồng tiền cho một người thợ nghèo và bảo gã ra đi: 
- Này, hãy đi mang xoài tiên về cho trẫm ngay. 


Kẻ Ấy đi lên thượng lưu sông Hằng. đến tận hồ Kannamunda. Khi gã đã đi quá xa con đường của mọi 
người, gã gặp liên tiếp ba vị ân sĩ khô hạnh chỉ đường, vị thứ ba khuyên gã: 


- Hãy rời bỏ sông Hằng lớn này, đi theo dòng sông nhỏ kia và cứ lên mãi cho đến khi chú thấy một kẽ 
nứt trong núi đá. Rồi chú phải vào sâu trong đó ban đêm với ngọn đèn. Vì con sông này không chảy ban 
đêm, nên chú có thể du hành cách ấy. 


Gã làm theo lời dặn, và vào lúc rạng đông, gã đến một vùng có chính vườn xoài tuyệt diệu â ấy. Khu rừng 
vang đội tiếng hót du dương của nhiều đản chim đủ loại và được tô điểm thêm vẻ đẹp bằng những khóm 
cây xanh sum suê vươn những cành lá trữu xuống dưới sức nặng của các chùm trái. Cả vùng rực rỡ trong 
làn ánh sáng tỏa ra từ vô số châu ngọc. (Hai câu này được bồ sung từ tập Sớ giải của Dhammapala). 


Thế rồi, khi các nữ nhân vắng chồng đã lâu, nay thấy gã đi đến từ xa, vội chạy tới bảo nhau: 

- Người này thuộc về ta! Người này thuộc về ta! 

Thuở ấy, gã chưa từng làm các thiện nghiệp xứng đáng hưởng thọ lạc thú thần tiên với hội chúng này 
trong tiên cảnh. Vì thế chỉ thoạt trông thấy chúng, gã đã kinh hoàng vừa chạy vừa thét lớn. Khi về tới 
Ba-la-nại, gã trình nhà vua mọi sự đã xảy ra. 

Khi nghe việc này, trong tâm nhà vua khởi lên một ước muốn gặp các nữ quỷ thần kia và hưởng thú ăn 
xoài tiên. Vì thế nhà vua liền giao quốc độ cho các vị cận thần, và lấy cớ đi săn, nhà vua đem cung tên 


và kiếm cùng vải thị vệ khởi hành về vùng ấy như lời người thợ rừng dặn. 


Sau khi đi được vài do-tuân, nhà vua giã từ đám cận vệ và tiêp tục đi với người thợ rừng. Sau một 
khoảng đường nữa, nhà vua lại bảo gã trở về. Vào lúc rạng đông, nhà vua đã đên vườn xoải trong tiên 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 221 of277 


cảnh. 


Thuở ấy, khi các nữ quỷ thần thấy nhà vua hồi xuân như một tiên đồng giáng thé, liền ra nghênh tiếp và 
khi biết ngài là một quân vương, chúng liên đưa vào lâu đài, dâng các thứ tiên thực và phục vụ ngài như 
ý. 


Thế rồi sau một trăm năm mươi năm trôi qua, một hôm nhà vua thức dậy nửa đêm và thấy nữ quỷ đã 
phạm giới kia đi ra phía bờ hồ sen. Động lòng hiểu kỳ, ngài đi theo nữ quỷ. Sau đó ngài thây nữ quỷ bị 
một con chó lớn vồ xé xác ngay khi vừa mới tới nơi. Suôt ba ngày liền ngài suy xét, không làm sao có 
thê hiểu được ý nghĩa việc này. Hôm sau này cầm. mũi tên nhọn băn con chó kia bỏ mạng và vừa khi nữ 
quỷ đã nhảy vào hồ sen, lập tức ngài thấy nàng xuất hiện với dung sắc phục hồi như trước. 


Ngài liên ngâm kệ hỏi nàng những sự việc đã xảy ra: 


1. Đây vàng ròng ẩúc các câu thang 
Nằm dựa lên trên dải cát vàng, 
Diễm lệ, ngắt hương hoa súng trắng, 
Gáy niềm lạc thủ tận tâm can. 


2. Bao cây làm thảm phủ trên hồ, 
Theo gió ấủ mùi hương thoảng đưa, 
Hà mọc tràn đây sen đỏ thắm 

Điểm tô sen trăng nỏn cảnh tơ. 


3. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng 
Mặt hỗ kỳ thú tỏa hương lan, 

Âm vang với tiếng thiên nga, hạc, 
Văng văng hông nga hót gọi đàn. 


4. Đây các bây chim đủ mọi loài, 
Ngân nga bao tiêng hót êm tai, 

Cây trồng sanh quả tiên phong phú, 
Rừng mọc kỳ hoa ở khấp nơi. 


5-6. Thành phô như đáy thát tuyệt vời 

Khó tìm tháây ở cõi người đời. 

Nàng nhiễu cung điện bằng vàng bạc, 

Lập lánh bôn phương chiêu sảng ngời. 
Lại có năm trăm tÈ nữ ây 

Sản sàng phục vụ lệnh nàng thôi. 


7. Bọn chúng mang vòng ốc, vỏ trai, 
Điểm trang y phục dệt vàng tươi, 
Nàng nhiễu sàng tọa bằng vàng bạc 
Đuọc trải da dê quý phía ngoài. 


8. Tát cả đều chu đáo sẵn sàng, 

Bên trong được phủ với chăn màn 
Dệt bằng lông thú, khi nằm xuống, 
Nàng thọ hưởng bao nồi lạc hoan. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 222 of277 


9. Tuy nhiên, khi đến nửa đêm khuya, 
Nàng thức dậy và cát bước ra 

Đi tới hoa viên đây lạc thú 

Bao quanh hồ nước phủ liên hoa. 


10. Bên bờ nàng đứng lại soi mình, 
Tiên nữ ở trên thảm có xanh, 

Bông một chó ngao tai cất cụt 

Võ nàng xé xác đến tan tành. 


TL. Khi nàng đã bị nát toàn thân, 
Và đã biên thành một bộ xương, 
Nàng vội nhảy vào hỗ nước biếc, 
Hình hài trở lại đẹp muôn phần. 


12. Thân thể nàng nay đã vẹn toàn, 
Cực kỳ diêm lệ, đóa hông nhan, 
Điểm trang đủ thứ thiên y đẹp, 
Nàng đến cho ta diện kiến nàng. 


13. Ngày xưa nàng phạm ác hành nào 
Do khẩu, ý, thân đã phạm vào, 

Con chó cụt tai nay xé xác 

Bởi vì quả báo tội gì sao? 


Khi được nhà vua hỏi như vậy, nữ quỷ liên kê chuyện đời này: 


14. Ngày xưa ở xứ Kim-bi-1a, 
Có một nam cư sĩ tại gia, 

Độ tử với tâm thành mộ đạo, 
Thiệp là ác phụ nghiệp gian tà. 


15. Bởi vì thiếp phạm tôi dâm loàn, 
Chông của thiếp lên tiếng hỏi han: 
“Nàng đã tạo ra điểu bất xứng 

Là không tiết hạnh với chồng nàng”. 


16. Thế rồi thiếp phải nói lời thê 

Giả dôi tràn đáy khủng khiêp kia: 
“Thiếp chẳng dám lừa chàng việc ấy, 

Dù thân hay ý cũng chưa hễ. 


17. Song nếu thiếp vi phạm việc này 
Dù thân hay ý báy lâu rày, 

Thì mong con chó ngao tai cụt 

Căn xé thiếp tan nát cả thây ”. 


18. Thiếp từng chịu đựng bảy trăm năm 
Quả báo do tà hạnh, dôi gian, 

Từ ấy, chó ngao tai căt cụt 

Xé thân từng mảnh thật kinh hoàng. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 223 of277 


Nàng nói như vậy xong rôi lại ngâm hai vân kệ ca ngợi đặc ân mà nhà vua đã ban cho nàng: 


19. Quân vương thân lực thật cao cường, 
Ngài đã đên đây cứu quỷ nương, 

Được thoát chó ngao tại cụt áy, ` 

Thiệp không còn sợ hãi, đau buôn. 


20. Quản VƯƠNg, thiếp kính cẩn tôn sùng 
Đảnh lễ cầu xin đẳng chúa công 

Hãy thọ hưởng thân tiên lạc thú, 

Quân vương và thiệp hãy vui chung. 


Ngay lúc â ấy bỗng nhiên nhà vua cảm thấy chán sống ở cảnh tiên kia, liền nói ý định giã từ cho nàng biết 
và ngâm vân kệ cuối cùng: 


21. Ta đã hưởng bao thú cối tiên, 
Cùng nàng hoan lạc thật vô biên, 
Giờ đây, tiên nữ, ta mong ước, 
Mau hãy đem ta trở lại liên. 


Khi đã nghe lời của nhà vua, nữ quỷ thần ở lâu đài ấy không chịu nổi sự biệt ly. Lòng nàng rồi bời vì 
đau khổ ưu phiền và toàn thân nàng run lên xúc động. Song dù nàng đã dùng đủ cách khân câu nhà vua, 
nàng cũng không thể thuyết phục ngài ở lại được nữa. 


Nàng đành đưa ngài về kinh đô cùng nhiều châu báu Và rước ngải vào cung điện. Sau đó nàng than khóc 
bi thảm và trở về trú xứ của nàng ngay. Khi nhà vua thấy vậy, lòng ngài xúc động vô cùng. Từ đó về sau 
ngài thực hành nhiều thiện sự như bố thí cùng các phương tiện khác và được sanh lên cõi thiên. 

Thế rồi khi Đức Thế Tôn Œøzzna giáng sanh ở cõi đời, và theo thời gian đã đến cư trú tại thành Sàvah, 
một hôm Tôn giả Mahà-Mosgallàna du hành vào vùng núi này trông thây nữ thân cùng đoàn tùy tùng 
của nàng, bèn hỏi về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo trước kia. Nàng kế với Tôn giả mọi sự và Tôn giả 
trình bày câu chuyện ấy lên Đức Thế Tôn. 

13. (25) Chuyện Hoàng Hậu Ubbarì (Ubbari) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jefavana. 

Ở Sàvatthi, người chồng của một nữ đệ tử tại gia vừa từ trần. Nàng ưu phiên đi đến nghĩa địa khóc than. 
Khi Đức Thê Tôn nhận thấy nàng đã đạt thành các đức tính đưa đến quả Dự Lưu, ngài động lòng bi 
mãn, đi đến nhà nàng và hỏi tại sao nàng khóc. Nàng đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, quả con đang đau buôn vì xa cách một người thân của con. 


Sau đó Đức Thế Tôn kế một chuyện quá khứ. 


Thuở xưa trong quốc độ Pancala ở thành Kaplla có một vị vua mệnh danh Cðlami Brahmadaria chuyên 
tâm làm phước nghiệp sự lợi ích cho thần dân và không hề phạm Thập Vương pháp. 


Một hôm mong muôn nghe thân dân bản tán việc gì trong xứ sở của mình, ngài bèn cải trang làm một 
thợ may và rời kinh thành mà không có ai hâu cận. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 224 of277 


Trong lúc ngài du hành từ làng này sang làng khác, quận này sang quận khác, ngài nhận thấy toàn quốc 
không có trộm cướp và bât công đản áp, dân chúng sông thân thiện với nhau và có thê là an trú trong 
mọi nhà cửa mở toang. 


Lòng vui mừng hớn hở, ngài khởi hành quay về kinh và đi đến một thị trấn nọ, ngài vào nhà một góa 
phụ nghèo khó. Khi thấy ngài, bà ấy hỏi: 


- Này Tôn ông là ai? Tôn ông từ đâu đến đây? 

Ngài đáp: 

- Này hiền phụ, ta là một thợ may; ta đang đi quanh quần may thuê vá mướn đề kiếm tiền. Nếu bà có vật 
gì cần may, bà hãy đưa cho ta, cả quần áo lẫn khăn đội đầu, ta sẽ may cho bà. 

Bà liên nói: 

- TNGG. tôi không có việc gì cần làm về quần áo hoặc khăn đội đầu cả. Ông đi làm cho các người khác 
nhé. 


Trong khi ngài ở vùng đó vải ngày, ngài thấy con gái bà có đủ tướng mạo tốt lành của phúc phận và đức 
hạnh, ngày sau ngài liên bảo bà mẹ: 


- Nêu con gái bà chưa gả cho al, thì xin bà hãy gả cho tôi. Tôi có đủ khả năng tìm kê sinh nhai đê mẹ 
con bà no âm. 


Bà ây gả con gái cho ngải. Sau khi đã ở lại với nàng vải ngày, ngài đưa cho nàng một ngàn đông tiên 
vàng Kahàpana và nói: 


- Ta sẽ trở lại trong vòng vài ngày thôi. Hiền thê chớ lo buồn gì cả. 


Ngay sau đó ngài trở về kinh thành. Khi đã truyền lệnh đắp đường thật bằng phẳng giữa kinh đô và làng 
ầy cùng trang hoàng mọi sự xong xuôi, ngài đi đến nơi kia trong cảnh huy hoàng rực rỡ. Sau khi đã chât 
một đồng tiền vàng lớn trên thân cô thiếu nữ và truyền đem nàng đi tắm rửa trong các chậu bằng vàng 
bạc, ngài đặt tên nàng là U55ar và phong nàng ngôi hoảng hậu. 


Ngài ban cho quyến thuộc nàng ngôi làng ấy và sau đó đưa nàng về kinh trong cảnh oai nghi lộng lẫy. 
Ngài sông đời hạnh phúc với nàng, trị nước phôn vinh và sau đó băng hà. 


Nỗi ưu phiền của Ubbarì được các vị kết tập Kinh điển kể lại như vầy: 


1. Brah-ma-dat, đại để ngày xưa, 
Chúa tế của dòng Pan-ca-la, 

Sau khoảng ngày đêm cai trị nước, 
Mạng chung, đại đê đã băng hà. 


2. Hoàng Hậu Ub-ba-rì khóc hoài, 
Lên đàn tế lễ hỏa thiêu ngài, 

Dù không còn thấy hình tiên để, 
Bà vân gào: “Brah-ma-dat ôi! 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 225 of277 


3. Đến nơi kia một vị hiển nhân, 

Bậc Thánh đây đức hạnh chánh chân, 
Vào dịp lễ lang, ngài muốn hỏi 
Những người đang tụ tập quây quân: 


4. “Dàn hỏa táng ai chết thể này? 

Các vòng hoa tỏa ngát hương bay, 

Vợ ai đang khóc chông nàng vậy? 
Người áy là ai quá vãng đây? 

Dù chẳng thấy đâu người đã khuất, 
Nàng gào: “Brah-ma-dat thương thay!” 


3. Những người đang ở đó thưa liễn: 
“Hoàng Hậu là đây, chính vợ hiển; 
Câu phúc phần ngài, thưa Thánh giả, 
Cấu vua Brah-ma-dat thăng Thiên ”. 


6ó. Đây là dàn hỏa táng thì hài 

Tỏa ngát hương bay khắp mọi nơi. 
Hoàng Hậu là đây đang khóc lóc 
Tiên vương vừa khuất bóng trên đời, 
Dù không còn thấy ngài đâu nữa, 
Bà khóc: “Brah-ma-dat hối ôi!” 


Vị khổ hạnh liền bảo hoàng hậu Ubbarì: 


7. “Tám vạn sáu ngàn người báy lâu 
Tên Brah-ma-dat cũng như nhau, 
Được thiêu trong nghĩa trang này vậy; 
Vì kẻ nào nàng phải khô đau?” 


Ubbari: 


ổ. Tôn giả, con thương tiếc chúa công 
Cù-la-ni đề, chính con dòng, 

Làm vua bộ tộc Pan-ca áy, 

Người đã ban con ImỌi tỚcC HOHG. 


Vị khổ hạnh: 


9. Tát cả những ai được gọi là 
Brah-ma-dat cũng đã làm vua, 
Đều là con của Củ-la đề, 
Chúa tế của dòng Pan-ca-la. 


10. Sanh tử dòng kia cứ chuyển vần, 
Nàng làm hoàng hậu đã bao lân, 
Sao nàng quên lãng bao chẳng cũ, 
Và chỉ tiếc thương vị cuối cùng? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 226 of277 


Ubbari- 


11. Chính vì con có phận hồng nhan, 
Tôn giả, từ xưa, vậy phải chăng 
Mọi việc theo dòng đời tiêp diễn, 

Mà ngài cất tiếng để khuyên răn? 


Vị khô hạnh: 


12. Nàng đã từng làm một nữ nhân, 
Nam nhì, thủ vật, biêt bao lán, 
Điễu này chăng thấy đâu biên giới 
Với việc tái sanh ở cỗi trần. 


Ubbari- 


13. Lòng con quả thật nóng bừng 
Như là sữa lạc đồ trong lửa đào, 
Ngài vừa tưới nước lạnh vào: 
Giờ đây con dứt biết bao khổ sâu. 


14. Chính ngài nhồ mũi tên đau 

Nỗi ưu phiên đã cắm sâu vào lòng. 

Xua tan mọi nồi thương tâm 

Sâu tư nặng trĩu, khóc thẳm quân vương. 


15. Giờ đây trút bỏ đau buồn, 

Lòng con lăng dịu, trí thường bình an, 
Con không còn phải khóc than 

Sau khi nghe những lời vàng ngài răn. 


Đề phát họa sự chứng đắc của Ubbarì, bậc Đạo Sư ngâm bốn vần kệ: 


16. Khi nàng nghe được các lời ca 
Đáng cảm phục từ bác xuất gia, 
Nàng đắp chiếc y, câm lấy bát, 

Ra i theo cuộc sống không nhà. 


17. Khi giả từ nhà, cất bước lên 
Đi vào cuộc sống giữa thiên nhiên, 
Nàng liễn tu tập tâm từ ái, 

Để được tải sanh cõi Phạm thiên. 


18. Nàng đã viễn du mọi xóm làng, 
Kinh thành, thị trần, các hoàng cung, 
Uu-lâu-tẫn ấy là tên gọi 

Thôn xóm nàng thân hoại mạng chung. 


19. Khi nàng đã phát triển từ tâm 
Đề được tái sanh ở Phạm cung, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 227 of277 


Nàng đã đoạn trừ tâm nữ giới, 
Trở thành một vị Phạm thiên thâm. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 228 of277 


PHẢM II 
PHÁM TIỂU 


1. (26) Chuyện Không Chìm Trong Nước (Abhij77amàna) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại ƒeluvana (Trúc Lâm) 


Về phía Tây Benares (Ba-la-nai) bên kia sông Hằng, khi ta đi qua thị trấn Vàsabha, trong thôn làng tên 
gọi Cund4affhilà có một người thợ săn. 


Y giết hươu nai trong rừng, nấu loại thịt ngon nhất trên than hồng và khi ăn xong, y buộc những thứ còn 
lại trong cái thúng băng lá, mang trên đòn gánh đi vào làng. 


Khi đám trẻ con thấy y ở công thị trấn, chúng chìa tay ra, chạy tới xin: 
- Cho tôi miếng thịt! Cho tôi miếng thịt! 


Vì thế y cho mỗi đứa trẻ một miếng thịt nhỏ. Một hôm y chỉ mang hoa và cho mỗi đứa một chùm. Khi 
từ trần, y tái sanh làm ngạ quỷ. Vừa đói vừa khát, y bước đi trên sông Hằng mà không bị chìm, mong 
tìm về quê làng cùng bà con thân thuộc. 


VỊ đại thần của vua Bimbisàra (Tần-bà-sa) sau khi đi dẹp quân phiến loạn xong, trở về bằng thuyền 
xuống dòng sông, trông thấy ngạ quỷ kia đang đi xuôi dòng, bèn hỏi: 


1. Ngươi chẳng bị chìm xuống nước sông, 
Ngươi ấi trên mặt nước sông Hàng, 

Thân mình trần trụi, và tuy thế, 

Người đội vòng hoa khéo điểm trang, 
Như thể thoát ly thân phận quỷ, 

Ngươi đi đâu đó, ở đâu chăng? 


Bấy giờ những chuyện do ngạ quỷ và đại thần K/1„øz nói được các vị kết tập Kinh điển kể lại qua các 
vân kệ sau: 


2. Nga quỷ đáp lời: “Tôi sẽ đi 
Về thôn làng cũ Cun-dat-thi, 
Giữa nơi đây với Và-sa phố, 
Kê cận Ba-la-nại sả gi! 


3. Khi ấy, đại thân nổi tiếng kia, 
Người mang danh hiệu Ko-li-ya, 
Đem cho ngạ quỷ phần cơm chín, 
Một bộ áo và bảnh mạch nha. 


4. Ngừng chiếc thuyển kia, vị đại thân 
Bảo tìm người hới tóc cúng dâng, 

Khi người hớt tóc dùng đồ cúng, 

Noạ quỷ hưởng ngay quả phước ân. 


3. Tức thì quỷ phục sức cao sang 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 229 of277 


Mang đủ vòng hoa khéo điểm trang, 
Nga quỷ đứng nơi kia hưởng thọ 

Lê dâng cúng tạo phước ân tràn, 

Vì duyên cớ áy ta nên cúng 

Cho ngạ quỷ vì biết xót thương. 


Như vậy vị đại thần Koliya cảm thấy xót thương ngạ quỷ ấy và làm lễ bố thí cho nó theo cách được nói 
trên. Vị ấy tiếp tục xuôi dòng và đến Ba-la-nai lúc rạng đông. 


Đức Thế Tôn du hành qua không gian để đón mừng hội chúng và đứng trên bờ. 


Đại thần Koliya vô cùng hoan hỷ, thỉnh cầu Đức Thế Tôn thọ trai tại nhà vị Ấy. Đức Thế Tôn im lặng 
nhận lời. 


Với tâm thanh thản, đại thần Koijya cúng dường thực phẩm lên Đức Phật và chúng Tăng. Sau đó, khi 
một đám đông dân chúng tụ họp lại, Đức Thế Tôn vì lòng lân mẫn chúng sanh đã làm phép mâu khiến 
cho một số ngạ quý xuất hiện trước quần chúng và kê chuyện chúng đã đọa lạc như vậy bằng cách nào. 


Chư vị kết tập Kinh điển diễn tả như sau: 


6. Một bọn mang đây gió rách bung, 
Bọn kia lấy tóc để che thân, 

Cả bây ngạ quỷ tìm lương thực, 
Lang bạt đi quanh quân khấp vùng. 


7. Ra ẩi tìm kiếm xử xa xôi, : : 
Song chăng nhận đâu được miêng môi, 
Đúói khát trở về nằm bắt tỉnh, 

Ngã nhào xuống đất trồn đi thôi. 


8. Một bọn ngã nằm xuống đất do, 
Chúng không làm thiện nghiệp ngày xưa, 
Chúng trông nhự thể đang thiêu đốt 

Vì lửa hạ và cất tiếng thưa: 


9-10. “Xưa là ác phụ mẫu trong nhà, 
Chẳng tạo nơi an trú chúng ta 

Qua các việc thi ân bó đức, 

Dù nhiễu thực phẩm được quăng xa, 
Chúng ta đã chẳng đem phân phái 
Cho những đoàn du sĩ xuát gia. 


TỊ. Trong lúc muốn làm việc ác gian, 
Biếng lười, bướng bình, lại tham ăn, 
Chúng ta cho chút phần thừa thải 

Và phỉ bảng người được phát ban. 


12. Nó ft) và sản nghiệp toàn gia, 
Ngay cả đô trang sức ngọc ngà, 
Giờ đây phục vụ bao người khác, 
Đau buôn giành lại số phán ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 230 of277 


13. Những người đan giỏ đáng chê bai, 
Những kẻ đóng xe bị đọa đày, 

Những bọn tăm thuê cho kẻ khác, 
Chiên-đà hạ đẳng, đám ăn mày. 


14-15. Trong nhà hạ liệt, bọn cùng định 
Như vậy, bọn này được tải sanh, 

Ây phận dành cho người biển lận; 

Còn người xưa tạo nghiệp an lành, 

Là người bô thí, tay hào phóng, 

Chiêu sảng vườn Thiên lạc hiên vinh. 


1ó. Hưởng thọ bao hoan lạc cối trời, 
Họ làm chúa tế các lâu đài, 

Từ đây họ tải sanh cao quỷ, 

Giữa các phú gia ở cối người. 


17. Trong nhà nóc nhọn có nhiễu tầng, 
Ngay cả hoàng cung, với tọa sàng 
Bao phủ chăn màn lông thủ quỷ, 
Những người đã nhiếp phục điều thân, 
Tải sanh vào các nhà lương thiện, 
Đáy đủ tiện nghỉ giữa thê nhân, 

Tay của môi người câm chiếc quạt 
Được làm băng các sợi lông công. 


T8. Bắt cứ nơi nào họ bước ra, 
Họ đều điểm "IgỌc với cài hoa; 
Gia nhân hộ tông ngay bên cạnh, 
Tìm đủ thú vui sáng tôi mà. 


19. Nan-da-ra, Hỷ lạc Viên này 
Không phải đề dành cho những ai 
Chẳng tạo tác nên nhiễu phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người 

Đã hoàn thành được nhiễu công đức, 
Là Đại Lâm Viên của cõi trời 

Tam thập tam thiên đáy lạc thú, 
Không vì phiên não, mãi vui tươi. 


20. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau 
Hạnh phúc dành cho những kẻ nào 
Không tạo tác nên nhiêu phước nghiệp, 
Song đời này lân cối đời sau 

Để dành hạnh phúc cho bao kẻ 

Làm các thiện hành phước nghiệp cao. 


21. Vậy những ai mong chúng bạn hiển, 
Phải hoàn thành thiện nghiệp tỉnh chuyên, 
Bởi vì người tạo nhiêu công đức 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 231 of277 


Hưởng lạc thú nhiều ở cỗi thiên. 
2. (27) Chuyện Ngạ Quỷ Núi Sànuvàsin (Sànuvàsinpeta) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm). 


Ngày xưa ở thành Ba-la-nai, vương tử của vua K#ava, trong lúc dạo chơi từ vườn ngự uyễn về, thấy một 
vị Độc Giác Phật tên là Sneía đang đi khất thực, bèn buông lời thô lỗ phỉ báng Ngài. Ngay khi vương 
tử tiền bước lên thì cảm thấy cơ thể nóng bừng như thiêu đốt trong lửa địa ngục. 


Vì bệnh này vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục 4wic¡ (A-ty hay Vô gián). Sau đó vị ấy mạng chung và 
tái sanh làm ngạ quỷ và kê tiệp trong thời kỳ có Đức Thê Tôn Goø/zma xuât hiện, vị ây tái sanh vào một 
làng chài lưới gân thị trân Kundi. 


Vì nhớ lại các kiếp trước, vị ấy không đi đánh cá cùng các người khác và thường quãng cá trở ra biển 
khi họ mang về. Quyên thuộc trong gia đình đuôi vị ấy ra khỏi nhà, nhưng một người em trai vẫn thương 
mến vị ấy. 


Rôi Trưởng lão Ananda khuyên giáo vị ây xuât gia làm Tỷ-kheo; vê sau đặc quả A-la-hán, vị ây cư trú 
cùng nhóm mười hai Tỷ-kheo trên núi Sâ#vàsin. 


Còn quyến thuộc vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Bấy giờ cha mẹ vị ấy hồ thẹn vì suy nghĩ: “Kiếp trước ta đã 
đuôi con ra khỏi nhà”, nên không đên gân vị ây, nhưng bảo người em trai xưa kia thương yêu vị ây ra đi. 


Khi quỷ nhân này đã vào làng của vị Trưởng lão đang đi khất thực, nó quỳ xuống đất với đầu gối bên 
phải, xuất hiện nguyên hình với dáng điệu đảnh lễ tôn kính và ngâm vần kệ: 


- Kính thưa Tôn giả, mẹ và cha.... 
Song năm vần kệ đầu do chư vị kết tập Kinh điển đưa vào đây đề làm sáng tỏ vấn đề này: 


1. Có vì Trưởng lão ở Kun-dl, 
Tru tại núi Sà-nu-và-si, : 
Điêu phục các căn, người khổ hạnh, 
Pot-tha-pà ấy chính danh kia. 


2. Em trai, cùng với mẹ và cha, 
Khốn khổ thần dân cõi Dạ-ma, 
Vì tạo ác hành trong kiếp trước, 
Từ đời này đã hóa ra ma. 


3. Ở nơi đọa xứ, ôm trơ XƯƠNG ` 
Như chiếc kim, lao nhọc, ở truông, 
Hốc hác, lo âu, đây sợ hãi, 

Chúng không còn có vẻ hung tản. 


4. Có chủ em kia vội bước chân, 

Cô thân trên nẻo văng, mình trần, 
Quỳ tay chán xuống như thùng nước 
Trước Trưởng lão này, quỷ hiện thân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 232 of277 


5. Bấy giờ Trưởng lão chẳng quan tâm, 
Lặng lẽ người đi, cát bước chân, 

Song ngạ quỷ liên cho Trưởng lão 

Biêt ngay sự việc, vội thưa răng: 

“1ôi là em của ngài tiên kiếp, 

Đã đọa vào loài quỷ đói ăn. 


6. Kính thưa Tôn giả, mẹ cùng cha 
Khốn khổ, thần dân cõi Dạ-ma. 

Vì tạo ác hành trong kiếp trước, 
Từ đời này đã hóa ra ma. 


7. Ở nơi đọa xứ Ốm trơ xương 
Như chiếc kim, lao nhọc, ở truông, 
Hóc hác, lo âu, đây Sợ hãi, 

Chúng không còn có vẻ hung tản. 


ổ. Xin hãy từ bị, hãy xót thương, 

Cứng dường hồi hướng đến VOng nhân. 
Phước phân nhờ lễ ngài dâng cúng. 
Những kẻ hung tàn được miếng ăn `. 


9. Khi Trưởng lão này với chúng Tăng 
Mười hai vị khất thực quanh vùng, 

Thể rồi tụ tập cùng nơi chốn, 

MMục đích là chiêu đãi bữa ăn. 


10. Tỷ-kheo bèn nói với chư Tăng: 
“Xin hãy cho tôi tất cả phân 

Đã nhận, đê tôi dâng Giáo hội, 

Vì thương xót quyên thuộc thân nhân ”. 


11. Chúng Tăng giao thực phẩm cho người, 
Trưởng lão dâng trai phạn thỉnh mời, 

Trong lúc cúng dường phần thực phẩm, 
Người đem công đức hướng về nơi 

Song thân, tiểu đệ và cầu nguyện: 

“Mong quyên thuộc nay hưởng phước trôi ”. 


12. Lập tức sạu khi chuyển phước phần, 
Cao lương liễn xuất hiện dán dân 

Ngon lành, thịnh soạn, đây hương vị, 
Sau đó chủ em của Thánh Tăng 

Đã trở thành chàng trai tuán tú, ` 
Tráng cường, hạnh phúc, lại thưa răng: 


13. “Tôn giả, xin thưa, các thức ăn 
Giờ đây phong phú, hãy nhìn trông, 
Chúng tôi trần trụi, xin cầu nguyện 
Mong ước sao cho đủ áo quần ”. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 233 of277 


14. Khi giỏ rách người đã lượm xong 
Từ trong đồng rác ở bên đường, 
Người may giỏ rách thành y phục 
Dâng cúng Tỷ-kheo khắp bốn phương. 


15. Trong lúc người làm lễ cúng dâng, 
1ỷ-kheo hội hướng đến thân nhân 
Phước phần lễ vật này mang đến 

Cha mẹ, chú em, ước nguyện rằng: 
“Mong lê vật này cho quyên thuộc 

Họ hàng được hưởng trọn hông án ”. 


1ó. Lập tức sau khi chuyền phước phần, 
Xiêm }y liền xuất hiện dân dân; 

Thể rôi phục sức xiêm y đẹp, 

Chàng hiện nguyên hình trước Thánh Tăng: 


17. “Xin thưa, ở quốc độ Nan-da, 
Các thứ mên chăn quả thực là 
Phong phú, song còn hơn thế nữa, 
Áo quân, màn phủ ở quanh ta. 


18. Chúng làm bằng lụa hoặc bằng lông, 
Băng vải dày hay các sợi bông, 

Chúng thật dối dào và quý bảu, 

Đang treo lơ lửng giữa hư không. 


19. Y phục chúng tôi nay cứ mang 
Thứ gì yêu quỷ tận tâm cạn, 

Kính thưa Tôn giả, xin câu nguyện 
Cho chúng tôi nhà đề trú an ”. 


20. Trưởng lão liền xây một thảo am 
Cứng dường lên cả tứ phương Tăng, 
Ngay khi dáng lễ, người cẩu nguyện 
Công đức chuyên cho cá họ hàng. 


21. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Cửa nhà liên xuất hiện dân dân, 

Có nhiễu tòa lớn xây lầu các, 

Thiết kế đây cân xứng mọi tâng. 


Ngạ quỷ thưa: 
22. “Nhân giới không sao có loại nhà 
Cao sang tôt đẹp giông như ía, 
Những lâu đài tháy trên thiên giới 
Cũng giống nhà ta có đây mài 


23. Rực rỡ huy hoàng khắp mọi nơi 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 234 of277 


Lâu đài chiêu sáng bón phương trời, 
Giờ đây, Tôn giả, xin câu nguyện 


, 


Cho chúng tôi đây nước uống thôi ”. 


24. Trí giả đồ đây thùng nước trong, 
Rôi đem dâng cúng tứ phương Tă ñng, 
Ngay khi làm lễ, người cầu nguyện 
Công đức chuyển cho các họ hàng. 


25. Lập tức sau khi chuyển phước phần, 
Nước trong liền xuất hiện dân dân, 

Có bốn hô sen sâu thăm thắm 

Xáy dựng đây cân xứng tuyệt trần. 

26. Nước hồ trong vắt đến bên bờ 

Mái lạnh mùi hương nhẹ thoảng đưa, 
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thắm, 

Tràn đây hoa súng với cành tơ. 


27. Sau khi tắm rửa, uống vừa xong, 
Chúng lại hiện lên trước Thánh Tăng: 
“Tôn giả, chúng tôi nhiễu Nước lắm, 

Song chân cắng lại bị đau rân. 


28. Trong lúc quần quanh ở mọi nơi, 
Ngã nhào trên sỏi đá, cây gái, 
Kính thưa Tôn giả, xin câu nguyện 


1” 


Cho được chiếc xe chở chúng tôi ”. 


29. Trưởng lão cầm lên một chiếc hài 
Cúng dâng Giáo hội bốn phương trời, 
Trong khi làm lê người câu nguyện 
“Mong quyên thuộc nay được thánh thơi ”. 


30. Lập tức sau khi chuyển phước lành, 
Cả bây ngạ quỷ hiện nguyên hình 

Trên xe tiên đên đồng thanh nói: 

“Tôn giả từ bị với chúng sanh. 


31. Nhận được xiêm y thực phẩm rồi 

Ngôi nhà, nước uống, chiếc xe ngồi, 

Tôn giả, chúng tôi xin kính lễ 

Bậc Thánh từ bị giữa cối đời ”. 
Vị Trưởng lão kể sự kiện trên với Đức Thế Tôn, Ngài lẫy chuyện làm đề tài thuyết pháp. 
3. (28) Chuyện Nữ Quỷ Hồ Ràthakàrà (Rathakàràpeti) 


Trong lúc đang trú tại Sàva/th¡ (Xá-vệ), bậc Đạo Sư kế chuyện này liên hệ đến một nữ quỷ thần. 


Thuở xưa vào thời Đức Thế Tôn Kassapd, có một nữ nhân kia thực hành nhiều công đức thiện sự và 
cúng đường Tăng chúng một tinh xá tốt đẹp, rồi từ trần, và do một ác nghiệp khác, nàng tái sanh làm nữ 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 235 of277 


quỷ thần trong một lâu đài ở vùng Tuyết Sơn, chúa tế của núi non, gần hồ Razhakàra. 


Nhờ các công đức thiện sự, nơi đó hiện ra cho nàng một lâu đài tuyệt mỹ làm toàn bằng ngọc báu, khắp 
nơi đều đầy lạc thú hấp dẫn, lại có một hồ sen, giống như vườn thiên giới Nandana (Hoan lạc Viên). 


Toản thân nàng có màu vàng ròng, yêu kiều diễm lệ, được khéo điểm trang rất khả ái. Nàng cư trú tại 
lâu đài ấy không có nam nhân nào cả. Tuy thế, trong lòng nàng lại khởi lên ước vọng bầu bạn với nam 
nhân. 


Thế rồi nàng thả vài quả xoải xuống dòng sông, suy nghĩ: “Đây là một mưu kế”. Tất cả đều được hiểu 
như trong chuyện Hô Kannamunda (Chuyện 12, phâm lI). 


Trong trường hợp nảy, có một thanh niên sống ở Ba-la-nại thấy trên sông Hằng một quả xoài và muốn 
biết nguôn gốc của nó. Vì vậy, đi theo dòng chàng tìm kiếm được đối tượng của mình ở tận nơi cư trú 
của nàng. 


Nàng hân hoan đón tiếp chàng vào nhà nàng và khi chàng đã nhìn thấy mọi vẻ nguy nga lộng lẫy của nó, 
chàng ngâm kệ hỏi nàng: 


1. Nàng đi lên đến một lâu đài 

Có cột trụ xanh biêc sáng ngời 

Kiêu cách muôn màu, phong phú quá, 

Ở đây tiên nữ thật hùng oai, 

Trông nàng chăng khác vâng trăng sáng 
Wăng vặc tròn quay ở giữa trời. 


2. Da nàng quả thật giống vàng ròng, 
Hình dáng huy hoàng đẹp mát trông, 
n tọa trên ngai cao lột định, 

Cô đơn vì thiêu bóng lang quán. 


3. Chung quanh nàng có đủ hồ sen, 
Nhiễu loại hoa sen trắng mọc chen, 
Cái phú đáy hỗ, quanh bến nước 
Bằng vàng, chẳng thấy lắm bùn đen. 


4. Thiên nga xinh đẹp thỏa lòng mo, 
Bơi lội chung quanh mặt nước hồ; 
Khi tụ họp, kêu âm ÿ quả, 

Vui tai như tiêng trồng rung to. 


3. Huy hoàng rực rõ bóng thuyên quyên, 
Nàng dựa mình trên một chiếc thuyên, 
Mí mắt VỎng Cung đang tỏa sáng, 

Giọng cười, tiêng nói thật êm đêm, 

Tứ chỉ nàng thập phân thanh lịch, 

Nàng rạng ngời trong vẻ diệu huyền. 


6. Lâu các nàng không chút bụi trần, 
Có vườn tiên lạc thủ vô ngắn, 
Hiện thán hạnh phúc gia tăng mãi, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 236 of277 


Đang đứng ở trên khoảng đất bằng, 
Tiên nữ có dung nhan tôi thăng, 
1a mong hưởng lạc thú cùng nàng. 


Nàng ngâm kệ đáp lời: 


7. kàm nghiệp nào mang quả đến đây, 
Trí chàng hãy hướng đến nơi này, 

Hoàn thành những nghiệp nào sanh quả 
Có thể nhận ra ở chôn này. 

Nhờ cách ấy, sau chàng sẽ Š được 

Thiệp là tiên nữ thích vui vậy. 


Khi chàng trai nghe xong lời của nàng quỷ thần, chàng trở về cõi người. Tại đó chàng quyết tâm quán 
tưởng đên nơi kia và do kết quả ây, chàng thực hành nhiêu thiện nghiệp. Chăng bao lâu chàng từ trân và 
tái sanh tại nơi ây gân bên nàng. 


Các vị kết tập Kinh điển ghi vần kệ cuối cùng kế lại chuyện chàng cộng trú cùng nàng: 


ổ. “Mong vậy!” Chàng trai vội đáp lời, 
Rồi chàng tạo các nghiệp trên đời 
Phát sinh kết quả về nơi nọ, Ộ 

Khi đã làm xong phước nghiệp rồi, 
Chàng được tải sanh vào chôn ây 
Cùng nàng bấu bạn cảnh bông lai. 


4. (29) Chuyện Rơm Trấu (Bhusa) 
Trong lúc đang trú tại Sawa/h¡ (Xá-vệ), bậc Đạo Sư kê chuyện này liên hệ đến bốn nøạ quý. 


Trong một ngôi làng nọ không xa S¿vøí/h¡, một gian thương kiếm kế sinh nhai bằng cách đong lường 
dối trá và các phương pháp bắt lương khác như pha trộn tạp chất vào lúa gạo. Vợ, con trai, con dâu kẻ ấy 
cũng gian ác như các vần kệ kế lại. 


Khi tái sanh làm ngạ quỷ ở rừng ƒ7zđhya, nỗi thông khổ của chúng đều được nói ra đây. 


Bấy giờ Tôn giả Mahà-Moggallàna đang đi du hành qua vùng núi đồi, một hôm đến tận nơi ấy, thấy 
chúng, liên hỏi chúng đã tạo các ác nghiệp nào: 


1. Tên này ăn trấu, nọ ăn rơm, 

Trong lúc ngươi ăn phán đảng nhờm, 
Còn nữ quỷ này ăn thịt nó, - 

Quả gì nghiệp ấy thật kinh hôn? 


Đề đáp lời Trưởng lão, vợ kẻ gian thương giải thích các hạnh nghiệp do chúng đã tạo nên: 


2. Tên này đánh mẹ thuở xưa xa, 
Tên nọ bản buôn chăng thật thà, 
Còn nữ quỷ này ăn thịt nó, 
Đánh lừa với vọng ngữ gian tà. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 237 of277 


3. Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Tôi là 'Igười vợ, chủ gia đình, 

Đem tài săn giấu người chán chánh, 
Cũng chẳng hê cho chút để dành. 

Tôi đã giáu che bao của cải, 

Còn buông lời dối trả gian mạnh: 

“Nếu tồi cất giấu gì trong đó, 

Thì phẩn là lương thực của mình”. 


4. Do kết quả từ việc trước đây, 

Cùng lời dồi trá của tôi vây, 

Bữa cơm tôi có mùi ñgon ñisof 

Đã hóa thành phân thối thế này. 

5. Hành nghiệp nào đều có quả mang, 
Vì hành nghiệp chẳng tự tiêu tan, 

Nên tôi ăn uống phân dơ bẩn 

Giỏi bọ hôi tạnh thật đảng nhàm. 


Khi đã nghe xong lời của nữ ngạ quý, Trưởng lão liền kế lại chuyện lên Đức Thế Tôn, Ngài lấy đó làm 
đê tài thuyêt pháp. 


5. (30) Chuyện Chàng Trai (Kumàra) 


Tại Sàva/(hi (Xá-vệ), nhiều đệ tử tại gia trở thành hội chúng nghe pháp, xây dựng trong thành phố này 
một ngôi đình lớn rồi cúng dường thực phẩm lên bậc Đạo Sư và Tăng chúng. 


Một người phản đối những gì đem dâng cúng các “Sa-môn trọc đầu”. Mẹ y xin sám hối với Đức Thế 
Tôn và cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con trai bà từ trần chắng bao lâu sau đó và tái sanh làm con 
một kỹ nữ sang trọng. 

Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa địa. Tại đó hài nhi được công 
năng thiện nghiệp của chính nó bảo vệ nên không bị ai phá hại, cứ năm ngủ ngon lành như trong lòng 


mẹ. 


Chuyện kể rằng chư thần linh đã chăm sóc nó. Thế rồi khi Đức Thế Tôn với lòng đại bi, thức dậy từ 
sáng sớm, dùng Phật nhãn quán sát thế gian, Ngài thấy bé trai này và đi đến nghĩa địa. 


Nhiều người tụ tập lại, bảo nhau: 

- Bậc Đạo Sư đã đến đây chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chốn này. 
Rồi họ thưa Ngài: 

- Bạch Thế Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gì trong đời trước? 

Đức Phật liền kể chuyện cho họ nghe. 


Sau đó một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 238 of277 


- Trước sự hiện diện của chính Đức Thê Tôn, con xin nhận đứa trẻ này làm con. 
Đức Thê Tôn trở vê tinh xá với lời sau: 
- Đứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiêu người. 


Sau khi người ấy từ trần, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc bố thí cùng nhiều thiện sự 
khác. 


Chư vị kêt tập Kinh điên nên vân đê này qua sáu vân kệ sau: 


1. Kỳ diệu thay tri kiến Phật-đà, 
Cách Ngài tiên đoán nghiệp người ta, 
Bao người đã tạo nên công lớn, 

Lm kẻ ít gây thiện nghiệp mà. 


2. Cậu bé bị quảng bỏ nghĩa trang, 
Bu tay, sống sót cả đêm trường, 
Không thân hay rắn làm thương tồn, 
Vì phước nghiệp từ kiếp trước mang. 
Bây chó liêm đôi chân cậu bẻ, 

Qua diễu, sơn cầu chỉ đi ngang. 


3. Đàn chim đã tẩy, sạch đồ dơ, 

Bây qua lau đôi mất trẻ thơ, 

Chẳng có người chăm lo bảo hộ, 

Cũng không hương cải, thuốc đem cho. 


4. Chúng chẳng biết đâu đến mặt trăng 
Kết giao với nguyệt điện, cung Hằng, 
Cũng không rải hạt cầu may mãn 

Cho trẻ đọa trong cảnh khôn cùng, 

Đã bị mang đi đêm tôi nọ, 

Quăng vào nghĩa địa ở trong rừng. 


3. Hải nhỉ áy được cả chư thân 
Đảnh lễ, cùng bên các thế nhân 
Thấy trẻ cựa mình như một đồng 
Sanh tó, Irong cảnh ngộ nguy nan, 
Chỉ còn sức sông thêm đôi chút 
Khi Đại Trí Nhân thấy, bảo rằng: 
“Đứa trẻ này nhờ tài sản lớn 

Sẽ thành đại phú hộ trong vùng ”. 


Các đệ tử tại gia hỏi: 


6ó. Hạnh nguyện nào đây của trẻ thơ? 
Tu hành gì cuộc sông bây giờ? 

Vì sao thiện nghiệp này sanh quả, 
Khi họa như váy đã xảy ra 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 239 of277 


Cho trẻ, rồi ngày sau hưởng thọ 
Uy quyên đáy phú quý vinh hoa? 


Bấy giờ cách Đức Thế Tôn tuyên thuyết khi nghe các đệ tử tại gia hỏi, được các vị kết tập Kinh điển 
trình bày như sau: 


7. Những người kia đã cúng Tăng-già, 
Với (hượng thủ là Đức Phát-đà, 

Dịp ấy, trẻ không đông ý ý kiến 

Buông lời thô lỗ, chẳng ôn hòa. 


ở. Từ khi xua đuổi ý như trên, 
Hỷ lạc về sau, trí thản nhiên, 
Dâng cúng suốt tuần phân cháo gạo 
Đức Nhự Lai trủ tại Kỳ Viên. 


9. Áy nguyện đời xưa của trẻ thơ, 
Còn đời tu tập chính báy giỏ, 

Thiện hành kia đã mang thành quả, 
Khi họa như vậy đã xảy ra 

Cho trẻ, rồi vỀ sau hưởng thọ 

Uy quyên đây phú quỷ vinh hoa. 


10. Chàng sống đời trường thọ bách niên, 
Hưởng bao niêm lạc thú vô biên, 

Đến khi hủy hoại thân phàm tục, 

Được tái sanh đồng trú cõi thiên. 


6. (31) Chuyện Ngạ Quỷ Serinì (Serini) 
Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại .Jefavana (Kỳ Viên). 


Tương truyền ở quốc độ Kzz„ (Câu-lâu) tại thành phố #afhinipura có một gái giang hồ tên là Serinì. 
Khi dân trong thành chào đón chư Tăng đên thuyêt pháp, họ thúc giục nàng: 


- Nàng hãy đến cúng dường chư Tăng để tạ ân. 
Nàng từ chối đáp: 
- Sao tôi lại phải cúng dường lễ vật cho các Sa-môn trọc đầu này chứ? Sao tôi lại phải từ bỏ một thứ gì 


đó vì con người vô dụng ấy? 


Khi từ trần, nàng tái sanh làm một nữ ngạ quỷ ở sau hào lũy của một tường thành nơi biên địa. Thế rồi 
một cư sĩ tại gia từ thành Hanhinipura đến vùng thành lũy này đề buôn bán, vào lúc rạng đông đi ngang 
hào lũy đề điêu hành công việc, trông thấy nữ ngạ quỷ liền hỏi, qua vần kệ: 


TT rắần truông và xấu xí hình dung, 
Hóc hác, và thân thể nổi gân 
Người ôm yêu, xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện đên đây chăng? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 240 of 277 


Nữ ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, 
Thân dán khôn khô của Diêm Vương, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


VỊ cư sĩ ngâm kệ hỏi: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khâu, ý, thân đã thực thi? 

Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã tạo 
Từ đáy tới cảnh giới âm ty? 


Nữ ngạ quỷ đáp lại vần kệ: 


4. Con đã ấi quanh bến tắm công, 
Lang thang suốt cả mửa tuân trăng. 
Mặc dù bô thí là công đức, 

Con chẳng cho mình chỗ trú thân. 


5. Khi con khát nước, đến dòng sông, 
Sông nước trở thành bãi trồng không; 
Những lúc năng, con ngôi bóng mái, 
Tàng cây lại hóa nóng bừng bừng. 


6. Cơn gió như thiêu đốt, lửa hông, 
Thổi ào lên khắp cả thân con, 

Nhưng con xứng đáng nhiều đau khổ 
Hơn thế này, Tôn giả đoái thương. 


7. Xin Tôn giả đến Hat-pu-ra, 
Và kế chuyện ngay với mẹ già: 

“Ta đã thấy con bà thuở trước, 
Thân dân khôn khổ cõi Diêm-la. 
Vì nàng đã phạm hành vi ác, 
Từ cõi đời đi đên cõi ma ”. 


ð. Giờ đây con có món fw rang 
Để dành lên đến bốn trăm ngàn, 
Con không hê nói cho ai biết, 
Con đã giáu ngay đưới tọa sàng. 


9. Xin mẹ con dâng lễ cúng dường, 
Phước phân hôi hướng đên tên con, 
Chúc bà được sông đời trường thọ; 

Khi mẹ con dâng lê cúng dường, 

Hồi hướng VỀ con phân phước đức, 
Thỏa nguyên, con hạnh phúc hân hoan ”. 


Trong lúc nữ ngạ quỷ kê chuyện này, vị ây chú ý lăng nghe lời nói, và vê sau, khi đã làm xong công 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 241 of277 


việc, vị ây đên kê chuyện kia cho bà mẹ nó. 
Các vị kêt tập Kinh điện ghi lại các vân kệ sau: 


10. Người áy thuận lòng, vội nói ra: 
“Được rồi!” và đến Hat- -DH-74, 

Nói: “Ta đã thấy con bà đó, 

Khốn khổ, thân dân cõi Dạ-ma. 

Vì đã tạo nên điêu ác nghiệp 

Từ đời này đên cõi tà ma ”. 


TỊ. Dịp kia, nàng đã bảo cùng 1a: 
“Xin kế chuyện ngay với mẹ giả: 

Ta đã thấy con bà thuở trước 

Thân dân khôn khổ cõi Diêm-la. 

Vì nàng đã phạm hành vì ác, 

Từ cõi đời đi đên cõi ma ”. 


12, Giờ đây nàng có món tư Irang 
Để dành lên đến bốn trăm ngàn, 
Nàng không hê nói cho ai biết 
Nàng đã giáu ngay dưới tọa sàng. 


13. Xin mẹ nàng dâng lễ cúng dường, 
Phước phần hồi hướng đến cho nàng, 
Chúc bà được sông đời trường thọ; 

Khi mẹ nàng dâng lê cúng dường, 

Hồi hướng VỀ nàng phân phước đức, 

Thỏa nguyên, nàng hạnh phúc hân hoan ”. 
14. Do vậy, bà dâng lễ cúng dường 
Phước phần hồi hướng đến tên nàng, 

Tức thì nữ quỷ liên an lạc, 

Hạnh phúc, dung nhan đẹp lạ thường! 


Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liên cúng dường Tăng chúng như nàng ước nguyện và hôi hướng 
công đức vê nàng. 


7. (32) Chuyện Người Săn Nai (Migaludda) 

Đức Thế Tôn kê chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. 

Ở thành Râ/agaha (Vương Xá) có người thợ săn kia sống bằng cách săn bắn và giết hươu nai suốt ngày 
đêm. Tuy nhiên, y lại có một bạn thân là cư sĩ tại gia thường khuyên răn y, nhưng y chỉ nghe theo một 
phần. Do đó, y tái sanh làm quỷ thần ở trong lâu đài. 


Tôn giả Trưởng lão Narada thây quỷ và ngâm kệ hỏi: 


T, Chàng nay là một đẳng nam nhỉ, 
Hầu cận đủ nô bộc, nữ tỳ, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 242 of277 


Đêm tối, sáng ngời bao dục lạc, 

Ban ngày phải chịu lắm sâu bi, 

Như vây do ở trong tiễn kiếp 

Chàng đã tạo nên các nghiệp gì? 

Quỷ này giải thích các nghiệp đã làm: 


2. Trong thành Vương Xá, nước non xinh, 
Xưa tại Đa Sơn, cảnh hữu tình, 

Tôi kẻ sản nai, lòng độc ác 

Với bàn tay vậy máu vì mình. 


3. Giữa loài vô hại ở trong rừng 
Tôi quần quanh với trí bạo hung, 
Luôn thấy lạc hoan khi giết hại 
Những con vật ấy, thật buông lung. 


4. Mặc dù tôi bản tính như vây, 
Tôi có bạn thân thiết lắm thay, 

Cự sĩ tại gia lòng mộ đạo 

Tín thành, lần mân với tôi đây, 
Cản ngăn tôi, đã nhiêu lần nói: 
“Đừng tạo hành vi ác thế này”. 


5. “Bạn hỡi, đừng nên tạo ác hành, 
Sợ răng sẽ gặp cảnh không lành, 
Nêu mong hạnh phúc khi thân hoại, 
Đừng thích thú vì việc sắt sanh ””. 


6. Mặc dù nghe lý lẽ khuyên can 

Của chính người đây, một bạn vàng 
Thương xói, mong tôi nhiễu hạnh phúc, 
lôi không tuán Giáo pháp hoàn toàn, 
Vì từ lâu đã tìm vui thú 

Việc ác, nên không có trí quang. 


7. Lần nữa, chính là bậc trí nhân 
Xót (hương, dạy bảo phải điều thân: 
“Ban ngày nêu sát sanh ”, chàng dặn, 
Đêm tối, phải điều phục phát tâm!”. 


ở. Vì vậy ban ngày tôi sát sanh, 

Về đêm, tôi chê ngự thân mình, 
Giờ đây, dạo bước trong đêm lôi, 
Nhưng sáng ngày tôi chịu khô hình. 


9. Nhờ thiện hành, tôi hưởng một đêm 
Với bao lạc thủ của thân tiên; 

Ban ngày bây chó ngao ùa tới, 

Nhảy vọt khắp nơi xé xác liên! 


10. Những người nào nhất mực tỉnh cần, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 243 of277 


Lời Thiện Thệ tuân thủ quyết tâm, 
Sẽ đạt vẹn toàn Bái tử giới, 
Niêt-bản, là trạng thái siêu nhân. 


8. (33) Chuyện Người Săn Nai Thứ Hai (Dutiyaludda) 
Đức Thế Tôn kê thêm chuyện này nữa trong lúc đang trú tại Veiuvana (Trúc Lâm). 


Tương truyền tại Rajasaha một người thợ săn trẻ tuổi kia, mặc dù giàu có, vẫn rời bỏ mọi lạc thú giảu 
sang và đi săn hươu nai suốt ngày đêm. Kẻ ấy cũng theo lời khuyên của một vị ộrưởng lão khi có người 
bạn cư sĩ khân cầu, và từ bỏ việc đi săn ban đêm, nên nhận quả báo ở đời sau giống như chuyện trên. 


Trưởng lão Nảàrada hỏi quỷ ây qua các vân kệ sau: 


1. Trong tòa cao ốc, một lâu đài, 
Trên tọa sàng, lông thú phủ ngoài, 
Năm thứ đàn tơ đang nhẹ trồi, 
Lông chàng thích thú nhạc Êm tai. 


2-3. Ban ngày vào lúc mới hừng đông, 
Chàng bị đuối ra tận nghĩa trang, 

Và phải chịu bao điều thông khổ, 
Nghiệp nào đã tạo ác về thán, 

Về lời, hay ý rong tiên kiếp, 

Nay chịu khổ này có phải chăng? 
Sau đó quỷ liễn kề chuyện sau: 


4. Trong thành Vương Xá thật xinh tươi, 
Cổ lũy Đa Sơn cảnh tuyệt vời, 

Tôi chính thợ săn trong kiếp trước, 
Buông lung, tôi thích thú vui chơi. 


3. Mặc dù tôi bản tính hung tàn, 

Tôi có bạn thân, cận sự nam, : 

Mộ đạo, tín thành, thường đón tiêp 
T-kheo, đệ tử đức Cô-đàm, 

Viêng thăm gia quyên; chàng thương xót 
Ngăn cản tôi, và ván bảo ban: 


6-10. (Giống các vẫn kệ 5-10 ở chuyện trước). 
9. (34) Chuyện Những Phán Quyết Gian Dối (Kùtavinicchayika) 


Trong lúc bậc Đạo Sư đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm), ngài kể chuyện này liên quan đến những phán 
quyết gian dôi. 


Thời ấy, vua 8ửmbisàra (Tần-bà-sa) hành trì Trai giới (Bồ-tát giới) sáu ngày. mỗi tháng. Nhiều người 
theo gương vua giữ giới. Nhà vua thường hỏi những người thỉnh thoảng vào triêu kiên: 


- Này, khanh có hành trì ngày trai giới hay không hành trì? 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 244 of 277 


Thế rồi có một người kia đã được bố nhiệm làm phán quan, một kẻ lừa dối, bất lương, thường nhận hồi 
lộ và hung bạo nhưng lại sợ nói ra: “Tôi không phải là người giữ giới”. Vì vậy, y nói: 


- Tâu Đại vương, hạ thần có Ø1Ữ BIỚI. 

Khi đã ra về sau buổi triều kiến vua, một người bạn hỏi y: 

- Này hiền hữu, hiền hữu có giữ giới gì hôm nay chăng? 

Y đáp: 

- Này hiền hữu, vì sợ hãi nên tôi đã nói thế lúc yết kiến đức vua, chứ tôi không giữ giới. 

Sau đó người bạn bảo y: 

- Nếu chỉ còn nửa ngày trai giới thì hôm nay bạn hãy giữ như vậy. Hãy phát nguyện giữ giới đi. 


Y đồng ý, trở về nhà, rửa mặt và chuyên tâm giữ giới. Đêm ấy y vừa về đến nhà thì mạng sống bị gián 
đoạn vì một cây cột đỗ xuống từ ngôi nhà ọp ẹp của y trong một cơn gió mạnh. 


Ngay sau khi chết, y tái sanh làm một quỷ thần trong lâu đài ở vực sâu dưới núi. Dù y chỉ giữ nửa ngày 
trai giới trong một đêm thôi, y vẫn được phước báo với một đoàn tùy tùng gồm mười ngàn tiên nữ hộ 
tổng và hưởng lạc thú thần tiên, nhưng do quả báo từ các phán quyết gian dối và nói láo kia, y tự lấy tay 
móc thịt trên lưng mình và xé ra ăn. 


Khi Tôn giả Nàrada từ đỉnh núi Linh Thứu đi xuống, thấy y, liền hỏi qua bốn vần kệ: 


1. Ngươi đội tràng hoa, miện, vòng vàng, 
Tự chỉ ngươi tâm ướt chiên-đân, 

Trông ngươi có dáng đáy thanh thản, 
Ngươi giống mặt trời rực ảnh quang. 


2-3. Đoàn thị nữ này hộ tổng ngươi, 
Mười ngàn tiên nữ rất xinh (tươi 

Đeo vòng vỏ ốc và trang điểm 

Tâm lưới vàng kia lấp lánh hoài, 
Hình dáng ngươi gây niêm cảm phục, 
Ngươi đáy quyên lực thật hùng oal. 


4. Tay ngươi móc thịt ở lưng ä ăn, 

Ác nghiệp nào do khẩu, y, thân 

Đã tạo? Giờ đây ngươi cấu xé 

Thịt lưng mình bởi nghiệp nào chăng? 
Quỷ này kê chuyện mình qua bồn ván kệ: 


9. Tôi hành động giữa cõi phàm trần 
Đem tồn hại cho chính bản thân 
Bằng cách vụ oan và vọng ngữ, 

Dối lừa và phỉ bảng tha nhân. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 245 of277 


6. Tại đó, xưa tôi họp việc chung 
Đến khi tôi phải nói chân ngôn, 
Thì tôi bài bác điễu công chánh, 
Và lại quay về việc dối gian. 


7. Vậy người nào phỉ bảng tha nhân 
Sẽ phải tự mình xé nát thân, 

Như chính hôm nay tôi phải chịu 
Tự mình lấy thịt ở lưng ăn. 


ở. Nà-ra-da đã thấy điễu này: 

Bị mắn là người nói thăng ngay. 
Đứng phỉ báng, buông lời dôi trả, 
E ngài sẽ xẻ thịt lưng vây! 


10. (35) Chuyện Khinh Khi Xá Lợi (Dhàtuvivanna) 
Khi Đức Thế Tôn diệt độ tại Kusinara (Câu-thi-na), ở Lâm Viên Upavaffana trong rừng Sàla song thọ, 
và sau khi việc phân chia xá lợi đã hoàn thành, vua 47àfasaffu (A-xà- -thế) nhận phần của mình xong, liền 


làm lễ cũng dường suốt bảy năm bảy tháng bảy ngày. 


Nhưng có tám vạn sáu ngàn người, vì không có lòng tin và đây tà kiên từ lâu, đã mê lâm và có nhiêu 
vọng tưởng điên đảo, cho nên dù đã sông trong một hoàn cảnh an lành, cũng tái sanh vào loài ngạ quỷ. 


Chính trong thành Vương Xá này, có bà vợ, con gái, con dâu của một phú gia kia với tâm thành tín đem 
hương liệu, vòng hoa và nhiều lễ vật khác khởi hành đi đến bảo Tháp xá-lợi, bảo nhau: 


- Chúng ta muốn đi cúng dường xá-lợi. 
Người gia chủ phỉ báng việc cúng dường này với những lời mạ ly: 
- Cúng dường đồng xương thì có ý nghĩa gì chứ? 


Song họ không quan tâm đến lời nói của kẻ ấy và ra đi. Khi từ trần họ tái sanh lên thiên giới, còn kẻ ấy 
tái sanh làm nøạ quỷ. 


Thế rồi một hôm, Tôn giả Ä⁄ahà-Kassapa vì lòng bi mẫn đứng tại khuôn viên bảo Tháp, ngâm ba vần kệ 
hỏi ngạ quỷ đã khinh thường xá-lỢI: 


1. Ngươi đang lơ lững giữa hự không, 
Ngươi thở mùi hôi thôi nặc nông, 

Sáu bọ đang đua nhau cấu xé 

Mặt người rách nát thôi vô cùng. 


2. Ngày xưa ngươi phạm ác hành nào, 
Nay chúng câm gươm mãi chém vào, 
Chúng rảy Cường toan khắp cả mặt, 
Thân ngươi, rồi cắt mãi, vì sao? 


3. Ngươi đã làm nên ác nghiệp gì 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 246 of 277 


Do từ thân, khẩu, ÿ tư duy? 
Hành vi nào kiêp xưa gây tạo, 
Nay phải chịu đau khô cực kỳ? 


Ngạ quỷ đáp lại như sau: 


4. Trong thành Vương Xã thật xinh tươi, 
Cổ lũy Đa Sơn, cảnh tuyệt vời, 

Tôn giả, tôi là người đại phú 

Bạc vàng thóc lúa khắp nơi nơi. 


3. Vợ tôi, con gái, vợ con trai 

Đem đủ sen xanh, các đóa lài, 
Cùng với dáu thơm dâng bảo Tháp, 
Tôi ngăn cản họ mãi không thôi. 
Đó là ác nghiệp ngày xưa áây 

Đã được tạo ra bởi chính tôi. 


6. Tám vạn sáu ngàn bọn chúng tôi 
Chịu bao đau khô chăng riêng di, 
Vì tôi khinh việc người dâng củng 
Bảo Tháp, nay tôi chịu khô hoài. 


7. Vậy người nào lộ vẻ hung tàn, 
Khi Thánh lê đang được cúng dường 
Lên bảo Tháp tôn vinh xá-lợi, 

Xin Tôn giả cát tiêng khuyên can. 


ổ. Tôn giả nhìn kìa đảm mỹ nương 
Đeo vòng hoa đẹp khéo trang hoàng, 
Hưởng nhiễu phước báo vì dâng lê, 
Phú quỷ vinh hoa thật rỡ ràng. 


9. Khi các trí nhân thấy việc này 
Gây niêm cảm xúc, diệu kỳ thay, 
Họ liên sùng bái và tôn kính 

Bác đại hiện nhân ây chính ngài. 


10. Khi tôi rời cảnh ngộ thương đau, 
Và được làm người ở kiêp sau, 

Tôi sẽ tỉnh cần dâng lễ bái 

Cuúng dường Tháp xảá-lợi đài lâu. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 247 of277 


PHẨM IV 
PHẢM ĐẠI 


1. (36) Chuyện Vua Ambasakkhara (Ambasakkhara) 


Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại je/avana (Kỳ Viên) một vị vua dòng họ /cchavi mệnh danh 
Ambasakkhara, là một người không mộ đạo, có tà kiên, đang trị vì ở esai (Tỳ-xá-ly). 


Tại đó lại có một thương nhân chánh trực đã bắc cầu bằng những thanh gỗ chiên-đàn qua một đầm lây. 
Trái lại, cháu trai vị ây đã lấy trộm hàng hóa đem đến tiệm của chú, nên bị xử hình phạt đóng thân vào 
cọc. Người chú bị chặt đầu và hóa thành một địa thần cỡi ngựa thuần bạch, vào nửa đêm lại đến thăm 
cháu đang bị đóng cọc và bảo: “Hãy có sống thì hơn”. 


Bấy giờ vua Ambasakkhara muôn chiêm vợ của một thần dân, liền sai người ấy đi lấy đất đỏ và hoa 
súng đỏ ở một hồ sen cách xa kinh thành ba do- tuần, và buộc y phải trở vê trước khi trời tối nếu không 
sẽ bị giết. Đông thời vua ra lệnh đóng cổng thành trước khi trời tôi. Nhờ chư thần giúp đỡ, người kia 
đem đất đỏ và hoa súng đỏ về kịp trước khi trời tối, nhưng gọi công thành không được, y phải nhờ sự 
làm chứng của vị quý thần ấy. Sau đó vua đích thân đi gặp vị quỷ thần đề tìm hiểu sự việc. (Bồ sung Tập 
Sở). 


Các vân kệ này kê lại chuyện trên. Vân kệ đâu do các vị kêt tập Kinh điên đưa vào: 


1. Kinh thành dán chúng xứ Vaj-i, 
Tên gọi là thành T)ỳ-xá-ly, 

Tại đó có vì vua ngự frị, 
Am-ba-sa, tộc Lic-cha-Vvi, 

Khi nhìn, thầy quỷ ngoài thành ấy, 
Vua muốn biết, nên hỏi tức thì: 


2. “Kẻ này không có chỗ năm ngồi, 
Cùng chẳng hẻ đi tới, bước lui, 
Không thức uống ăn, quân áo mặc, 
Cũng không tỳ nữ, một mình thôi. 


3. Quyến thuộc thân bằng thuở đã qua 
Có lòng thương xót nó bây giờ, 

Song không có khả năng nhìn nó, 

Họ đã bỏ rơi nó thật mà. 


4. Kẻ nào sa sút chẳng ¡ thân bằng, 

Bạn bỏ rơi khi thấy khốn cùng, 

Hễ thấy phôn vinh, vây lấy bạn, 

Người đang hưng thịnh, lắm thân nhân. 


9. Khi hưởng thụ xong hết bạc vàng, 
Gia tài chắc đã phải tan hoang, 
Thân hình vấy máu đang rời rã 
Như hạt sương treo, đến số tàn. 


6. Với người đang chịu cảnh đau thương, 
Khủng khiếp trên cây cọc gỗ mun, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Vua hỏi: “Quỷ kia, sao lại nói: 
Ngươi cán phải sông, sông thì hơn?” 


Quỷ thần: 


7. Người này trên cọc chính thân nhân, 
Tôi nhớ kiếp xưa ở cõi trần, 

Nên đã xót thương khi thấy nó 

Phải vào địa ngục bởi tà tâm. 


ổ. Lic-cha-vi chúa thượng, từ đây 
Kẻ đã tạo ra ác nghiệp này 

Vào ngục tải sanh đây khủng khiếp, 
Nóng bừng, gay gái, hãi kinh thay. 


9. Ngay cải cọc kia đủ mọi ¡ phân, 
lót hơn địa ngục. biết bao lấn, 

Uóc mong nó chẳng sa vào ngục 
Gay gấit, kinh hoàng, thát khô thân. 


10. Nếu kẻ ấy nghe tôi nói vây, 
Nó đây sâu khổ, tắt hơi ngay, 
Cho nên trước nó tôi không nói, 
E chỉ vì tôi nó bỏ thây. 


Quân vương: 


TỊ. Vụ án người này fa biết qua, 
Song ta muôn hỏi chuyện thêm mà, 
Nêu ngươi cho phép, ta xin hỏi, 
Song chớ giận hờn với chúng ta. 


Quỷ thần: 


12. Việc áy tôi xin hứa thật lời, 
Chuyện này không kể với người đời 
Không có tín tâm vào Đạo pháp, 
Dù tôi không muôn, hãy tin tôi; 
Hỏi ngay những việc gì ngài muôn, 
Tôi sẽ đáp tùy sức đó thôi. 

Quân vương: 
13. Những gì ta thấy tận mắt ta, 
Uớc mong ta ẩủ tín tâm mà, 
Nêu không tin dâu khi ta tháy, 


Áy việc riêng ta, hỡi Dạ-xoal 


Quỷ thần: 


Page 248 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 249 of277 


14. Tôi đã được ngài hứa thủy chung, 
Khi ngài nghe pháp hãy thành tâm, 
Đi tìm trí kiến cao hơn nữa, 

Với trí chẳng ô nhiễm, sáng trong. 
Những pháp ngài chưa nghe hoặc đã, 
Tôi đếu muốn nói hệt cho thông. 


Quân vương: 


15. Trên ngựa trang hoàng, ngươi đến đây 
Tìm người bị đóng cọc phanh thây, 

Đáy là phong cách ngươi đi lại, 

Kỳ diệu và cao quỷ hiển bày. 

Do bởi nghiệp nào xưa đã tạo 

Mà nay được phước báo như vây? 


Quỷ thần: 


1ó. Chính giữa kinh thành 1)-xá-Ìy, 
Xuyên qua đầm ở khoảng đường ẩi, 
Có nơi nọ cực kỳ nguy hiểm, 

Với dạ tín thành, một bữa kia, 

Tôi lấy gỗ ) chiên- đàn trắng bạch 
Bắc qua chỗ ấy có nê chỉ. 


17. Sau đó chúng tôi đặt bước chân, 
Chúng tôi và những kẻ qua đường, 

Đây là phương tiện rất kỳ diệu, 

Xứng đáng được chiêm ngưỡng giữa trần, 
Do chính nghiệp ngày xưa đã tạo, 

Giờ đây đem phước bảo cho thân. 


Quân vương: 


18. Hình dáng ngươi soi sảng mọi phương, 
Khắp nơi đêu pháng phất mùi hương. 

Nhà ngươi có cả thân thông lực 

Của một Dạ-xoa lực đị thường. 

Nhưng việc gì xưa đem kết quả 

Nhà ngươi nay phải chịu trần truông? 


Quỷ thần: 
19. Luôn giữ tín tâm thoát hận sân, 
Nói lời từ tôn với tha nhân 
Việc xưa kia đã đem thành quả 


Hình dáng thần tiên mãi sáng bừng. 


20. Khi tôi lưu ý đến thanh danh 
Của những người an trủ Pháp hành, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 250 of277 


Tôi trịnh trọng trình bảy việc ấy, 
Việc xưa đem kết quả cho mình: 
Mùi hương tiên giới trên thân thể 
Liên tục thoảng đưa thát dịu lành. 


2L. Khi các bạn tôi tắm bến sông, 
1ôi đem quản áo giấu quanh vùng, 
Tôi không ác ý, thích đùa giỡn, 
Nay chịu trần truông thật khổ thân. 


Quân vương: 


22. Nếu ai làm ác để đùa nhau, 
Người bảo đây là quả kiêp sau; 
Song nếu ai làm không bỡn cợt, 
Thì người bảo kết quả nào đâu? 


Quỷ thần: 


23. Bắt cứ ai làm ác cô tâm 

Ngôn từ, hành động quả buông lung, 
Phải vào địa ngục sâu tăm tôi, 

Chắc chắn khi thân hoại mạng chung. 


24. Kẻ nào mong thể giới quang vinh, 
Tìm thích thú trong các thiện hành, 
Bồ thí, bản thân luôn chế ngự, 

Mạng chung vào thế giới thanh mình. 


Khi quỷ thần đã phân tích sơ lược các nghiệp quả, nhà vua không tin, bèn ngâm kệ: 


25. Tại sao ta phải tin điều này 

Là quả thiện hành, ác nghiệp đây? 
Việc đã thấy ta cân tín ngưỡng? 
Người nào thuyết phục được ta vẫy? 


Quỷ thần: 


26. Khi ngài đã mắt thấy tai nghe, 
Ngài hãy tin vào nghiệp quả kia, 
Nếu thiện ác đêu không hiện hữu, 
Sao người hạnh phúc, kẻ ê chế? 


27. Nếu chúng sanh không tạo thiện hành, 
Và gáy ác nghiệp giữa nhân sanh, 

Thì nhân quản, dẫu cao hay thấp, 

Chẳng có tai ương, hoặc phước lành. 


28. Nhưng bởi chúng sanh tạo thiện hành, 
Và gáy ác nghiệp giữa nhân sanh, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 251 of277 


Nên nhân quân, dẫu cao hay thấp, 
Đếu gặp tai tơng hoặc phước lành. 


29. Có hai loại nghiệp bảo trên đời, 
Ta phải hiểu ngay: Một hạng người, 
Được hạnh phúc, và người chịu khổ. 
Chư Thiên hưởng lạc thú trên trời, 
Song người ngu bị nhiều hành “hạ 
Khi thấy quả hai mặt chín muỗi. 


Khi được nhà vua hỏi: 
- Như vầy ngươi đã tin vào nghiệp quả, tại sao ngươi lại phải chịu cảnh khốn khổ này? 
Quỷ thần đáp: 


30. Không ai làm việc thiện vì tôi, 
Hồi hướng vỀ (ôi, chẳng có người, 
Dáng cúng áo, giường, đô ẩm thực, 
Nên tôi trần trụi, khô trên đời! 


Khi nghe quỷ thân ước muôn nhận đủ áo quân và nhiêu vật dụng khác, nhà vua bảo: 


3I. Quả thật giờ đây có cách nào 
Nhà ngươi được áo mặc hay sao? 
Nói cho ta biết về nguồn góc, 
Ta sẽ nghe lời tín nhiệm mau. 


Quỷ thần đáp: 


32. Có vị Tỷ-kheo Ở tại đây 
Kap-pi-ta ây chính danh này, 

Ngài chuyên Thiên định, và cao đạo, 
Giải thoái, điễu thân, ng cúng thay. 
Sống chế ngự mình bằng giới luật, 
An nhiên, đạt trí tối cao vây. 


33. Ngài vốn nói năng thật dịu hiển, 
Ôn tốn, nhỏ nhẹ, Siong êm đêm, 
Đón chào niềm nở đây chân thật, 
An tịnh trủ trong giới luật nghiêm, 
Xứng đáng cúng, dường nhiều lê vật 
Từ loài người đến cả chư Thiên. 


34. Thanh thản đoạn trừ lưới ác tâm, 
Chánh chân, vô ngã, lại ly tham, 

Ngài không CÓ tớc mong gì nữa, 
Chẳng có sanh y ở thế gian, 

Nên ngài giải thoái, tâm an tịnh, 

Tam mình chứng đãc thật vinh quang. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


35. Mặc dù quân chúng thấy hình ngài, 
Ngài chăng tiêng tăm, quen biêt ai; 
Dán chúng Bqt-kỳ thường ván gọi 
Ngài là bậc trí tuệ cao vời. 

Thiên thân biết rõ ngài ly dục, 

Người có tín tâm sông ở đời. 


36. Nếu chúa thượng dâng lễ cúng ngài 
Và đem công đức hướng về tôi, 

Một, hai bộ áo do ngài nhận 

Cũng đủ cho tôi có mặc rồi. 


Quân vương: 


37. Bậc ẩn sĩ kia đang ở đâu? 
Chúng ta yết kiên ở phương nào? 
Hôm nay ngài đánh tan nghỉ hoặc, 
Tà kiên giăng đáy tự báy lâu. 


Quỷ thần: 


38. Ở Kap-pi-na, ngài tọa thiển, 
Được bao quanh bởi các thán tiên, 
Ngài đang thuyêt pháp, ly sân hận, - 
Chân chánh như danh tiêng đã truyên. 


Quân vương: 


39. Ta ấi làm việc ấy giờ đây, 
1a sẽ dâng y án sĩ này 

Khi bộ y kia ngài đã nhận, 
Thì ngươi sẽ có áo quân ngay. 


Rôi cả hai cùng đi đên chô ây và quỷ thân nói: 


40. Với người xuất thế, bản thán tôi 
Không yết kiên khi chăng đúng thời. 
Chúa thượng, giờ đây không thích hợp. 
Đúng thời, hãy viếng chỗ ngài ngồi. 


Các vần kệ sau do chư vị kết tập Kinh điển ghi: 


41. Khi quỷ thần vừa nói vậy xong, 
Nhà vua được cả đám tùy tùng 
Đưa về lại chốn kinh thành ấy, 

Từ thất của vua ở hậu cung. 


42. Từ đó, thực hành giới tại gia, 
Nhà vua tắm gội, chọn từ nhà 


Page 252 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


ân Sĩ: 


Xiêm y tám bộ và đi cúng, 
Được đám tùy tùng hộ tổng ra. 


43. Khi nhà vua đến tận nơi này, 
Thấy ẩn sĩ tâm thanh tịnh đây 
Đã trở về sau thời khất thực, 

An nhiên, tĩnh tọa dưới gốc cây. 


44. Đúng lúc vua đi vết kiến ngài, 
Ván an sức khoẻ, sông an Vui; 
“Lic-cha-vi áy là thân tộc, 

T)-xá-ly thành, đát nước tôi, 

lôi chính A4m-ba-sa, tộc trưởng, 
Mong ngài hoan hỷ, kính thăm ngài. 


45. Tôn giả, xin ngài hãy nhận ngay 
Tám y tốt đẹp cúng dâng này, 

Để ôi có thể đây an lạc, 

Vì mục đích này tôi đên đây. 


46. Sa-môn ẩn sĩ, dẫu từ xa, 

Đếu phải tránh cung điện của vua, 
Nơi đó, bao nhiêu bình bát vỡ, 
Thây tu bị xé áo cà-sa! 


47. Nhiều người khác đắm đá kinh sao, 


Như búa, Tỷ-kheo phải ngã nhào, 
án sĩ xuất gia mang tôn hại, 
Chính tay ngài đã biết là bao! 


46-49. Dâu mè, đệm cỏ chẳng hê ban, 
Chẳng chỉ dùm ai lạc bước đẳng, 

Từ một người mù, ngài lấy gậy 

Ngài vừa phóng dật, lại xan tham; 
Báy giờ vì lÿ do nào vậy, 

Băng cách nào ngài muốn phát ban? 


Quân vương: 


30. Tôn giả, tôi công nhận thật ngôn, 
Tôi làm thương tôn các Sa-môn, 

Tôi mong đùa giỡn, không tà ÿ, 

Việc phạm lôi xưa thật bạo tàn. 


51. Kẻ kia làm ác để bông lơn, 
Hạnh phúc nó không được vẹn toàn, 
Nó nhận khô đau, dẫu trẻ tuổi, 

Số phân nó phải chịu trần truông, 
Còn gì khốn đồn hơn cho nó 


Page 253 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


ân Sĩ: 


Chính việc này đây có phải không? 


52. Tôi thấy nó mang nặng lỗi lâm, 
Nên tôi dâng lê vật, Tôn nhân, 

Xin ngài nhận tám y tôi cúng 

Hồi hướng về cho vị quỷ thần. 


53. Bồ thí, dĩ nhiên được nhận mà, 
Uớc công vô lượng với nhà vua, 
Nay tôi nhận tắm y ngài tặng, 
Mong lễ vật hôi hướng Dạ-xoa. 


34. Rồi vua nhấp nước tự bàn tay 
Để tây trần và dâng cúng ngay 
Tám bộ y lên ngài Trưởng lão: 
“Uớc mong y được nhận như vây! 
Và hãy nhìn xem thân đại lực 

Mặc nhiều quần áo thỏa lòng thay! 


59, Tức thì vua thấy chính thân nhân 
Tâm ướt dâu tỉnh chất gỗ trầm, 

Hình dáng cao sang, dòng quý tộc, 
Cõi trên lưng tuán mã oai hùng, 
Điểm trang y phục huy hoàng quả, 
Được hộ tổng và đạt lực thân. 


56. Với niêm vui sướng, dạ hân hoan, 
Khuôn mặt vui tươi, hạnh phúc tràn, 
Vì thây nghiệp mình đem quả lớn, 
Vua vừa nhìn tận mắt hoàn toàn. 


57. Vua bước lên và nói với thân: 
“Từ nay fq cúng các Sa-môn, 

1a không có vật gì không cúng, 
Đại quỷ, ngài là bậc cứu nhán ”. 


Quỷ thần: 


3đ. Chúa thượng cho tôi hưởng phước ân 


Cứng dường đâu có phải hoài công, 
Phân tôi sẽ tạo tình băng hữu 
Giữa một phi nhán với thê nhân. 


Quân vương: 


59. Ngài là quyến thuộc lần thân bằng, 


Chánh đạo, nơi "Hương tựa, hộ thân! 
Ta khẩn câu ngài và đảnh lễ 
Ta mong được tái ngộ thân nhân. 


Page 254 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 255 of277 


Quỷ thần: 


60. Ví thử ngài làm mắt tín tâm, 
Thích nhiễu tà kiên, hóa xan tham, 
Và trong trạng thái tà tâm áy 
Ngài được gặp tôi để vấn an, 

Tôi sẽ chẳng cùng ngài nói chuyện, 
Dâu tôi thấy mặt, hỡi quân vương! 


61. Còn nếu ngài tôn trọng Pháp chân, 
Hán hoạn bồ thi, tự điều thân, 

Là nguồn cung cấp cho fu sĩ, 

Nếu có duyên may gặp quỷ nhân, 

Và nếu tôi đây nhìn thấy mặt, 

Thì tôi sẽ đáp lễ ân cần. 


62. Mau thả người ra khỏi cọc này, 
Vì ta thân thiêt chính nhờ đây, 

Tôi đang nghĩ đến người đau khổ, 
Nay đã kết giao tại chốn này. 


63. Và nếu người này được thoát thân, 
Sẽ làm thiện nghiệp rất tỉnh cân, 

Ngày sau thoát ngục sâu tăm tối, 

Thiện nghiệp đều mang lại phước phân. 


64. Chúa công tham kiến Kap-pi-1a, 
Đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, 
Đên trước mặt ngài, ngôi thỉnh ý, 
Và ngài sẽ nói ván đề ra. 


65. Gặp Tỷ-kheo kía, thỉnh ý ngài, 
Tạo nhiêu công đức, trí cao vời, 

Tùy theo tri kiên, ngài phân giải 

Các pháp chưa nghe giữa mọi người, 
Ngài sẽ thuyết về tát cả pháp 

Đưa đường đên cảnh giới vui tươi. 


66. Khi vua đã nói chuyện tw riêng 
Cùng vị phi nhân, kết bạn hiển, 
Vua đến Lic-cha-vi bộ tộc, 

Nói cùng đại hội họp theo phiên: 


67. “Các người xin hãy lắng nghe lời, 
1a sẽ tìm đường lôi tôi thôi. 

Kẻ ác bị treo vào cọc ấy 

Bị trừng phạt nặng, khổ tơi bởi. 


68. Hai mươi đêm ấy khoảng thời gian 
Nó đã bị ràng buộc tám thân, 
Nó chẳng biết đâu là sống chết, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II 


Ta xin đại hội thả tù nhân! ”. 


Đại hội: 


Quân 


ân Sĩ: 


Quân 


69. “Mau thả luôn hai kẻ ấy ngay, 
Nào ai từ chối việc như vây? 

Xin làm những việc ngài thông hiểu, 
Đại hội tuân theo ý chỉ này ”. 


70. Nơi kia, vua vội vã ra đi, 
Phóng thích người trên cọc tức thì, 


Rồi bảo: “Bạn này, đừng sợ hãi ”, 
Và giao cho các vị lương ÿ. 


71. Rồi vua vết kiến Kap-pi-1a, 
Đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, 
Đến trước mặt ngài, ngồi thính ý 
Và tìm các lý lẽ nêu ra. 


VƯƠNØ: 


72. Kẻ ác bị treo ở cọc kia 

Chịu nhiễu trừng phạt, khô ê chế, 
Hai mươi đêm tám thân ràng buộc, 
Nó chăng sông còn hoặc chết đi. 


73. Bây giờ tôi đã đến buông tha 
Cứu nó theo lời quỷ Dạ-xoa, 

Xín hỏi, phải chăng còn có cách, 
Làm cho nó thoát ngục Diêm-la? 


74. Tôn giả, bảo tôi biết cách gì, 
Chúng tôi tin tưởng lắng tai nghe, 
Phải chăng không thế tiêu trừ nghiệp, 
Cho dẫu ta không hiểu chuyện kia? 


75. Nếu ngày đêm nô 7 lực tỉnh cân 

Nó thực hiện nhiễu thiện nghiệp nhân, 
Nó sẽ thoát ra từ ngục tối, 

Thiện nghiệp phải đem lại phước phản. 


VƯƠnE: 

76. Nay tôi hiểu rõ chuyện này rồi, 
Tôn giả, giờ đây thương xót tôi, 
Bác trí dạy cho tôi Giáo pháp 

Để ôi khỏi đọa ngục Diêm đài. 


Page 256 of277 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 257 of277 


ân Sĩ: 


77. Ngay tự hôm nay với tín tâm 
Ngài qui y Phật, Pháp, Tăng nhân; 
Đồng thời, thân thực hành năm giới 
Trọn vẹn và không có lỗi lẫm. 


78-79. Từ nay ngài bỏ giết muôn loài, 
Không láy vật chỉ chăng tặng ngài, ` 
Không uông rượu nông, không nói đổi, 
Hãy bằng lòng với vợ ngài thôi. 

Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng 
Đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. 


80. Với tâm thanh thản, hãy đem dâng 
Các bậc chánh chân những vật cắn, 

Y phục, đô ăn bình khát thực, 

Nơi an trú với chỗ ngồi năm, 

Thức ăn đủ loại mêm và cứng, 

Thức uông và nơi chôn nghỉ chân. 


1. Thiết đãi Tỷ-kheo thức uống ăn, 
Những người có giới hạnh siêu quản, 
Đa văn và thoát ly tham dục, 

Công đức vẫn luôn phát triển dân. 


2. Thực hành Chánh pháp thật tỉnh chuyên 
Với nhiệt tình luôn ngày lân đêm, 

Ngài tự cứu mình từ địa ngục, 

Thiện hành mang phước báo nhân thiên. 


Quân vương: 


83. Ngay tự hôm nay với tín tâm 
Tôi quy y Phật, Pháp, Tăng nhán; 
Đồng thời, thân thực hành năm giới 
Trọn vẹn và không có lỗi lầm. 


4-85. Từ nay tôi bỏ giết muôn loài, 
Không lấy vật gì chẳng tặng tôi, 
Không uông rượu nông, không nói dối, 
Biết bằng lòng với vợ mình thôi. 

Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng 
Đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. 


đó. Với các vị cao đạo, Thánh Tăng, 
Thoát ly tham dục, lại đa văn, 

Dáng y, thực phâm trong bình bái, 
Sàng tọa và nơi chôn nghỉ chân, 

Đủ loại thức ăn mêm hoặc cứng, s 
Cùng nhiều thức uống, chỗ ngôi năm. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 258 of277 


Tìm trong Phật pháp niềm an lạc, 
Tôi quyết không dao động bản thân. 


87. Am-ba-sa, vị Líc-cha-vi, 

Kẻ tại sỉa thành Tỳ-xá- -Ð, 

Đã trở nên người như vậy đó, 

Đây tâm thành tín, tính nhu mì, 

Nhiệt tình thực hiện nhiễu công hạnh, 
Với chúng Tỷ-kheo, quyết hộ trì. 


öð. Khi người trên cọc đã bình an, 
Tự nguyện, người từ giã thê gian, 
Đắn với Káp -pi-ta ẩn sĩ, 

Rồi hai người đắc quả Sa-môn. 


89. Đây chính cách hầu cận Thánh Tăng, 
Quả nhiễu cho các thiện hiển nhân, 
Người trên cọc đạt phần ưu thắng, 
Trong lúc Am-ba quả nhỏ hơn. 


Sau đó Tôn giả Mahakappiraka đi đến Sàvaiihi đảnh lễ bậc Đạo Sư và trình lên Ngài vấn đề đã được vị 
quỷ thân kê cho nhà vua nghe. Bậc Đạo Sư lây đó làm đê tài thuyêt pháp cho hội chúng đang hiện diện. 


2. (37) Chuyện Serissaka 
(Chuyện này giống như Chuyện 10, Phẩm VII ở tập Chuyện Thiên Cung). 
3. (38) Chuyện Quỷ Thần Nandaka (Nandakapera) 


Khoảng hai trăm năm sau khi bậc Đạo Sư diệt độ, có vua ?ingala ngự trị Suraffha (Vương quốc an lạc). 
Vị tướng cầm đầu quân đội nhà vua là Nandaka đầy tà kiến. 


Chư vị kết tập Kinh điển kể lại chuyện những người này: 


1. Tương truyền lãnh chúa Pin-ga-la 
Ngự trị thân dân Su-raf-tha, 

Khi đã ấi châu triểu Không tước, 
Trên đường vua trở lại quê nhà. 


2. Trong cơn nóng bức giữa ban ngày, 
Vua đến một nơi có vũng lây, 

Nhìn thấy một con đường khả ái, 

Là nơi trú ngụ quỷ ma đây. 


3. Vua ấy bảo ngay vị quản xa: 
“Con đường này khả ái cho ía, 
An toàn, yên tĩnh, đây may mẫn, 

Theo lối này đi, hỡi quản xa”. 


4. Vua xứ Su-ra tự chốn đây 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 259 of277 


Tì lến lên cùng với đội quản ngài, 
Bốn đoàn hộ tống đêu đi trước, 
Hướng dẫn thần dân xứ sở này. 


3. Với dáng lo âu, một lão gia 
Nói như vậy với chúa Su-ra: 

“Chúng ta đi lạc đường rồi đó, 
Thật đáng hãi kinh, rợn tóc đa. 


6. Mặt tiền ta thấy một con đường, 

Song phía sau không thấy hướng phương, 
Tắt cả chúng ta đang lạc bước 

Đến gắn quán của Diệm-ma vương. 


7. Có một mùi ma quỷ bốc ra, 

Tiếng ôn khủng khiếp được nghe qua ”. 
Su-ra lãnh chúa liền kinh hoảng 

Vội nói như vậy với quản xa: 


8. “Nay chúng ta đang lạc bước đường, 
Thật là lạnh gáy, đáng kinh hoàng, 

Mặi tiên thây một con đường nọ, 

Song phía sau không thây có hướng phương. 


9, Nay. Chúng ta đang lạc bước đường 
Đến sản quán của Diệm-ma Vương, 
Một mùi ma quỷ đang xông khắp, 
Khủng khiếp tai nghe một tiếng ôn!” 


10. Nhà vua đang ngự ở lưng voi 
Ngơ ngác nhìn quanh bôn hướng trời, 
Chợt thây một cây đa rợp bóng, 

Sum suê cành lá thật xanh tươi. 


TỊ. Cây có màu xanh xám tựa mây, 
Đỉnh cây có sắc của sương dày, 
Nhà vua hỏi vị quan điều ngự: 

“Ta thấy vật chỉ lớn thể này, 
Như đám máy xanh màu xám ngắt, 
Đỉnh cây có sắc tựa sương bay?”. 


Quan điêu ngự: 


12. Chúa công, đó chính một cây đa, 
Cảnh lá sum suê tỏa bóng ra, 

Cây có màu mây xanh xám ngắt, 
Đỉnh cây có sắc tựa sương sa. 


13. Su-ra chúa tỀ lại lên đường, 
Vẻ hướng cây cao lớn đị thường, 
Sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 260 of 277 


Đỉnh cây lại có một màu sương. 


14. Nhà vua bước xuống tự lựng voi, 
Đi đến gần cây nọ một hồi, 

Cùng với quán thân và cán về, 

Ở ngay gốc rê, chúa công ngồi. 


15. Vua thấy bánh và hủ nước trong, 
Một ngươi có dáng điệu Thiên thần, 
Điểm tô đủ loại đồ trang sức, 

Đi đến ngỏ lời với chúa công: 


1ó. “Chúa công! Hán hạnh được chào mừng, 
Chu vị đến đây thể cũng gân, 

Chúa thượng, xin mời ngài uống nước 

Và dùng bánh, hối vị anh hùng!” 


17-18. Nhà vua cùng với đám quần thân, 
Cận vệ bên mình uông nước trong, 
Ăn bánh rồi vua cát tiếng hỏi: 

Xin cho biết, có phải Thiên nhân, 
Thác-bà, hạy chính là Thiên chủ 
Pu-rín-dà-da ây phải chăng? 

Không biết ngài nên ta muôn hỏi, 
Làm sao ta biết được tôn ông? 


Quỷ thần: 


19. Tôi đây không phải một Thiên nhân, 
Chẳng phải Sak-ka, chẳng Nhạc thân, 
Tôi chính quỷ nhân, tâu chúa thượng, 
Từ Su-ra đên ở ma cung. 


Quân vương: 


20. Ngày trước ngài công đức thể nào, 
Ở Su-ra xứ thê ra sao, 

Ngài theo Phạm hạnh nào từ trước, 
Nay hưởng cảnh vinh hiển biết bao? 


Quỷ thần: 


21. Xin hãy lắng nghề, hỡi chúa công, 
Là người khai quốc, vị anh hùng, 
Quốc sư tế lễ nghe tôi nói, 

Cùng các quân nhân, các đại thân. 


22. Chúa công, tôi đến tự Su-ra, 
Thuở trước tính tình thật xâu xa, 
Tà kiến mang đây cùng ác ý, 
Xan tham, hay mạ ly người ta. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 261 of277 


23. Tôi ngăn lắm kẻ thật nhân từ 
Hành thiện sự nhiễu để lợi tha, 
Tôi cản bước chán bao kẻ khác 
Sản lòng lây của cải đem cho. 


24. Bảo: “Bố thí không tạo phước phần 
Đâu là kêt quả tự điêu thân? 

Không hê có đạo sự nào cả, 

Ai sẽ phạt người không hiện dâng? 


25. Giữa các hữu tình đồng đẳng nhau, 
Tại sao kính trọng vị niên cao, 

Có đâu nỗ lực và tỉnh tán, 

Nói đến tỉnh cần bởi cớ sao? 


26. Bồ thí không mang quả phước phần, 
Cũng không trừ diệt một cừu nhân; 

Môi người được những gì cần có, 

Và nhận những gì phải đên thân. 


27. Chẳng có mẹ cha, huynh đệ đâu, 
Không đời này cũng chăng đời sau, 
Cũng không bô thí, không dâng cúng, 
Không có gì bên vững được lâu. 


28. Hề ai đánh đập một người nào, 
Hoặc có đem người khác chặt đâu, 
Cũng chẳng làm gì gây tồn hại 
Giữa muôn loài vật sông bên nhau. 


29. Mỗi mạng sống đêu bắt khả phân, 
Dầu hình bái giác hoặc cầu lăn, 

Nó cao đến cả năm trăm dặm, 

Ai có thể tiêu diệt nó chăng? 


30. Cũng giống cuộn dây được ném ra 
Từ người thả nó, chạy lăn xa, 

Như vây là mạng người đang sống 
Thoát được những ai thả nó mà. 


3]. Như người từ giã một ngôi làng 
Vào một làng kia, phải tháy đường, 
Cũng vậy, một con người tận số 

Bước vào thân xác mới tha phương. 


32. Như người từ giã một ngôi nhà, 
Và bước vào nơi trú ngụ kia, 
Cũng vậy, là con người tận số 

Đi vào một cảnh giới phương xa. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 262 of277 


33. Sau khi qua hết nẻo luân hôi 
Tám triệu bồn trăm ngàn kiếp trồi, 
Tắt cả kẻ ngu cùng bác trí 

Thảy đều chấm dứt khổ đau rồi. 

Lạc, ưu đo được bằng thùng, giỏ 
Người chiến thắng thông hiểu sự đời, 
Kẻ khác đều là phường xuẩn ngốc ”, 
Tôi mang tà kiên cả đời tôi. 


34. Xưa kia tôi lầm lạc, lắm mê sỉ, 
1à kiên, tôi không đạo hạnh gì, 
Tôi lại xan tham, hay phỉ bảng, 
Không đây sáu tháng, sẽ ra đi. 


35-36. Đọa vào ngục hãi kinh sao, 

Có bón góc, và bồn cửa vào, 

Ngục được chia phần theo kích thước, 
Xung quanh bao bọc với tường rào, 
Làm bằng sắt nóng và trên mái 

Cũng có sắt che tận đỉnh cao. 


37. Nên sắt ánh lên lửa nóng bừng, 
Sáng ngời mọi phía trăm do-tuán, 
Trăm ngàn năm đã trôi qua mát, 
Lập tức một âm thanh chuyển rung. 
Những kẻ tà tâm và ác tính 

Đã từng phỉ bảng các chán nhân 
Bị hành địa ngục vô lượng kiếp, 
Chốn ấy sẽ đau khổ chẳng ngừng. 


3ð, Cho nên tôi thống thiết than van 
Kêi quả ác hành kia phải mang, 

Xin lắng nghe tôi, tâu chúa thượng, 
Anh hùng khai quốc, chúc an khang! 
Nguyên tôi có một cô con gái, 

Tên gọi Ui-ta-ra thật ngoan. 


39. Nàng hành thiện sự thấy an vui 
Giữ Bái quan trai giới đúng thời, 
Nàng sông điều thán, ham bỏ thí, 
Nhân từ, khôn khéo lúc trao lời. 


40. Nhất mực tuân theo giáo pháp nhà, 
Nàng làm dâu quý tộc danh gia, 

Nàng là đệ tử Ngài Viên Giác, 

Bác trí vinh quang, tộc Thích-ca. 


4I. Một 1ỷ-kheo cao đạo khác thường, 
Ra đi khái thực, bước vào làng, 

Mất người củi xuống, thân điểu phục, 
Chánh niệm và phòng hộ các căn 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 263 of277 


Trong lúc đi từng nhà khát thực, 
Dán dân người đên tận nhà nàng. 


42. Ui-ta-ra lúc ấy nhìn người, 

Chúc chúa công luôn hưởng phước trời! 
Nàng đã dâng người bình nước uông 
Cùng nhiễu bánh bột, lại thưa lời: 


43. “Tôn giả, cha con đã mất rồi, 
Mong sao lê mọn giúp cho người ”. 
Không lâu sự việc nàng vừa thấy, 


Kết quả tức thì đến với tôi. 


44. Tôi hưởng thức ăn, lạc thú tràn, 
Khác nào Thiên đề T)-sa-môn, 

Hồi anh hùng mở mang bờ cõi, 

Xin lăng nghe đáy, tấu chúa công. 


45. Phật-đà được gọi đẳng siêu nhân 
Giữa các Thiên, nhân ở cõi trần, 
Hãy đến quy y vào Đức Phật, 

Cùng đàn thê tử, hỡi anh hùng. 


46. Nhiễu người đạt bất tử, vô sanh, 
Do chính Đạo kia có tắm ngành, 
Cùng vợ con đi tìm Giáo pháp 

Để quy y, hỡi bậc hùng anh! 


47. Cùng bước đi trên bốn Đạo này, 
Trủ trong bón Quả quỷ cao thay, 
Chư Tăng trực hạnh và tu luyện 
Giới đức trang nghiêm, trí tuệ đây. 


48. Hỡõi bậc anh hùng, xin hãy đi 
Cùng đàn thê tử thọ Tam quy, 

Mau mau bỏ giết loài sanh vật, 

Không lấy trộm cho dẫu vật gì, 

Không uông rượu nông, không nói dối, 
Hãy bằng lòng với vị vương phi. 


Quân vương: 


49. Ngài muốn fa an lạc, Dạ-xoa, 
Ngài mong lợi ích với hoàng gia, 
Phân ta thực hiện lời ngài đạy, 
Ngài chính là sư phụ của ta. 


50-51. Ta đến quy y đẳng Phật-đà, 
Tôi cao Giáo pháp, với Tăng-già, 
Ta mau bỏ hêt điễu sanh sát, 
Không lây vật gì chăng tặng ta, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 264 of 277 


Không uống rượu nông, không nói dối, 
Biết băng lòng với vợ trong nhà. 


52. Ta bỏ khoe . khoang với xảo ngÔn, 
Nhanh như thể đô XuÔng dòng sông, 
Ta nôn ra hết bao tà kiến, : 

Thích thu tuân lời dạy Thê Tôn. 


33. Nói vẫy xong, chúa tế Su-ra 
Từ bỏ ngay quan điểm ác tà, 
Đỉnh lê Thê Tôn, rôi chúa thượng 
Hướng về đông ngự giả Vương xa. 


Nhờ thần lực của vị quỷ nhân, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm â ấy. Về sau, đúng thời, vua tường 
thuật chuyện â ấy với chư Tỷ-kheo và chư vị này lại trình vần đề với chư Trưởng lão biên soạn Giáo pháp 
đề đưa câu chuyện vào Hội đồng kết tập Kinh tạng thứ ba. (Bồ sung từ Tập Sớ). 


4. (39) Chuyện Ngạ Quý Revafi 
(Chuyện này giống chuyện số 2 Phẩm V của Chuyện Thiên Cung). 
5. (40) Chuyện Cây Mía (Ucchu) 


Trong khi Đức Thế Tôn đang trú tại ƒeluyana (Trúc Lâm), một người đang chở mía, cầm một khúc mía, 
vừa đi vừa ăn. Các vần kệ này kê lại câu chuyện trên. 


Một hôm, Tôn giả Ä⁄ahà-Moggallàna (Đại Mục-kiền-liên) đang đi khất thực vào Vương Xá, gặp một 
ngạ quỷ thưa trình như sau: 


1. Một rừng mía lớn hiện bên mình, 
Bái ngắt, mùa phong phú tối lành, 
Song nó không cho tôi chút íI, 
Kính thưa Tôn giả đại uy danh, 
Nghiệp gì gây quả này như vậy, 
Tôn giả cho tôi biết sự tình? 


2. Tôi đang thống khổ, bị hành thân, 
Tôi cô găng tìm chút để ăn, 

Tôi phán đâu hoài bên khóm mía, 
Sắp tàn hơi thở, chết kê gân, 

Tôi than khóc tấm thân đày đọa, 

Do nghiệp gì đem quả ây chăng? 


3. Thất bại, tôi nhào xuống đất ngay, 
Lăn tròn trong lửa đốt thiêu này 
Như con cá nọ, tôi than khóc, 

Nước mãi nhỏ ra cả mặt mày, 

Tôn giả, xin ngài cho biết rõ, 
Nghiệp gì đem kêt quả như vậy? 


4. Tôi đói khát và Kiệt sức tàn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 265 of277 


Kinh hoàng, tôi chẳng biết bi hoan, 
Chúc ngài hưởng phước, tôi xin hỏi, 
Làm thê nào tôi được mía ăn? 


Tôn giả Moggallàna: 


3. Khi làm người ở một thời xưa, 
Ngươi đã tạo nên một nghiệp tà, 

Ta nói cho ngươi nghe việc ấy, 

Khi nghe, ngươi biết chuyện vừa qua. 


6. Ngươi bước trên đường, lấy mía ăn, 
Một 1)-kheo. đến tự sau lưng, 

Bảo ngươi răng muốn xin đôi chút, 
Ngươi chẳng đáp lời, chẳng hé răng. 


7. Cho dẫu ngươi không muốn nói năng, 
Người kia vân nói, giọng XI" Van: 

“Cho tôi khúc mía, thưa ông chủ ”, 

Sau đó ngươi cho một í1 phân 

Từ phía sau lưng và kết quả 

Nghiệp kia ngươi đã lãnh vào thân. 


ổ. Nhìn đáy! Cẩm mía ở sau mình, 
Hãy lây mía ăn thật thỏa tình, 

Do chính việc này, ngươi sẽ được 
Hân hoan, thích thú, hưởng ân lành! 


9. Nó đi cầm mía tự sau mình, 

Khi đã cẩm, ăn thật thỏa tình, 

Do chính cách này, nên nó được 
Hán hoan, thích thú, hưởng ân lành. 


Ngạ quỷ ấy bèn cầm một bó mía cúng dường vị Trưởng lão và vị này đem dâng Đức Phật ở Trúc Lâm. 
Đức Thê Tôn cùng hội chúng Tỷ-kheo dùng mía ây rôi nói lời tùy hỷ công đức. 


Từ đó về sau ngạ quỷ ấy có thể ăn mía thỏa thích. 

Theo thời gian, ngạ quỷ được tái sanh giữa hội chúng cõi trời Ba mươi ba. 

6. (41) Chuyện Các Vương Tử (Kumara) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại jJevafana (Kỳ Viên) 

Tương truyền Đại Vương nước Kosala (Kiều-tát-la) trị vì tại Sàvafh¡ (Xá-vệ) có hai vương tử khả ái 
đang độ hoa niên. Trong nỗi đam mê dục vọng của tuôi trẻ không được kèm chế, hai vị đã phạm tội tà 


dâm nên sau khi từ trần hai vị tái sanh làm ngạ quỷ bị đè bẹp trong một ống cống. 


Suốt đêm, ngạ quỷ thường than khóc với những tiếng kêu la khủng khiếp. Dân chúng nghe vậy rất kinh 
hãi. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 266 of 277 


Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên Giáo hội do Đức Phật cầm đầu và bảo nhau: 
- Điềm xấu này phải chấm dứt. 

Sau đó họ trình lên Đức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngài bảo: 

- Này chư đệ tử, chư vị không thể chấm dứt tiếng kêu la này được đâu. 

Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các vần kệ sau: 


1, Có một kinh thành tên Xá-vệ, 
Ở trên sườn núi Tuyết, cao sơn, 
Tôi nghe vây: Có đôi Vương tử 
Là các con trai bậc đề vương. 


2. Phóng dạt buông lung các dục tham, 
Tìm nguồn lạc thú ở trần gian, 

Chúng không suy xét tương lai chúng, 
lận hưởng thú vui hiện tại tràn. 


3. Khi chúng bỏ thân xác thế nhân 
Đi sang thê giới khác người trần, 
Dù không ai tháy, thường kêu khóc 
Về ác nghiệp xưa chúng đã làm 


4. “Quả thật nhiễu người đáng cúng dàng 
Với nhiêu lê vật”, chúng than van, 

“Xưa ta chăng tạo nên công đức 

Đem đến cho mình chô trú an ”. 


3. “Ác nghiệp nào đời trước tạo ra, 
Do váy từ giã chôn hoàng gia, 

Tái sanh vào cõi loài ma đói, 

Chịu đói khát giày xéo chúng ta? 


6ó. Những kẻ làm vua cối thế nhân 
Sẽ không làm chúa lê âm cung, 
Sang, hèn, hai loại đếu quanh quân 
Bị đói khát hành hạ khô thân. 


7. Biết rằng đau khổ có nguôn căn 
Vua chúa buông lung phóng dật tâm, 
Nam tử bỏ vương quyên ngã mạ, 

Do vây, thành một vị Thiên nhán, 
Sau khi xả báo thân phàm tục, 

Bác trí tái sanh cối sáng bừng ”. 


Như vậy, bậc Đạo Sư kế lại số phận của các ngạ quỷ xong, liền hồi hướng về chúng công đức do đám 
người nảy cúng dường lê vật và thuyết pháp theo ý Ngài. 


7. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràj7aputta) 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 267 of277 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Jevafana (Kỳ Viên). 


Thuở xưa có một nam tử của vua mệnh danh là Kzva làm tổn thương một vị Độc Giác Phật. Chàng 
phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm, và chính vì lỗi lầm kia, chàng bị tái sanh vào loài ngạ quý. 
Chuyện của chàng đã được kế đây đủ chỉ tiết trong sự tích các ngạ quý ở Sàwuyàsi (Số 27, phẩm III) 


Bấy giờ trong khi kế cho một vị Trưởng lão nghe số phận đám quyến thuộc quá vãng của ngạ quỷ kia, 
bậc Đạo Sư bảo: 


- Quả thật không phải chỉ quyến thuộc của ông, mà cả ông nữa, lúc trở thành ngạ quỷ trong đời trước, 
sau khi từ giã thế giới này, cũng đã chịu nỗi thông khổ khốc liệt. 


Rồi do lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kể chuyện này: 


1. Quả do các nghiệp tạo ngày xưa 
Có thể làm dao động trí ta 

Liên hệ sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Những gì đem lạc thú say sưa. 


2. Ông hoàng. đã hưởng: thủ ca xang, 
Đàn địch, ái ân thật ngập tràn, 

Sau lúc nhàn du quanh thượng uyễn, 
Chàng đi vào cô lũy Đa Sơn. 


3. Chốn kia chàng thấy Su-net-ta, 
Thanh tịnh, điều thân, một Phát gia, 
Thiểu dục, khiêm cung và biết ẩủ 
Với bình khất thực kiểm từng nhà. 


4. Hoàng nam bước ' xuỐng tự lưng voi, 
Và đến Hiển nhân á áy, thối lời: 

“Tôn giả, xin chào!” rồi lập tức 
Chàng câm bình bát ném lên trời. 


5. Ném vỡ chiếc bình xuống đất kia, 
Vừa cười vừa nói lúc đi xa- 

“Ta là vương tử Ki-ta chúa, 

Đạo sĩ có làm ích lợi ta?” 


6ó. Quả báo cho hành động bất nhân 
Thật là khắc nghiệt, khổ muôn phân, 
Tương truyền Vương tử về sau đó 
Phải đọa vào trong ngục tối tăm. 


7. Hơn năm mươi vạn năm đây thân 
Trong ïigục. tôi đau khô tận cùng 

Vì tội lôi mà chàng đã tạo, 

Bị nhiều hình phạt đến xoay vân. 


8. Chàng cứ nằm, đưa mặt xuống sàn 
Xoay quanh phải, trái, biết bao lân, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 268 of277 


Đội chân chẳng ngược lên cao mãi; 
Rồi đứng thăng, người ngốc khổ thân. 


9-10. Qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm, 
Bị hành địa ngục khô vô ngắn, 

Chính vì tội lôi chàng gáy tạo, 

Quả khắc nghiệt kia phải lãnh phân 

Bởi những người đưa tay phá hại 

Bác Hiên trí giải thoát mê lâm. 


TI. Sau khi đã trải biết bao năm 
Trong ngục khổ đau thật hãi hùng, 
Chàng phải mạng chung vì đói khát, 
Trở thành một ngạ quỷ mình trần. 


12. Như vây, khi thấy cảnh đau thương 
Do vị vua buông thả kỷ cương, 

Ta chẳng làm vua buông thả nữa, 

Mà nên hướng đến tính khiêm nhường. 


13. Ngay cả trong đời sống hiện thời, 
Người tôn trọng Phật đáng khen hoài, 
Có đây trí tuệ, khi thân hoại, 

Được tải sanh vào cối sáng tươi. 


8. (43) Chuyện Những Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 
Bậc Đạo Sư kê chuyện này trong lúc đang trú tại Je/avana (Kỳ Viên). 


Tương truyền trong một thị trấn nọ không xa Sàwz//hi, có một gia chủ ra lệnh xây một tỉnh xá cúng 
dường vị Tỷ-kheo vôn là bạn thân của mình. Về sau nhiêu Tỷ-kheo từ khắp nơi đên cư trú tại đó. 


Khi thấy chư Tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bấy giờ vị Tỷ-kheo thân tín của chủ 
nhà không chịu được cảnh này và lòng đây ganh ty (như các vân kệ kê lại). 


Về sau Tôn giả Mahà-Moggallàna thấy vị ấy và hỏi: 


1. Ngươi chính là ai, khốn khô thân, 
Đứng kia, vừa đến tự hầm phân, 

Nói cho ta biết hành vì ác 

Ngươi đã làm trong quá khứ chăng? 


Ngạ quỷ: 


2. Tôn giả, tôi là ngạ quỷ nhân, 
Thân dân khốn khô Dạ-ma quân, 
Vì tôi đã phạm hành vi ác, 

Từ cõi đời, tôi đến cõi âm. 


Trưởng lão: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 269 of 277 


3. Thời xưa đã phạm ác hành gì 
Do khâu, ý, thân đã thực thi? 

Vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo 
Giờ ngươi phải chịu cảnh sâu bỉ? 


Ngạ quỷ: 


4. Nhà tôi thường trú một T)-kheo, 
Tật đô và ganh ty đủ điều, 

Ở tại nhà tôi, ham dục lạc, Ộ 

VỊ này phỉ báng, xan tham nhiều. 


3. Tôi đã nghe lời của ác nhân, 
Và tôi khiên trách các Sa-môn; 
Bởi vì tôi phạm hành vi áy, 
Từ cối đời, tôi đên cõi âm. 

Trưởng lão: 
6. Bạn thiết của ngươi chính kẻ thù 
Giá danh bạn đáy, hỡi người ngu, 


Đền khi thân hoại, đi nơi khác, 
Số phận nào cho kẻ giả tu? 


Ngạ quỷ: 
2Ô Nay tôi đang đứng ở trên đầu 
Của phạm nhân này tự báy lâu, 
Nó đã đọa vào miễn ngạ quỷ, 
Chỉ mình tôi, nó phải theo hâu 
ở. Vật nào người khác trút cho vơi 
Liên trở thành đô ăn của lôi, 
Và nó, đên phiên mình, kiêm sông 
Những gì tôi tông khứ ra ngoài! 


Tôn giả Mahà-Moggallàna tường thuật sự việc này lên Đức Thế Tôn, Ngài liền giải thích ý nghĩa của nó 
và nêu rõ môi nguy hiêm của sự chỉ trích người khác. 


9. (44) Chuyện Thứ Hai Về Các Ngạ Quỷ Ăn Phân (Gùthakhàdaka) 


Trong lúc đang trú tại jJe/avana, bậc Đạo Sư kê chuyện này giống như chuyện trên. Ở đây, một nữ cư sĩ 
xây tinh xá và bị tái sanh làm nữ ngạ quỷ. 


Các vần kệ đều giống nhau. 
10. (45) Chuyện Bầy Ngạ Quỷ (Ganapeta) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện nảy trong lúc đang trú tại .Jefavana. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 270 of277 


Tương truyền tại Sàva//hi, có một đám người không mộ đạo, không có lòng tin và có tật xan tham, keo 
kiệt. Họ thường thờ ơ đôi với những ý tưởng họ đã châp nhận cùng nhiêu vân đê khác trong cuộc đời. 


Sau khi đã sống một thời gian dài, họ từ trần và tái sanh làm ngạ quỷ gần kinh thành. Rồi một hôm, Tôn 
giả Mahà-Moggallàna đi đến Sàvarthi đề khất thực, Tôn giả thấy bầy ngạ quỷ trên đường, bèn hỏi 
chúng: 


1. Ti rắần truông và xấu xí hình dụng, 
Hắc hác, khắp thân thể nổi gân, 
Gây guộc, các xương sườn lộ rõ, 
Vậy là ai đó, các tôn ông? 


Bắy ngạ quỷ: 


2. Tôn giả, chúng con chính quỷ nhân, 
Thân dân khốn khổ Dạ-ma quân, 
Chúng con đã phạm hành vì ác, 

Từ cõi đời, đi đến cõi âm. 


Trưởng lão: 


3. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khâu, ý, thân đã thực thi? 

Vì nghiệp quả nào nên đã đọa 
Từ đây tới cảnh giới âm ty? 


Bầy ngạ quỷ: 


4. Cả bọn đi quanh bến tắm CÔNG, 
Lang thang suốt cả nửa tuân trăng; 
Chúng con chẳng tạo nơi an trú 
Băng cách đem tải vật cúng dáng. 


5. Chúng con kinh hãi đến dòng sông, 
Sông nước trở thành bãi trồng không; 
Ngày năng chúng con vào bóng mái, 
Tân cây lại hóa nóng bừng bừng. 


6ó. Cơn gió như thiêu đối, lửa hồng 
Thổi ào lên khắp cả toàn thán, 
Chúng con xứng đáng nhiễu đau khổ 
Hơn thê này, Tôn giả biết chăng? 


7. Đói khát mmOIS cầu thức uống ăn, 
Chúng con đi cả máy do-tuán, 

Trở về không được gì đâu cả, 

Cơ khổ! Chúng con ít phước phân. 


8. Đói lã và bắt tỉnh ngã lăn 
Chúng con gục xuống đất khô căn, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 271 of277 


Tạm thân sóng sượt năm co quäp, 
Đáu ngã lộn nhào xuống dưới chân. 


9. Do vậy chúng con phải ngã liễn 
Xuống nên đất lạnh khổ triển miên; 
Chúng con đấm ngực và đâu tóc, 

Cơ khổ! Chúng con ít phước duyên. 


10. Tôn giả, chúng con xứng lãnh phần 
Khổ đau này nữa thật nhiêu lần. 

Chúng con chẳng tạo nơi an trú 

Cho chính mình băng cách cúng dâng. 


TỊ. Quả thật, khi từ biệt cối này, 
Tái sanh nhân thể kiếp sau đây, 
Chúng con nguyện hết lòng hào phóng, 
Tu tập giới, hành thiện sự ngay. 
VỊ Trưởng lão trình Đức Thế Tôn toàn thể Sự việc này. 
11. (46) Chuyện Ngạ Quỷ Thành Pàtaliputta (Pàtaliputtapeta) 


Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Jefavana. 


Tương truyền một số đông thương nhân từ S2vaf(h¡ và Pàialiputta đi thuyền đến Suyvannabhumì (Xứ 
vàng). Ở đó có một người trong bọn họ là một đệ tử tại gia luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và từ trần. 


Mặc dù vị ấy đã làm nhiều thiện sự, vị ấy vẫn không được sanh lên thiên giới; nhưng vì luyến ái người 
yêu, vị ấy tái sanh làm một quỷ thần trong lâu đài giữa đại dương. Ở đấy quỷ thần vẫn giữ tình yêu đối 
với nữ nhân kia. 

Riêng phần nàng đã lên thuyền du hành đến Xứ vàng ấy. Bấy giờ vị quỷ thần muốn chiếm nàng, liên 
chận đường đi của chiếc thuyền. Lúc ấy các thương nhân suy nghĩ trong trí: “Này, thế nào đây? Thuyền 
không đi được nữa!”. 


Vì thế họ rút thăm để quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc thăm rớt xuống ba lần trên 
không ai khác hơn nữ nhân mà quỷ thân đang mong ước. 


Chẳng bao lâu sau khi nàng bị thả xuống biển thì chiếc thuyền nhanh chóng tiến lên về hướng Xứ vàng 
kia. Thê rồi vị phi nhân đem nàng vào lâu đài của mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. 


Một năm sau, nàng sinh ra bât mãn và câu xin vị quỷ thân: 


- Bao lâu em còn sống ở đây, em sẽ không thể tìm được các cảnh giới khác. Xin tôn ông đưa em về 
thành Pâ/aliputta. 


Đáp lời khẩn cầu này, quỷ thần bảo: 


1. Nàng đã thấy bao địa ngục rồi, 
Các miền súc vật, quỷ và người, 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 272 of277 


A-tu-la với Thiên thân nữa, 

Nàng đã nhận ra nghiệp chín mui, 
1a sẽ đưa nàng về phô cũ 

Bình an, hành thiện sự trên đời. 


Nàng hoan hỷ đáp lại: 


2. Chàng muốn em an lạc, Dạ-xoa, 
Chàng mong em lợi ích sâu xa, 

Em xin thực hiện lời chàng dạy, 
Chàng đổi với em chính đạo sư, 
tìm đã tháy bao miên địa ngục, 
Các miền súc vật, quỷ, người ta, 
A-tu-la với Thiên thân nữa, 

Em đã nhìn xem nghiệp bảo mà. 
Em nguyện thi hành nhiễu thiện sự 
Ngay khi vừa đến chốn quê nhà. 


Sau đó vị quỷ thần. đem nàng ấy cùng du hành qua không gian; rồi đặt nàng xuống ngay giữa thành 
Pàtaliputta, và đi về đường cũ. Lập tức thân bằng quyến thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông 
thấy nàng, họ vô cùng hân hoan và nhận xét: 


- Chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống biển cả và chết rồi. Thật phước đức quá! Không ngờ 
nàng được trở về bình an! 


Vì thế họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu mạo hiểm kia. Nàng liền kể cho họ nghe tất cả. 

Khi trở về, các thương nhân ấy đến Sàvz/j¡ trình sự việc lên bậc Đạo Sư. 

12. (47) Chuyện Các Trái Xoài (Amba) 

Bậc Đạo Sư kể chuyện nảy trong khi đang trú tại Sàvaffi. 

Ở Sàvafhi có một gia chủ đã khánh kiệt tài sản. Khi vợ từ trần, vị ấy để con gái duy nhất lại cho một 
người bạn, rồi vay một số tiền, mua hàng hóa lên đến một trăm đồng Kahàpana và đi buôn bán theo một 
đoàn lữ hành. 

Chẳng bao lâu vị ấy trở lại kinh thành và kiếm thêm năm trăm đồng nữa. Sau đó vị ấy đi về nhà nhưng 
liền bị bọn cướp tân công. Các thương nhân chạy trốn đây đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào 


bụi cây rồi ân mình. 


Tuy nhiên bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyến của cải, vị ấy tái sanh làm một ngạ 
quỷ ngay tại chỗ kia. 


Cô con gái nhớ đến người cha quá có liền cúng cháo gạo trong một cái bình bằng đồng và một số trái 
xoài dâng Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài nhận lễ vật như thể do cha nàng cúng vậy. Từ đó ngạ quỷ kia 
hưởng thọ một lâu đài mỹ lệ. 


về sau, đám thương nhân ấy lại du hành và dừng chân ban đêm ngay đúng chỗ kia, trông thấy vị quỷ 
thân liên hỏi: 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 273 of277 


My Hồ sen ngài có diệu kỳ thay, 
Bên nước làm ta phải đăm say 
Bờ thật phăng lì, nhiêu nước mát, 
Trang hoàng hoa đủ loại như vây, 
Một bầy ong điểm tô đây đó, 

Sao ngài được cảnh mỹ hồ này? 


2. Đây ngài lại có một vườn xoài 
Tuyệt mỹ và sinh quả mọi thời, 
Vườn được trang hoàng hoa nở rộ, 
Báy ong điêm xuyêt khắp nơi nơi, 
Làm sao ngài được lâu đài ây 

Xin nói cho ta biết hỡi ngài? 


Quỷ thần: 


3. Con gái ta làm lễ cúng dâng 

Cháo hoa, xoài chín, nước trong ngắn, 
Chính vì việc ấy nên ta được 

Hưởng bóng cây êm mát tuyệt trần. 


Sau đó vị quỷ thần đưa cho họ năm trăm đồng tiền Kahàpana ấy và bảo: 


- Hãy lấy một nửa số tiền đây và sau khi giải thích phần tiền kiếm được này của tôi, hãy giao nó cho con 
gái tôi rôi đặn: “Hãy sống cho đầy đủ sung sướng”. 


Đúng thời, đám thương nhân trở lại Sàva//0i, kế chuyện này VỚI CÔ gái ây, rồi đặt vào tay nàng đầy đủ số 
tiền mà cha nàng đã cho nàng. Nàng bèn đưa số tiền ấy giao cha nuôi. Nhưng ông trả lại hết cho nàng và 
bảo: 


- Sô tiên này không thuộc về ai cả trừ con. 


Rôi ông cưới nàng về làm vợ người con trai trưởng của ông. Theo thời gian, nàng sinh được một trai và 
nảng thường hát ru con với bài ca này: 


4. Nhìn phước báo ngay ở cối trần 
Do dâng lê vật, tự điểu thân. 

Xưa ta tỳ nữ nhà danh giá, 

Nay được làm dâu, nữ chủ nhân. 


Rồi một hôm, bậc Đạo Sư nhận xét nàng đã thuần thục trong tri thức, liền phóng một hình ảnh đầy đủ 
hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện toàn thân. 


Vào dịp này, Ngài ngâm vần kệ: 


3. Các bậc chánh chân thường nhiếp phục 
Những điều bắt lạc bằng hán hoan, 
Những điều thù oán bằng từ ái, 

Nhiếp phục khổ đau với lạc an. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 274 of277 


13. (48) Chuyện Trục Xe và Cây Gỗ (Akkharukkha) 


Trong khi bậc Đạo Sư đang trú tại Sảva//h¡, một đệ tử tại gia chất đầy hàng hóa lên xe và đi Viđeha (Vi- 
đề-ha) đề buôn bán. 


Khi đã đặt hàng xuống đó, vị ấy chất đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem về và lên đường trở lại Sàwafji. 


Trong khi đang đi giữa rừng, cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bấy giờ có một người đang muốn tìm cây 
gô, liên đem rìu lớn. rìu nhỏ đi ra khỏi làng. Khi đang đi quanh trong rừng, kẻ ây đên nơi kia và thấy VỊ 
đệ tử tại gia đang buồn khổ vì trục xe bị gầy. Y thấy thương Xót người này, liền đi đẫn cây xuống, và sau 
khi làm xong một trục xe vững chắc, y ráp cái trục vào xe ấy mà không lây từ kẻ kia tiền phí tổn gì cả. 


Nhưng về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khi rừng làm một địa thần. 


Khi suy xét hạnh nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đệ tử tại gia ấy vào ban đêm, đứng ngay 
cửa lớn và ngâm kệ này: 


Vật gì mà kẻ ấy đem cho, 

Không chỉ trở thành như vật xưa, 
Vậy hãy cứ phán chia tặng vậit, 
Nhờ đem cho, kẻ á áy đi qua 

Cả hai thể giới, và do đó 

Kẻ ấy đi lên. Hãy tiễn tu! 


Khi trở lại Sàva//h¡,vị thương nhân trình chuyện này lên bậc Đạo Sư. 
14. (49) Chuyện Thu Góp Tài Sản (Bhogasamharana) 


Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bốn nữ nhân tại Vương Xá dùng nhiều phương tiện gian 
dối buôn bán sữa lạc, mật ong, dầu mè, ngũ cốc và nhiều thực phâm khác. 


Suốt đời họ chỉ lo thu góp của cải một cách ngu sỉ, và vì vậy sau khi chết, họ tái sanh làm bầy nữ ngạ 
quỷ trong ống cống ngoại thành. 


Ban đêm bầy ngạ quỷ chịu mọi thống khổ ngập tràn, thường đi quanh quân vừa thét lên những tiếng 
khủng khiêp vang dậy, vừa than khóc: 


1. Ta đã góp thu lắm bạc vàng 

Công bằng cùng với chẳng công bằng 
Khi người khác hưởng bao tài vật, 
Phân chúng ta nay thật thảm thương. 


Khi dân chúng nghe chuyện này, họ vô cùng kinh hoảng và sáng hôm sau liền đem nhiều lễ vật cúng 
dường đên hâu cận Đức Thê Tôn rồi trình lên Ngài những tiêng hét kia. Ngài lại ngâm vân kệ của bây 
ngạ quỷ và kê chuyện chúng đã sông đời trước ra sao. 


15. (50) Chuyện Các Nam Tử Của Nhà Triệu Phú (Setthiputta) 


Bấy giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Jeavana (Kỳ Viên) ở Sàva#thi (Xá-vệ). 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 275 of277 


Thời ấy, một hôm Đại vương Pasenadi (Ba-tư-nặc) của nước Kosala (Kiều- tát-la) phục sức lộng lẫy ngự 
trên mình voi với vẻ oai nghĩ đầy quyền lực. Nhà vua thấy trên thượng lầu của một nhà kia có một nữ 
nhân đang nhìn xuống, trông diễm lệ như một Thiên nữ. 


Lòng nhà vua đâm ra mê mắn vì trí nhà vua vốn buông lung khó kiềm chế được. Vì thế nhà vua ra hiệu 
cho một người ngồi kế sau mình. Và mọi việc được thực hiện giống như trong Chuyện Ngạ Quỷ 
Ambasakkhara, nhưng có điểm khác biệt này. 


Ở đây, người đàn ô ông ấy thực ra đã đến nơi trước khi hoàng hôn, nhưng công thành đã đóng. Vì thế, y 
buộc vào cột trụ của công thành gói đất đỏ và bó sen xanh mà y đã mang về và đi vào Kỳ Viên. 


Bấy giờ trong lúc đang an giác, giữa canh khuya, nhà vua nghe bốn vần này: “%ø, na, đu và so” được 
thét vang một cách đau đón. 


Tương truyền đây là bốn vần đầu của bốn câu kệ do bốn con trai một vị triệu phú thành Xá-vệ thốt ra. 
Vào thời hoa niên họ đã tham đắm dục lạc và đi với vợ nhiều người khác, tạo nên điều thất đức. Khi từ 
trần, họ tái sanh vào Địa ngục Chảo sắt gần kinh thành ấy. 


Nhà vua vô cùng kinh hãi, và rạng ngày hôm sau liền kể cho vị tế sư nghe sự việc đã xảy ra. Vị ấy đang 
mong kiếm một số lợi nhuận, bèn thưa: 


- Tâu Đại vương, than ôi, một đại họa xảy ra. Xin Đại vương cử hành tế lễ đầy đủ bốn phần. 
Nhà vua truyền lệnh thi hành việc này. 
Khi hoàng hậu Ä⁄2//wà (Mạt-lợi) nghe chuyện, liền thưa với nhà vua: 


- Tâu Đại vương, tại sao vì nghe lời của một Bả-la-môn, Đại vương lại muốn làm một việc gây tổn 
thương và sát hại nhiều sanh vật như vậy? Nay Đại vương nên tham kiến Đức Thế Tôn là bậc Minh 
Hạnh vô song và khi Ngài giải thích ra sao thì Đại vương phải làm theo như vậy. 


Sau đó vị Đại vương đên tham kiên bậc Đạo Sư và trình Ngài sự việc trên. Đức Thê Tôn bảo: 
- Thưa Đại vương, Đại vương sẽ không gặp nguy hiêm nảo vì việc ây cả. 


Rồi Ngài kể chuyện ngay từ đầu về tiếng thét của những người tái sanh vào địa ngục Lohakumbhi (Chảo 
sắt). Sau đó Ngài đọc cho nhà vua nghe đầy đủ các vần kệ mà chúng đã bắt đầu thốt ra: 


1-2. Với người lrong ngục bị hành thân 
Suốt cả thời gian Ssảu vạn năm, 

Việc ấy khi nào thì chấm dư? 

- Sẽ không chấm dứt. Chẳng sau cùng. 
Bao giờ chấm dứt? - Không nhì thấy, 
Quả bạn và ta phạm lỗi lầm. 


3. Chúng ta đang phải sống đau thương 
Vì chúng ta không biết cúng dường 
Những vật cán cho khi có săn, 

Ta không tạo chỗ trú an toàn. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 276 of277 


4. Quả thật khi từ biệt chốn đây 
Được làm người ở cõi đời này, 

Ta nguyễn hào phóng, chuyên trì giới, 
Ta quyết làm nhiều thiện sự ngay. 


Khi bậc Đạo Sư ngâm các vần kệ xong, Ngài thuyết pháp đầy đủ chỉ tiết. Lúc kết thúc bài giảng, người 
đàn ông đã đi tìm đất đỏ và hoa sen ây được an trú vào Sơ quả Dự Lưu. Còn nhà vua, lòng đầy xúc 
động, liền bỏ tham đắm vợ người khác và hài lòng với vợ của mình. 


16. (51) Chuyện Sáu Vạn Cái Búa (Satthikùtasahassa) 
Bậc Đạo Sư kề chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. 


Ngày xưa trong thành Ba-la-nai, có một người quẻ giỏi nghề ném đá. Chuyện này là Chuyện Tiền Thân 
Sàlirtaka số 107, phần chính được kể qua các vần kệ. 


Thế rồi một hôm Tôn giả Ä⁄ahà-Moggallàna đang đi xuông từ núi Linh Thứu, Tôn giả nhìn thấy ngạ 
quỷ này và hỏi: 


1. Tại sao ngươi cứ chạy xoay vần 
Như chú nai đi lạc phái CHÔNg, 
Chắc chắn ngày xưa gây ác nghiệp 
Ngươi nghĩ thể nào việc ấy chăng? 


Ngạ quỷ đáp: 


2. Tôn giả, con là ngạ quỷ nhân, 
Thân dân khôn khổ Dạ-ma quân, 
Vì con đã phạm hành vi ác, 

Con đến cõi ma đói ẩn thân. 


3. Sáu mươi ngàn chiếc búa vừa tròn 
Bồ xuống đâu con, chẻ sọ con. 


Trưởng lão hỏi tiếp: 


4. Ngày xưa đã phạm ác hành gì 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi, 

Vì nghiệp quả nào IIgươi đã tạo, 
Từ đời này đến cõi âm ty? 


3. Sáu mươi ngàn chiếc búa liên hồi 
Bồ xuống đâu ngươi, chẻ sọ ngươi! 


Ngạ quỷ: 


6. Ngày xưa con thấy Su-nef-ía, 
Hoàn thiện các căn, một Phát gia, 
Vừa đến gốc cây ngôi tĩnh tọa, 
An nhiên thiên định, chẳng âu lo. 


Kinh Tiêu Bộ - Tập II Page 277 of277 


7. Con ném ngài bằng cục đá vôi 
Làm tan vỡ cả chiêc đâu ngài, 

Vì hành vi ây ngày xưa phạm, 
Con phải chịu đau khô thật đài. 


ở. Sáu mươi ngàn chiêc búa vừa tròn 
Bồ xuống đâu con, chẻ sọ c0n. 


Khi nghe vây, vị Trưởng lão giải thích: 
9. Vì Chánh pháp, này hỡi ác nhân, 
Sáu mươi ngàn chiếc búa xoay ván 
Giờ đây đánh xuông đâu ngươi mãi, 
Chẻ nát đáu ngươi sắu vạn lán. 


HẾT TẬP 11 - TIỂU BỘ KINH 


-00Ooo- 


